NIKAYA PHẦN LOẠI - CHỦ ĐÈ 374 


Kinh tạng Pall 
(Pali Nikaya) 
HT. THÍCH MINH CHÂU 
Việt dịch 
Ấn bản năm 1991 


Phân loại theo chủ đề: 


CHƠN TÍN TOÀN 


TÔN GIÁ 
CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


374 


Chịu trách nhiệm chính tả: 


TÂM MINH ANH 


AHñú bài điện Cử 2015 


MỤC LỤC 


T112 06166 n0122800101060 a0 1n: II 
I1 Kinh ANGULIMALA - 86 Trung II, 577.....17 
2 _ Đệ nhất Xuất gia đã lâu ngày nhất - Kinh CÁC 
VỊ TỶ KHEO I - Tăng I, 49....................... -¿ 31 
3 __ Đệ nhất Thân không bệnh - Kinh CÁC VỊ TỶ 
KEHHDÔ)ST- l7 H2 ca didtadaaonaa 38 
4_ Xấu xí, khó nhìn, còm lưng - Kinh Bhaddi — 
TÚ HT TT 1060062 sefneeei 40 
5 Là vị gia đình quý tộc đệ nhất- Kinh CÁC VỊ 
TY KHEOÍ - Tăng TL ÃD suosseieosauanoÓ 42 
6 Sát vật gì được lạc - Kinh Dhananjàn! —- Tương 
2. MP Hẽ "hố ếốẽẽ 49 
7— Đi tìm các con bò đi lạc - Kinh Bahudhiti — 
Ñ|\ (97t ải Ếc VÀ G0. ch. ĐÌk) 
ŠS __ Kinh Aggika Thờ lửa — Tương I, 363............. 58 
9 Kinh Phi Báng - Tương L, 352....................... 61 
10 Kính Asurindaka — Tương I, 356.................... ó6 
II Kinh Bilangika —- Tương I, 358...................... 69 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC l| 


12 


13 
14 


15 
16 


17 


18 


19 


20 


BÃI 


22 


Ai thoát khởi nội triền và ngoại triền - Kinh Bện 
Tóc — Tương L, 360Ö............................ «se. 7] 


Kinh Suddhika — Tương I, 360....................... 73 


Chớ hỏi về thọ sanh, Hãy hỏi về sở hành... - 
Kinh Sundarika — Tương I, 36S...................... Em) 


Kinh Bất Hại Ahimsaka — Tương I, 359........ 82 


Phạm Thiên làm chấn động tâm mẹ của trưởng 
lão - Kinh Phạm Thiên — Tương I, 309.......... S4 


Đệ nhất Thắng trí mau lẹ - Kinh CÁC VỊ TỶ 
KHEO 3 - Tăng I, 51............................- << c5cccc¿ 89 


Nhập Niết bàn giữa chúng Tỷ kheo - Kinh 
BẠC-CÂU-LA - 124 Trung III, 329............ 9] 


Đệ nhất Thân không bệnh - Kinh CÁC VỊ TỶ 
EIEÔS?TT-.I1 1 2 vieadoooaae 96 


Đệ nhất Dùng ý hoá thân - Kinh CÁC VỊ TỶ 
KHEO 2 - Tăng I, 50....................- - 5 ccscscs¿ 100 


Đệ nhất Tâm thắng tiến - Kinh CÁC VỊ TỶ 
EIEOI l7 T1) ae 102 


Đệ nhất Sửa soạn chỗ ngồi nằm - Kinh CÁC VỊ 
TY KHED3- lang |5: ii60suso (ao 104 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 2 


ĐI 


24 


25 


26 


SÀN 


28 


29 


30 


BI 


bị mời rời khỏi 7 trú xứ do mắng nhiếc các vị 
đông trú - Kinh DHAMMIKA - Tăng II, 143 


6 lần thối thất nhất thời tâm giải thoát, đem lại 
con dao vào lân thứ 7 - Kinh Godhika — Tương 


827090 0ô ÔÔÓÔÔÔÔ 118 
Kinh HATTHISÀRIPUTTA - Tăng III, 183 
mẽ... aốaaổ sẽ. 124 
Đệ nhất Tu thiên - Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 2 - 
š§›n NI =0. h nh hố ốc 133 
Tuyên bố chánh trí, nhưng không đề cập đến tự 
ngã - Kinh KHEMA - Tăng III, I31............ 135 
5 nguyên nhân diệu pháp biến mất - Kinh 
KIMBILA - Tăng II, 707........................---- 138 
6 nguyên nhân diệu pháp biến mật - Kinh TỒN 
GIÁ KIMBILA — Tăng III, 97..................... 140 


7 nguyên nhân diệu pháp biến mất - Kinh 
KIMBILA - Tăng III, 394..........................--- 142 


Chuyên Pháp Luân - Kinh Như Lai Thuyết 1 — 
qITDH TP 2x Ô | Í] S032 02646 siasiatadlaavBi64vi40040%s95u0y 144 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 3 


32 


33 


34 


35 
36 


Si 


38 


30 
40 


4I 


42 


Chuyên Pháp Luân - Kinh Năm Vị — Tương IIL, 


 ..................‹..44...< 153 
Kinh Kondanna Kiều Trần Như — Tương I, 425 
"` ` .ốốố ẽ ếẽ ẽ va 158 
Đệ nhất Thuyết giảng vi diệu - Kinh CÁC VỊ 
TỶ KHEO 5 - Tấng T, 5Ì..............c..eŸee 161 
Kinh GÒ MỐI - 23 Trung I, 323.................. 163 
Là vị đầu tiên nhận phiếu ăn cơm - Kinh CÁC 
VỊ TY KHEO 3$ - Tăng I, 51......................... 169 
Đệ nhất Làm các gia đình hoan hỷ - Kinh CÁC 
VỊ TY KHEO 4 - Tăng L, 52......................... 171 
Kinh GIÁO GIỚI LAHAULA Ở RỪNG 
AMBALA - 6T Trung HH, 171 ...................... 173 


Kinh Tương Ung Ràhula — Tương II, 427 ...187 


TIỂU Kinh GIÁO GIỚI LA-HÂU-LA -~ 147 
§b»ï s8 IS 95 TƯ" "...ốốốố 209 


ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LAHÂULA - 62 Trung 


Đệ nhất Âm thanh vị diệu - Kinh CÁC VỊ TỶ 
KHEO l - Tăng I, 49......................... - 5 scscecsa 377 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 4 


43 
44 
45 


46 


47 


48 


49 
530 
51 
”. 
hs 


34 
535 


Kinh Bhaddi — Tương II, 487......................... 234 
Kinh MAGANDIYA - 75 Trung HH, 353 .....236 


Lật tẩy người khoe khoang - Kinh KHOE 
KHOANG -— Tăng IV, 449............................ 250 


Người tu pháp nên tán thán người tu thiền - Kinh 
MAHÀCUNDA - Tăng III, 124.................. 265 


Đụng chuyện mới biết giàu nghèo - Kinh 
MAHACUNDA - Tăng IV, 294.................. 268 


6 tuỳ niệm - Kinh KACCÀNA - Tăng II, 62 


Kinh CÁC THỜI GIAN 1 - Tăng III, 64.....277 
Kinh KÀLÌ — Tăng IV, 301........................... 283 
Kinh MUDHURA - 84 Trung II, 549.......... 286 


Kinh ĐẤT — Tăng I, 118........................----: 302 
Da bạc trắng, ốm yếu. mũi cao - Kinh Kappina 
=. ID) T120 62s xexxed0i22a6480402x0x s06 s42 da 307 
Kinh Thân Hữu — Tương II, 498 .................. 309 


Không bao lâu sẽ xuất gia trở lại - Kinh 
HATTTHISARIPUTTA — Tăng II, 183........ 21] 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 5 


56 


"Ÿ; 


538 


39 


60 


6] 


62 


63 


64 


65 


Kinh TÔN GIÁ MAHÀKOTTHITA - Tăng IV, 


Đệ nhất Thuyết giảng rộng - Kinh CÁC VỊ TỶ 
KHEECTI- TT T77 2 vdiaiosnieaeoeai 327 


Đệ nhất Thiện xảo về tưởng thắng tiến - Kinh 
CÁC VỊ TỶ KHEO 2 - Tăng I, 50............... 329 


Kinh CON CỦA MÀLUNKYÀPUTTA -— Tăng 


Đệ nhất Mang thô y - Kinh CÁC VỊ TY KHEO 
SINH 2Í v2) 71á0ico0taxseebotogiSegsoevet3vefoiEreEesybitv 334 


Đệ nhất Giáo giới các Tỷ-kheo - Kinh CÁC VỊ 
TỶ KHEO 4 - Tăng I, 52.........................---- 336 


Đệ nhất Đạt được Vô Ngại Giải - Kinh CÁC VỊ 
TỶ KHEO 3 - Tăng I, 51.............................. 338 


Thị giả của Thế Tôn, Ta không có liên hệ øì... - 
Kinh ĐANH LE - Tăng IV, 50.................... 340 


Như vậy không xứng đáng cho ông - Kinh 
Nanda — Tương ÏI, 491................................... 346 


Với y khéo ủi, bôi vẽ mắt - Kinh Nanda— Tương 
im 7n". ẽẽ 348 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 6 


ó6 


67 


68 


69 


70 


7 


T2 


73 


74 


Kh) 


Đệ nhất Hộ trì các căn - Kinh CÁC VỊ TỶ 


KHIHDTT-- ITHP |; 2 2 iiiiã026ả-0 02g06 350 
Giáo giới cho Tỷ kheo ni - Kinh GIÁO GIỚI 
NANDAKA-146 Trung II, 609.................. 352 
Đệ nhất Giáo giới Tỷ-kheo ni - Kinh CÁC VỊ 
TỶ KHEO 4 - Tăng I, 52...........................--.. 367 
Kinh GIÁO GIỚI PHÚ LÂU NA - 145 Trung 
iif 00m... 369 
Đệ nhất Được chư Thiên ái mộ - Kinh CÁC VỊ 
TỶ KHEO 3 - Tăng I, 51.........................--- 376 
Đệ nhất Rồng tiếng rỗng con sư tử - Kinh CÁC 
VỊ TỶ KHEO I - Tăng L, 49.......................... 378 


Tại nhà người thợ gốm - Kinh GIỚI PHÂN 
BIỆT - 140 Trung II, 541...........................--. 385 


Đệ nhất Thuyết pháp - Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 
[S10 T1 in rda an 405 


Đệ nhất Xuất gia vì lòng tin - Kinh CÁC VỊ TỶ 
KHEO 3 - Tăng I, 51............................----55c5¿ 412 


ĐẠI Kinh RỪNG SỪNG BÒ - 32 Trung I, 463 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 7 


76 


TỊ 


78 


79 


S0 


GÌ 


S2 


S3 
S4 


S5 


Đệ nhất Tu ở rừng - Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 2 


ST 22 sa gan 431 
Đệ nhất Năng khởi biện tài - Kinh CÁC VỊ TỶ 
KERHEC2T- TH | 2 ca iáiaaseieaeda 433 
Đệ nhất Ưa thích học tập - Kinh CÁC VỊ TỶ 
EIHIEOTS-= I0 1 2 | 26xidisti0sssasaaa 435 
Chớ có kiêu mạn về vẫn đề này - Kinh TÔN GIÁ 
SAMIDDHI - Tăng IV, 113......................... 437 
Ác ma hét để gây sợ hãi - Kinh Samiddhi — 
W§b¡9;3190 8922. nh ốc 441 
Đệ nhất Nhận được đồ cúng dường tôi thăng - 
Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 2 - Tăng L, 50......444 
Đệ nhất Túc Mạng Minh - Kinh CÁC VỊ TỶ 
KHEO 4 - Tăng I, 52..........................- - se cecsa 446 
Kinh SONA - Tăng IIL, 155......................... 448 


Đệ nhất Tinh tân - Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 2 - 
lon số Rmii TƯ ST "0n. 456 


Đệ nhất Khéo nói - Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 2 
#101110 12221124263 5aa2060igãa022as62ebbsdbebol2saaeebbselsé 458 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 8 


S6 


Š7 


S8 


S9 
90 


0] 


92 


93 


94 


95 


11 tiêu chuẩn về lòng tin - Kinh SUBHÙTI - 


TU 22c ẽ ae 460 
Đệ nhất Trú không tranh luận - Kinh CÁC VỊ 
TY KHEO 2 - Tăng I, 50.............................-- 469 
Đệ nhất Đáng được cúng dường - Kinh CÁC VỊ 
TY KHEO 2 - Tăng I, 50............................--- 471 
Kinh Thiện Sanh — Tương II, 486 ................ 473 
Tuyên bố Chánh trí, nhưng không đề cập đến tự 
ngã - Kinh KHEMA - Tăng III, 131............ 475 
Đệ nhất Thiện xảo về Hoả giới - Kinh CÁC VỊ 
TY KHEO 4 - Tăng I, 52...........................--- 478 
Ông nói tất cả và không kham nhẫn người khác 
nói - Kinh Tissa — Tương II, 492.................. 480 


Này chị, thời gian ấy sẽ đến - Kinh Verahaccàni 
xử 00/9207. hố ốẽ 482 


Đệ nhất Dễ mến toàn diện - Kinh CÁC VỊ TỶ 
EEE .?r HT T2 ¿ae toa 488 


Đệ nhất Có đại hội chúng - Kinh CÁC VỊ TỶ 
EIIHLO?34- 71H 2 ca addaiiadaaaoaaeed 490 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC Ọ 


96 


b) 


98 


99 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


Lành thay, Tỷ kheo thường thường.. - Kinh 


TÔN GIÁ UTTARA - Tăng IIL, 504............ 492 
Đệ nhất Tín thăng giải - Kinh CÁC VỊ TY 
KHEO 2 - Tăng L, 50.......................--.----55¿ 499 
Thuyết pháp không có phêu phào... - Kinh 
VISÀKHA - Tăng I, 648........................--.---- 501 


10 


DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vì tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 11 


dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 12 


giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 
trong đời sống hiện tại. 

Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tâm được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 13 


—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 14 


không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 15 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


1 Kinh ANGULIMALA - 86 Trung II, 
¬fW/ 


KINH ANGULIMALA 
- Bài kinh số 86 — Trung II, 577 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Savatth1, Jetavana, ở 
tỉnh xá ông Anthapindika. Lúc bấy giờ, trong lãnh 
thô của (Ba-tư-nặc), nước 
Kosala, có một thợ săn, tay vẫy 
máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng tử mẫn đối với 
chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, 
các thị trân trở thành không thị trần, quốc độ trở 
thành không quốc độ. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, 
vào Savatthi để khất thực. Sau khi khất thực ở 
Savafthi, ăn xong, dọn đẹp sàng tọa, cầm y bát, Ngài 
quay trở về và đi trên con đường dẫn đến tên cướp 
Angulimala. Các người chăn bò, các người chăn thú, 
các người làm ruộng, các người bộ hành 
(padhavino?) thấy Thế Tôn đang đi trên con đường 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC li 


dẫn đến tên cướp Angulimala, thấy vậy liền bạch Thế 
Tôn: “Thưa Sa-môn, chớ có đi trên con đường này. 
Thưa Sa-môn, trên con đường này CÓ lÊH CHỚP 
Angulimala, là một thợ săn, tay vấy máu, sát hại, bạo 
tàn, không có lòng từ mân đối với chúng sanh. Vì nó, 
các làng trở thành không làng, các thị trần trở thành 
không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. 
Do nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa 
làm bằng ngón tay người. Thưa Sa-môn, trên đường 
này, có mười người, hai mươi người, Dq Ơi người, 
bốn mươi người tụ họp lại, tụ họp lại rồi cùng đi. Tuy 
vậy, họ vấn rơi vào tay của tÊn cướp Anguhimala `. 
Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng, vân tiếp 
tục đi. 


Lần thứ hai, các người chăn bò, các người chăn 
thú, các người làm ruộng, các người đi đường bạch 
Thế Tôn: "Thưa Sa-môn, chớ có đi con đường Ẫy... 
(như trên)... rơi vào tay của tên cướp Angulimala". 
Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. 


Lần thứ ba, các người chăn bò, các người chăn 
thú, các người làm ruộng, các người đi đường bạch 
Thế Tôn: "Thưa Sa-môn, chớ có đi con đường ẫy... 
(như trên)... rơi vào tay của tên cướp Angulimala". 
Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 1S 


Tên cướp Angulimala thấy Thế Tôn từ xa đi lại, 
sau khi thấy liền nghĩ: “Thật vi diệu thay! Thật hy 
hữu thay! Con đường này, cho đến mười người, hai 
mươi người, ba mươi người, bồn mươi người, năm 
mươi người tụ họp lại, tụ họp lại rồi cùng đi; tuy vậy, 
chúng vẫn rơi vào tay của ta. Nay người Sa-môn này, 
chỉ có một mình, không có người thứ hai, lại đi đến, 
hình như do một sức mạnh gì? Vậy ta giết hại mạng 
sống của người Sa-môn này! ” 


Rồi tên cướp Angulimala lây kiếm và tấm 
khiên, đeo cung và tên vào, và đi theo sau lưng Thê 


Rồi tên cướp Angulimala 
suy nghĩ: "Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Ta 
trước đây đuôi theo con voi đang chạy và bắt kịp nó, 
đuổi theo con ngựa đang chạy và bắt KỊp nó, đuổi 
theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con 
nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dẫu ta đi với tất cả 
tốc lực của ta cũng không thể bắt kịp Sa-môn này 
đang đi với tốc lực bình thường". Nó thưa với Thế 
Tôn: 


— Hãy đứng lại, Sa-môn! Hãy đứng lại, Sa-môn! 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 19 


- Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và Ngươi 
hãy đứng lại! 


Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: "Những Sa- 
môn Thích Tử này là những người nói sự thật và 
chấp nhận sự thật. Và Sa-môn này dẫu cho đang đi 
lại nói: "Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và Ngươi 
hãy đứng lại". Vậy ta hãy hỏi vị Sa-môn này". Rồi 
tên cướp Angulimala với bài kệ nói với Thế Tôn: 


— Người đi lại nói: "Ta đã đứng rồi", 

Ta đứng, Ngươi nói: "Sao ta không đưng ?” 
S$a-môn, ta hỏi về ý nghĩa này, 

Sao Ngươi đứng lại, còn ta không đứng ? 


— Angulimala, Ta đã đứng rồi. 

Với mọi chúng sanh, Ta bỏ trượng, kiểm, 
Còn Ngươi hữu tình, không tự kiểm chế, 
Do vậy, Ta đứng, còn Ngươi chưa đứng. 
— Đã lâu tôi kính, bác Đại Tiên Nhân, 
Nay Sa-môn này bước vào Đại Lâm. 
Không lâu, tôi sẽ đoạn trừ ác pháp, 

Sau khi được nghe pháp kệ của Ngài. 
Nói xong tên cướp liên quăng bỏ kiểm, 
Quăng bỏ khí giới xuống vực thâm sâu, 
Tên cướp đảnh lễ dưới chân Thiện Thệ, 
Ngay tại chỗ ấy, xin được xuất gia. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 20 


Đức Phát từ bị, bác Đại Tiên Nhân, 
Đạo Sư Nhán giới, cùng với Thiên giới, 
Ngài đã trả lời: “Thiện lai Tÿ-kheo”. 
Ủy đức Tỷ-kheo được Ngài xác chứng. 


Rồi Thế Tôn cùng Tôn giả Angulimala là Sa- 
môn tùy tùng, bắt đầu du hành đi đến Savatthi, và 
tuần tự du hành, Thế Tôn đến Savatthi. Ở đây, Thế 
Tôn trú tại Savatthl, Jetavana, tại tính xá ông 
Anthapindika. 


Lúc bấy giờ, tại cửa nội cung vua Pasenadi nước 
Kosala, một số đông quân chúng tụ họp lại, cao tiếng, 
lớn tiếng nói lên: ”Tâu Đại vương, trong lãnh thô Đại 
vương, có tên cướp tên Angulimala, là tên thợ săn, 
bàn tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ 
mãn đối với chúng sanh. Do vì nó, các làng trở thành 
không làng, thị trấn trở thành không thị trấn, quốc độ 
trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, 
nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Đại 
vương hãy tân xuất nó" 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, với khoảng năm 
trăm con ngựa, sáng sớm đi ra khỏi Savatthi, đi đến 
tinh xá, đi xe đến chỗ nào còn đi xe được, rồi vua 
xuống xe, đi bộ. đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
vua Pasenadi xứ Kosala đang ngồi một bên: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 2Ì 


— Thưa Đại vương, có phải vua Seniya 
Bimbisara nước Magadha tức giận với Đại vương, 
hay các người Licchavi ở Vesalil, hay một địch 
vương nào khác? 


- Bạch Thế Tôn, vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha không có tức giận với con, không phải các 
người Licchavi ở Vesali, cũng không phải có địch 
vương nào khác. Bạch Thế Tôn, trong lãnh thổ của 
con, có tên cướp tên là Angulimala, một tên thợ săn, 
bàn tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ 
mãn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành 
không làng, các thị trân trở thành không thị trấn, các 
quốc độ trở thành không quốc độ. Bạch Thế Tôn, 
nhưng con không có thể tân xuất nó được 
(napatisedhIssamn). 


— Thưa Đại vương, nếu Đại vương được thấy 
Angulimala cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sq, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày 
một bữa, sống Phạm hạnh, giữ giới, hành trì thiện 
pháp. Đại vương sẽ làm gì với Angulimala? 


- Bạch Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy, 


hay đưa ghê mời ngôi, hay lo liệu bốn sự cúng dường 
Angulimala, tức là y phục, âm thực, sàng tọa và dược 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 22 


phẩm trị bệnh, hay chúng con bảo vệ, hộ trì đúng 
pháp. Nhưng Bạch Thể Tôn, từ đâu một người phá 
giới, làm các ác pháp lại có thể trở thành giữ giỏi, 
biết chế ngự như vậy? 


Lúc bây giờ tôn giả Angulimala ngôi không xa 
Thê Tôn bao nhiêu. Rồi Thê Tôn duôi cánh tay mặt 
và nói với vua Pasenad: 


— Thưa Đại vương, đây là Angulimala. 


Vua Pasenadi nước Kosala liền hoảng sợ, run 
sợ, lông tóc dựng ngược. Thế Tôn biết được vua 
Pasenadi nước Kosala, hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc 
dựng ngược, bèn nói với vua PasenadI, nước Kosala: 


— Chớ có sợ hãi, thưa Đại vương! Chớ có sợ hãi, 
thưa Đại vương. Ở đây, không có gì đáng sợ hãi cho 
Đại vương. 


Rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược 
của vua Pasenadi, nước Kosala được tan biến. Rồi 
vua Pasenadi nước Kosala đến Gần Tôn giả 
Angulimala, sau khi đến, thưa với Tôn giả 
Angulimala: 


— Thưa Tôn giả, có phải Tôn giả là Angulimala? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 23 


— Thưa phải, Đại vương. 


— Thưa Tôn giả, phụ thân Tôn giả thuộc dòng họ 
øì? Mâu thân thuộc dòng họ gì? 


— Thưa Đại vương, phụ thân tôi thuộc dòng họ 
Gagøa, mâu thân thuộc dòng họ MantanI. 


— Thưa Tôn giả, mong Tôn giá Gagga 
Mantaniputta được hoan hý. Tôi sẽ cô găng lo bốn 
sự cúng dường là y phục, âm thực, sàng tọa, y dược 
trị bệnh cho tôn giả. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Angulimala theo hạnh ở 
rừng núi, đi khất thực mả ăn, sống chỉ với ba y. Rồi 
Tôn giả Angulimala nói với vua Pasenadi nước 
Kosala: 


- Thôi vừa rồi, thưa Đại vương, tôi đã đủ ba y. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến gần Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 


thay, bạch Thế Tôn! Làm sao Thể Tôn lại nhiếp phục 
được người không thê nhiệp phục, làm cho an tịnh 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 24 


được người không thể an tịnh, làm cho tịch diệt được 
người không có thể tịch diệt. Bạch Thế Tôn, đối với 
người con không thể nhiếp phục với gậy, với kiếm, 
Thể Tôn đã có thể nhiếp phục được, với không gáy, 
không kiếm. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi. 
Chúng con có nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm 
phải làm. 


— Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm 
những gì Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi, nước Kosala, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ Thê Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài và ra đi. 


Rồi Tôn giả Angulimala, vào buổi sáng đắp y, 
câm y bát đi vào Savatthi đê khât thực. Trong khi đi 
khât thực từng nhà một ở Savatthl, 


. Thây vậy, Tôn giả suy nghĩ: 
"Thật đau khổ thay các chúng sanh! Thật đau khổ 
thay các chúng sanh! " Rồi Tôn giả Angulimala, sau 
khi đi khất thực ở SavatthI, sau buôi ăn, trên con 
đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Angulimala bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, ở đây, con vào buôi sáng đắp 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 23 


V, cầm y bát, đi vào thành Savatthi đề khất thực. Bạch 
Thế Tôn, trong khi đi khất thực từng nhà một ở 
Savatthi, con thấy một người đản bà đang sanh đẻ, 
rất là nguy kịch, đau đớn. Thấy vậy, con suy nghĩ: 
"Thật đau khô thay các chúng sanh! Thật đau khổ 
thay các chúng sanh! " 


— Này Angulimala, Ông hãy đi đến Savatthi, sau 
khi đến, nói với người đàn bà ấy như sau: "Này Bà 
chị, vì rằng tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cô ý giết 
hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự 
thật ây, bà được an toàn, và sanh đẻ được an toàn! " 


— Bạch Thê Tôn, nêu làm vậy, thời con là cỗ ý 
nói láo. Bạch Thế Tôn, con đã cô ý giết hại mạng 
sông rất nhiều chúng sanh rồi. 


— Vậy thì, này Angulimala, Ông hãy đi đến 
Savatthi, sau khi đến hãy, nói với người đàn bà ấy 
như sau: “Này Bà chị, vì răng tôi từ khi được Thánh 
sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạns sống 
của chúng sanh, mong răng với sự thật áy, bà được 
an toàn và sanh đẻ được an toàn! " 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Angulimala, sau khi vâng đáp Thế Tôn, 
đi đến Savatthi, sau khi đến nói với người đàn bà ấy 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 26 


như sau: "Thưa Bà chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh 
sanh đến nay chưa bao gIỜ CÔ ý giết hại mạng sống 
của chúng sanh, mong răng với sự thật ấy, bả được 
an toàn, và sanh đẻ được an toàn! ” 


Rồi Tôn giả Angulimala, sống một mình, viễn 
ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và không 
bao lâu sau, tự thân chứng ngộ với thắng trí, chứng 
đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã 
làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa". Vị ấy biết 
như vậy. Và như vậy, Tôn giả Angulimala trở thành 
một vị A-la-hán nữa. 


Rồi Tôn giả Angulimala buổi sáng đắp y, cầm y 

bát, đi vào Savatthi để khất thực. Lúc bây giờ, môi 

cục đát do một người ném, rơi trên thân Tôn giả 

Angulimala, rồi một cây gây do một người khác 

quănø, rơi trên thân Tôn giả Angulimala, rôi một hòn 

sỏi do một người khác quăng, rơi trên thân Tôn giả 
Angulimala. 


Rồi Tôn giả Angulimala 


đi đến Thế Tôn. Thế 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 27 


Tôn thấy Tôn giả Angulimala từ xa đi đến, thấy vậy, 
liên nói với Tôn giả Angulimala: 


Rồi Tôn giả Angulimala sống độc cư, Thiền 
tịnh, cảm thọ được giải thoát lạc, và trong lúc ây nói 
lên lời cảm khái sau đây: 


“Äi trước phóng dạt, sau không phóng dát, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát máy, 
Ai làm ác nghiệp, nhờ thiện chán lại, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát máy. 
Niên thiểu Tỷ-kheo trung thành Phật giáo, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát máy. 


Mong kẻ địch ta, nghe giảng Pháp thoại! 
Mong kẻ địch ta, trung thành Phát giáo! 
Mong kẻ địch ta, thọ lãnh chánh pháp, 
(Thân tâm) an tịnh, san sẻ ImỌi người. 


Mong kẻ địch ta, từ bậc Thuyết nhẫn, 

Từ bác Tán thán, vô oán hận tâm. 

Thời thời nghe pháp, y pháp hành trì. 
Một kẻ như vậy, không có hại ta, 

Cũng không làm hại một người nào khác. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 285 


Vị ấy sẽ chứng tôi thượng tịch tịnh. 

Hộ trì mọi người, kẻ tham người không, 
Như người dẫn nước, hướng dân nước chảy, 
Như kẻ làm tên uốn cong thân tên, 

Như người thợ mộc uốn nắn cây số. 

Kẻ trí tự mình, tự điều phục mình. 


Có kẻ được điêu bởi gậy, roi, móc, 

Riêng Ta được điêu không gậy, không kiếm. 
(Bởi bác như vậy). 

Ta tên Vô Hai, trước ta sát hại, 

Nay được chánh danh, vì chẳng hại ai. 
Trước ta được tên Angulimala, 

Bị nước thác cuốn, ta quy y Phật. 

Trước tay vấy máu, danh xưng (Anguli) malÌa, 
Xem ta quy y, đoạn dây sanh tử, 

Làm nghiệp như vậy phải sanh ác thú, 

Khi lãnh nghiệp báo, không nợ ta hưởng. 


Kẻ ngu vô trí, đam mê phóng dật, 

Còn người có trí, giữ không phóng dát, 
Như giữ tài sản, tối thượng, tối quý, 

Chớ mê phóng dát, chớ mê dục lạc. 

Giữ không phóng dật, luôn luôn Thiên định, 
Chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng, 
Thiện lai, ta đến, không đi lạc hướng, 
Không ai khuyên ta theo tw tưởng ác. 

Giữa các chán lý (được khéo) giảng dạy, 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


20) 


Chân lý ta theo, chân lý tối thượng, 
Thiện lai ta đên, không đi lạc hướng, 
Không ai khuyên ta theo tw tưởng ác, 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


30 


g¿ Đệ nhất Xuất gia đã lâu ngày nhất - 
Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 1 - Tăng L, 
49 


CÁC VỊ TY KHEO I - 7ăng I, 49 

1. Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này 
các Tỷ-kheo, tôi thăng là Anna Kondanno (A- 
nhã Kiêu-trằn-như). 

2. Trong các vị... đại trí tuệ, tối thắng là Sàriput(a. 

3. Trong các vị.. có thần thông, tối thắng là 
Mahàmoøgøsalàna. 

4. Trong các vị... thuyết về hạnh đầu đà, tối thăng là 
Mahàkassapa. 

5. Trong các vị.. thiên nhãn... tối thắng là 
Anuruddha. 

6. Trong các vị... thuộc gia đình quý tộc, tối thắng là 
Bhaddiva Kàligodhàputta. 

7. Trong các vị... có âm thanh vi diệu, tôi thắng là 


Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 31 


8. Trong các vị... rồng tiếng rồng con sư tử, tối thắng 


là Pindola Bhàradvàja. 


9. Trong các vị... thuyết pháp, tối thăng là Punna 


Mantàniputta. 


10.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, thuyết giảng 
rộng rãi những điều được nói lên một cách văn tắt, 


tối thắng là Mahàkaccàna. 


CÁC VỊ TỶ KHEO 2 7ăng I, 50 
1. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, có thê dùng ý 


hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thăng là 
Cullapanthaka. 


2. Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến (không 
phải vivaddha của nguyên bản), tối thăng là 


Cullapanthaka. 


3. Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... tôi 


thắng là Mahàpanthaka. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 32 


4. Trong các vị trú không có tranh luận... tối thắng 
là Subhuti. 

5. Trong các vị đáng được cúng dường... tôi thắng là 
Subhuti. 

6. Trong các vị tu ở rừng... tôi thăng là Revafa 
Khadiravaniya. 

7. Trong các vị tu Thiền... tối thăng là Kanlcha 
Revata. 

8. Trong các vị tỉnh cần tinh tấn... tối thắng là Sono 


Koliviso. 


9. Trong các vị khéo nói... tối thăng là Sono 


Kutikanna. 

10.Trong các vị nhận được đồ cúng dường... tối thắng 
là Sivali. 

11.Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải... tối 


thăng là Vakkalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 33 


CÁC VỊ TỶ KHEO 3- 7ăng I, 51 


1. 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, 


tối thắng là Ràhula. 


. Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tối thăng là 


Ratthapàla. 


. Trong các vị... đâu tiên nhận phiêu ăn cơm, tôi 


thắng là Kunda Dhàna. 


. Trong các vị.. đầy đủ biện tài, tối thắng là 


Vanøìsa 


. Trong các vị... đễ mến toàn diện, tối thắng là 


Upasena Vangantaputta. 


- Trong các vị... sửa soạn chô ngôi, chô năm, tôi 


thắng là Dabba Mallaputta. 


- Trong các vị... được chư Thiên ái mộ, tôi thắng 


là Pilindavaccha. 


. Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thắng là 


Bàhiva Dàructriya. 


34 


9. Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tối thắng là 


Kumara Kassapa. 


10.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại 
giải này các Tỷý-kheo, tối thắng là Màhà- 
kotthita. 


CÁC VỊ TỶ KHEO 4- Tăng I, 52 
I. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 
nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


2. Trong các vị... đầy đủ ức niệm, tối thắng là 


Ànanda 

3. Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thăng là 
Ànanda. 

4. Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 
Ànanda. 


1. 5.Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 35 


5. Trong các vị... có đại hội chúng, tối thăng là 


Uruvela Kassapa. 


6. Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, tôi 


thăng là Kàludàyì. 


7. Trong các vị... không có bệnh hoạn, tôi thắng là 


Bakkula. 


8. Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, tối 


thăng là Sobhita. 
9. Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Upàii. 


10.Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là 


Nandaka. 


11.Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng là 


Nanda. 


12.Trong các vị... thiện xảo về hỏa giới,... tối thắng 


là Sàgata. 


13.Trong các vị... giáo giới các Tỷ-kheo,... tối thắng 


là Màhakappina. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 36 


14.Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thắng là 


Ràdha. 
15.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, 
này các Tỷ-kheo, tối thắng là Moghràjà. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 37 


3 Đệ nhất Thân không bệnh - Kinh CÁC 
VỊ TỶ KHEO 4 - Tăng L, 52 

CÁC VỊ TỶ KHEO 4- Tăng L, 52 

I6.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 


nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


17.Trong các vị... đầy đủ ức niệm, tối thăng là 


Ànanda 

18.Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tôi thăng là 
Ànanda. 

19.Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 
Ànanda. 


2. 5.Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 


20.Trong các vị... có đại hội chúng, tối thăng là 


Uruvela Kassapa. 


21.Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, tối 


thăng là Kàludàyì. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 38 


22.Trong các vị... không có bệnh hoạn, tối thắng là 


Bakkula. 


23.Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, tôi 
thăng là Sobhita. 
24.Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Upàii. 


25.Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là 


Nandaka. 


26.Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng là 


Nanda. 


27.Trong các vị... thiện xảo về hỏa giới,... tối thăng 


là Sàgata. 


28.Trong các vị... giáo giới các Tỷ-kheo,... tối thăng 


là Màhakappina. 


29.Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thăng là 


Ràdha. 


30.Trong các vị đệ tử Tý-kheo của Ta mang thô y, 
này các Tỷ-kheo, tối thắng là Moghràjà. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 39 


4 Xấu xí, khó nhìn, còm lưng - Kinh 
Bhaddi — Tương II, 487 

Bhaddi — 7zơng II, 487 

1) Trú ở SàavatthI. 


2) Rồi Tôn giả Lakuntaka Bhaddiya đi đến Thế Tôn. 


4) - Các Ông có thấy không, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo kia đang đi đên 


? 
- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


5) - Tý-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, có đại thần thông, 
có đại uy lực. Thật không dễ gì đạt được chứng đắc 
mà trước kia vị Tỷ-kheo ấy chưa đắc. Và cả đến mục 
đích mà con một lương gia xuất gia, từ bỏ gia đình 
sống không gia đình. Tức vị ấy còn tự mình, ngay 
trong hiện tại, chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích 
này, con các lương gia xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 40 


6) Thế Tôn thuyết như vậy, Bậc Thiện Thệ nói xong, 


bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Thiên nga, cò, chỉm, công, 
Voi và nai có chẩm, 

Tất cả SỢ Sư {Ứ, 

Dầu thân không đồng đêu. 
Cũng vậy, giữa loài Người, 
Nếu kẻ có trí tuệ, 

Ở đấy vị ấy lón, 

Không như thân kẻ ngu. 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


4I 


5 _ Là vị gia đình quý tộc đệ nhất- Kinh 
CÁC VỊ TỶ KHEO 1 - Tăng I, 49 


CÁC VỊ TỶ KHEO I1 - 7ăng L, 49 

11.Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này 
các Tỷ-kheo, tôi thăng là Anna Kondanmno (A- 
nhã Kiêu-trần-như). 

12.Trong các vị... đại trí tuệ, tôi thăng là Sàriput((a. 

13.Trong các vị.. có thần thông, tối thắng là 
Mahàmogøsalàna. 

14.Trong các vị... thuyết về hạnh đầu đà, tối thắng là 
Mahàkassapa. 

15.Trong các vị.. thiên nhãn.. tối thăng là 
Anuruddha. 

16.Trong các vỊ... thuộc gia đình quý tộc, tối thắng là 
Bhaddiva Kàligodhàputta. 

17.Trong các vị... có âm thanh vi diệu, tôi thăng là 


Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 42 


18.Trong các vị... rồng tiếng rồng con sư tử, tối thắng 


là Pindola Bhàradvàja. 


19.Trong các vị... thuyết pháp, tôi thăng là Punna 


Mantàniputta. 


20.Trong các đệ tử Tý-kheo của Ta, thuyết giảng 
rộng rãi những điều được nói lên một cách văn tắt, 


tối thắng là Mahàkaccàna. 


CÁC VỊ TỶ KHEO 2- 7ăng I, 50 
12.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, có thể dùng ý 


hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thăng là 
Cullapanthaka. 


13.Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến (không 
phải vivaddha của nguyên bản), tối thăng là 


Cullapanthaka. 


14.Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... tối 


thắng là Mahàpanthaka. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 43 


15.Trong các vị trú không có tranh luận... tối thắng 
là Subhuti. 

16.Trong các vị đáng được cúng dường... tối thăng là 
Subhuti. 

17.Trong các vị tu ở rừng... tôi thăng là Revata 
Khadiravaniya. 

18.Trong các vị tu Thiền... tối thăng là Kanlcha 
Revata. 

19.Trong các vị tinh cần tỉnh tấn... tối thắng là Sono 
Koliviso. 

20.Trong các vị khéo nói... tối thăng là Sono 
Kutikanna. 

21.Trong các vị nhận được đồ cúng dường... tối thắng 
là Sivali. 

22.Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải... tối 


thăng là Vakkalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 44 


CÁC VỊ TỶ KHEO 3- 7ăng I, 51 

11.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, 
tối thắng là Ràhula. 

12.Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tối thăng là 
Ratthapàla. 

13.Trong các vị... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối 
thắng là Kunda Dhàna. 

14.Trong các vị.. đầy đủ biện tài, tối thắng là 
Vanøìsa 

15.Trong các vị... đễ mến toàn diện, tối thắng là 
Upasena Vangantaputta. 

16.Trong các vị... sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối 
thắng là Dabba Mallaputta. 

17.Trong các vị... được chư Thiên ái mộ, tối thắng 
là Piindavaccha. 

18.Trong các vị... có thăng trí mau lẹ, tối thắng là 


Bàhiva Dàructriya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 45 


19.Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tối thắng là 


Kumara Kassapa. 


20.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại 
giải này các Tỷý-kheo, tối thắng là Màhà- 
kotthita. 


CÁC VỊ TỶ KHEO 4- 7ăng I, 52 


31.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 
nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


32.Trong các vị.. đầy đủ ức niệm, tối thắng là 


Ànanda 

33.Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thăng là 
Ànanda. 

34.Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tôi thắng là 
Ànanda. 


3. 5.Trong các vị... thị giả, tôi thắng là Ànanda. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 46 


35.Trong các vị... có đại hội chúng, tối thắng là 


Uruvela Kassapa. 


36.Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, tối 


thăng là Kàludày. 


37.Trong các vị... không có bệnh hoạn, tôi thắng là 


Bakkula. 


38.Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, tối 


thăng là Sobhita. 
39.Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Upàii. 


40.Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là 


Nandaka. 


41.Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng là 


Nanda. 


42.Trong các vị... thiện xảo về hỏa giới,... tối thắng 


là Sàgata. 


43.Trong các vị... giáo giới các Tỷ-kheo,... tối thắng 


là Màhakappina. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 47 


44.Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thăng là 


Ràdha. 
45.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, 
này các Tỷ-kheo, tối thắng là Moghràjà. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 48 


6 Sát vật øì được lạc - Kinh Dhananjàni 
— Tương I, 349 

Dhananjàni — 71zơng I, 349 

1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ, nữ Bà-la-môn Dhananjàni, vợ một 
người Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja, có lòng 
tín thành đôi với Phật, Pháp và Tăng. 


"Đảnh lễ Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Chánh Giác ấy!" 


4) Được nghe nói vậy, Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Bhàradvàja nói với nữ Bà-la-môn DhananJàm: 

- Như vậy, trong mọi thời, mọi dịp, kẻ hạ tiện này 
nói lời tán thán vị Sa-môn trọc đâu ây. Này kẻ Hạ 
tiện kia, ta sẽ luận phá bậc Đạo Sư của Ngươi." 

5) Thưa Bà-la-môn, tôi không thấy trong thế giới chư 
Thiên, Ma giới hay Phạm thiên giới, trong chúng ŠSa- 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 49 


môn hay Bà-la-môn, giữa chư Thiên hay loài Người, 
không một ai có thê luận phá Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Chánh Giác. Vậy này Bà-la-môn, Ông 
hãy đi. Sau khi đi, Ông sẽ biết. 


6) Rồi Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja phẫn 
nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói 
lên với Thế Tôn những lời chảo đón hỏi thăm, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
liền ngôi xuống một bên. 


7) Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Bhàradvàja nói lên bài kệ với Thế Tôn: 


(Thể Tôn): 


õ) Sát phần nộ, được lạc 
Sát phần nộ, không sâu, 
Phần nộ với độc căn, 

Với vị ngọt tối thượng, 
Pháp ấy, bậc Hiển Thánh, 
Tán đồng sự sát hại. 

Sát pháp ấy, không sâu, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 50 


Này Bà-la-môn kia. 


9) Được nghe nói vậy, Bà-la-môn thuộc dòng họ 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama, như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc 
hướng, hay đem đèn sáng vảo trong bóng tối để 
những aI có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế 
Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. 
Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia trước 
mặt Thế Tôn, cho con được thọ đại gIớI! 


10) 
trước mặt Thế Tôn, được thọ đại ĐIỚI. 


11) Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Bhàradvàja 
sông một mình, viên ly, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích mà các 
thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình: Đó là vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết: "Sanh đã 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 51 


tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không 
còn trở lại trạng thái này nữa". 


12) Và Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán nữa. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC S2 


7 Đi tìm các con bò đi lạc - Kinh 
Bahudhiti —- Tương I, 371 


Bahudhiti — 71zøng L, 371 


L) Một thời Thế Tôn trú ở s1ữa dân chúng Kosala, tại 
một khu rừng. 


2) Lúc bấy giờ, 


3) Rồi Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja /zø/ø 
khi đi tìm những con bò đực ấy, đi đến khu rừng kia; 
sau khi đến, thấy Thế Tôn ngôi kiết-già trong khu 
rừng ấy, lưng giữ thắng vả đề chánh niệm trước mặt. 


4) Thây vậy, Bà-la-môn đi đên Thê Tôn; sau khi đến, 
nói lên bài kệ này với Thế Tôn: 


Với vị Sa-môn này, 

Không có mười bốn bò, 

Nên không thấy sáu mươi (ajjasaHhi), 
Do vậy được an lạc. 

Với vị Sa-môn này, 

Không có ruộng mè hư, 

Một hai lá cây mè, 

Do vậy được an lạc. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 53 


(Thể 


TÔN 


Với vị Sa-môn này, 


Không kho trồng, không chuột, 


Chạy chơi và múa nhảy, 
Do vậy được an lạc. 


Với vị Sa-môn này, 

Không tắm nệm bảy tháng, 
Tràn đây những chí rận, 
Do vậy được an lạc. 

Với vị Sa-môn này 

Không bảy gái quả phụ 
Hoặc một con, hai con, 
Do vậy được an lạc. 


Với vị Sa-môn này, 
Không vợ đen, mặt rô. 
Lấy chân thúc đá dậy, 

Do vậy được an lạc. 

Với vị Sa-môn này, 
Không kẻ nợ buôi sáng, 
Măng nhiệc: "Hấy trả đi” 
Do vậy được an lạc. 
Tôn): 

5) Bà-la-môn, với Ta, 
Không có mười bôn bò, 
Nên không tháy sáu mươi, 


GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


34 


Do vậy Ta an lạc. 


Bà-la-môn, với Ta, 
Không có ruộng mè hư, 
Một hai lá cây mè, 

Do vậy Ta an lạc. 


Bà-la-môn, với Ta, 

Không kho trồng, không chuột, 
Chạy chơi và mua chảy, 

Do vậy Ta an lạc. 


Bà-la-môn, với Ta, 

Không tắm nệm bảy tháng, 
Tràn đây những chí rận, 
Do vậy Ta an lạc. 


Bà-la-môn, với Ta, 
Không bảy gái quả phụ, 
Hoặc một con, hai con, 
Do vậy Ta an lạc. 


Bà-la-môn, với Ta, 
Không vợ đen, mặt rô, 
Lấy chân thúc đá dậy, 
Do vậy Ta an lạc. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC IS) 


Bà-la-môn, với Ta, 
Không kẻ nợ buổi sáng, 
Mắng nhiếc: "Hãy trả ẩi", 
Do vậy Ta an lạc. 


6) Được nghe nói vậy, Bà-la-môn thuộc dòng họ 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 
có mắt có thế thấy săc. 


Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy 
nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và 
quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong cho con được xuất gia 
với Tôn giả Gotama, cho con được thọ đại giới. 


7) Rồi Bà-la-môn BhàradvàJa được xuất gia với Tôn 
giả Gotama, được thọ đại giới. 


S) Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Bhàradvàja ở 
một mình, viên ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh 
cần. Và không bao lâu, vị này chứng được mục đích 
tối cao mà các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 56 


đình sống không gia đình hướng đến: Đó là vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại tự 
mình với thượng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. 
VỊ ây biết: " Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
øì nên làm đã làm, không có trở lại trạng thái này nữa 


„tr 


” Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 3 


8 Kinh Agøika Thờ lửa — Tương L, 363 


Aggika Thờ lửa — Tương I, 363 


1) Một thời Thế Tôn ở RàJagaha, Veluvana, tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ, một món ăn gồm gạo và sữa đông 
được sửa soạn cho Bà-la-môn Aggika Bhảradvàja để 
vị này sắp đặt: "Tôi sẽ tế lửa, tôi sẽ làm lễ cúng 
dường lửa". 


3) Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi 
vào Ràjagaha để khất thực. Trong khi đi khất thực 
thứ lớp ở Ràjagaha, Thế Tôn đi đến trú xứ của Bà- 
laamôn Aggika Bhảradvàja; sau khi đến, Thế Tôn 
đứng một bên. 
4) Bà-la-môn Aggika Bhàradvàja thấy Thế Tôn đi 
khất thực đến, thây vậy liền nói lên bài kệ với Thế 
Tôn: 

Vị đây đủ ba mình, 

Thiện sanh và nghe nhiêu, 


Minh hạnh được trọn vẹn, 
Hãy thọ món ăn này! 


(Thể Tôn): 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 58 


5) Dầu lâm bẩm nhiêu chú, 
Nhưng không vì thọ sanh, 
Được gọi Bà-la-môn. 

Nội ô nhiễm bất tịnh, 

Y cư trên lừa đảo. 

Thấy thiên giới ác thú, 
Đoạn diệt được tái sanh, 
Thắng trí, bậc Mâu-ni, 
Đây đủ ba mình này, 

Ba mình, Bà-la-môn, 
Minh hạnh được đầy đu, 
Hãy thọ món ăn này. 


6) - SE Tôn bụ thọ lãnh món ăn này. Tôn giả 


(Thế Tôn): 
7) 


Thường pháp không phải vậy, 
Đôi vị có tfri kiên. 


Chân thật niệm Chánh pháp, 
Sở hành là như vậy. 


Bác Đại ST vẹn toàn, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 59 


Cung dường phải khác biệt, 
Đoạn tận các lậu hoặc, 
Dao động được lắng dịu. 
Với những bác như vậy, 

Ăn uống phải cúng dường, 
Thật chính là phước điên, 
Cho những ai cầu phước. 


8) Được nghe như vậy, Bà-iamôn Aggika 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay Tôn giả Gotamal... 


n Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 60 


9 Kinh Phí Báng — Tương I, 352 


Phí Báng — 7ơng I, 352 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2) Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvàja được nghe Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja đã xuất gia với 
Thê Tôn, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


3) 


4) Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Bà-la-môn 
Akkosaka BhàradvàJa: 

- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thể nào? Các thân hữu 
bà con huyệt thống, các khách có đên viêng thăm 


Ong không? 


5) Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, các thân hữu, 
bà con huyết thống, các khách có đến viễng thăm tôi. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 61 


6) Này Bà-la-môn, (ng nghĩ thê nào? Ông có sửa 
soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mêm và các 
loại đồ nêm không? 


7) Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn 
cho họ các món ăn loại cứng, loại mêm, các loại đô 
nêm. 


8) Nhưng này Bà-la-môn, nếu họ không thâu nhận, 
thời các món ăn áy về di? 


9) Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, 
thời các món ăn ây vệ lại chúng tôi. 


10) Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu Ông phỉ báng 
chúng tôi là người không phi báng; nhiễc mắng 
chúng tôi là người không nhiếc măng; gây lộn với 
chúng tôi là người không gây lộn; chúng tôi không 
thầu nhận sự việc ấy từ Ông, thời này Bà-la- môn, sự 
vIệC ›âấy về lại Ông. Này Bà-la-môn, sự việc ấy chỉ về 
lại Ông. 


Này Bà-la-môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, nhiếc 
mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây lộn lại khi bị gây 
lộn, thời như vậy, này Bà-la-môn, người ấy được xem 
là đã hưởng thọ, đã san sẻ với Ông. Còn chúng tôi 
không cùng hưởng thọ sự việc ấy với Ông, không 
cùng san sẻ sự việc ấy với Ông, thời này Bà-la-môn, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 62 


sự việc ấy về lại Ông! Này Bà-la-môn, sự việc ây về 


lại Ông! 


11) Nhà vua và vương cung, vương thân nghĩ rằng: 
"Sa-môn Gotama là vị A-la-hán". Tuy vậy Tôn giả 


Gotama nay đã phẫn nộ. 
(Thế Tôn): 


12 ) Với vị không phần HỘ, 
Phán nộ từ đáu đến ? 


Sống chế ngự, chánh mạng, 


Giải thoát, nhờ chánh trí. 
VỊ áy sông như vậy, 
Đời sông được tịch tịnh. 


Những ai bị phi báng, 
Trở lại phỉ bảng người, 
Kẻ ấy làm ác mình, 

Lại làm ác cho người. 


Những aI bị phủ báng, 


Không phi báng chống lại, 


Người ây đủ thăng trận, 


Thắng cho mình, cho người. 


Vị ấy tìm lợi ích, 
Cho cả mình và người. 
Và kẻ đã phỉ báng, 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


63 


Tự hiệu, lăng nguội dán. 


Bác Y sư cả hai, 

Chữa mình, chữa cho người, 
Quân chúng nghĩ là ngu, 

Vì không hiểu Chánh pháp. 


13) Khi được nghe TỚI vậy, Bà-la-môn Akkosaka 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


- Thật là vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Con xin quy 
y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia 
tu học với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. 


14) Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvàja được xuất gia 
với Tôn giả Gotama, được thọ đại gIới. 


15) Được thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả 
Akkosaka Bhàrahvàja sống một mình, viễn ly, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần không bao lâu đạt 
được mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến: 
Đó là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong 
hiện tại với thắng trí, tự mình giác ngộ, chứng đạt và 
an trú. VỊ ây biết rõ: " Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng 
thái này nữa ". 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 64 


mm... 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 65 


10 Kinh Asurindaka — Tương I, 356 


Asurindaka — 71zơng L, 356 


I) Một thời Thế Tôn ở Rảjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2) Bà-la-môn Asurindaka Bhàradvàja nghe như sau: 
"Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhảradvàja đã xuất gia 
với Thê Tôn, từ bỏ gia đình, sông không gia đình". 


3) 


4) Được nghe nói vậy, fiế Tốñ giữ im lặng, 


5) Rồi Bà-la-môn Asurindaka Bhàradvàja nói với 
Thê Tôn: 


-- Này Sa-môn, Ông đã bị chinh phục. Này Sa-môn, 
Ong đã bị chinh phục! 


(Thế Tôn): 
6) Kẻ ngu nghĩ mình thắng, 


Khi nói lời ác ngữ, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 66 


Ai biết chịu kham nhân, 
Kẻ áy thật thăng trận. 


Những ai bị phi báng, 

Trở lại phỉ bảng người, 

Kẻ ấy làm ác mình, 

Lại làm ác cho người. 
Những ai bị phủ báng, 
Không phỉ bảng đối lại, 
Người ấy đã thắng trận, 
Thắng cho mình cho người. 


Vị ấy tìm lợi ích, 

Cho cả mình và người, 

Và kẻ đã phỉ báng, 

Tự hiểu, lắng nguội dân. 
Bác y sư cả hai, 

Chữa mình, chữa cho người, 
Quân chúng nghĩ là ngu, 

Vì không hiểu Chánh pháp. 


7) Được nghe nói vậy, Bà-la-môn 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama..., ` 
trở lại đời sông này nữa." 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


Asurindaka 


67 


” Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 6S 


11 Kinh Bilangika — Tương I, 358 


Bilangika — 7ơng IL, 358 


1) Một thời Thế Tôn ở RàJagaha, Veluvana, tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Bà-la-môn Bilangtka BhàradvàJa được nghe: "Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja đã xuât gia với Sa- 
môn Gotama, từ bỏ gia đình, sông không gia đình ". 


3) Phẫn nộ, không hoan hỷ, vị ấy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đên, giữ yên lặng, đưng một bên. 


4) Rồi Thế Tôn, với tâm tư của mình, biết được tâm 
tư của Bà-la-môn Bilangika BhàradvàJa, liên nói lên 
bài kệ cho Bà-la-môn BilangIka BhàradvàJa: 


AI hại người hiển thiện, 
Thanh tịnh, không cấu nhiễm, 
Ác hạnh được chín mùi, 
Phản lại hại người ngu, 
Chăng khác gì ngược gió, 
Lại tung vất bụi trần. 


5) Được nghe nói vậy, Bà-lamôn Bilangika 
BhàradvaJa bạch Thê Tôn: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 69 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal... Nay con quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp và Ty-kheo Tăng. Mong cho 
con được xuất gia với Tôn giả Gotama... Đó là vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại với 
thăng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị 
ây biết rõ: " Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa 


„tr 


mm Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 70 


12 Ai thoát khởi nội triền và ngoại triỀn - 
Kinh Bên Tóc — Tương I, 360 


Bên Tóc — 7zơng I, 360 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


2) Rồi Bà-la-môn Jatabhàradvàja đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jatabhàradvàja 
nói lên bài kệ với Thế Tôn: 


Nội triển và ngoại triển, 

Chúng sanh bị triên phược, 

Con hỏi Gofama, 

Ai thoát triên phược này? 
(Thể Tôn): 

4) Người có trí, trú giới, 

Tu tập tâm và tuệ, 

Nhiệt tâm và thận trọng, 

Tỷ-kheo áy thoát triên. 

Với ai đã từ bỏ, 


Tham sân và vô minh, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 7] 


Bác Ứng Cúng lậu tận, 
VỊ áy thoát triển phược. 


Chổ nào danh và sắc 

Được đoạn tận võ dư, 

Đoạn chướng ngại sắc tưởng, 
Chỗ ấy triển phược đoạn. 


5) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Jatabhàradvàja 
bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... 


` Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 172 


13 Kinh Suddhika —- Tương I, 360 


Suddhika — 7zơng I, 360 
1) Tại Sàvatthi, Jetavana. 


2) Rồi Bà-la-môn Suddhika Bhàradvàja đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Suddhika 
BhàradvàJa nói lên bài lệ này trước mặt Thê Tôn: 


Không Bà-la-môn nào, 

Dâu giữ giới, khổ hạnh, 

Có thể được thanh tịnh, 
Dầu ở thể giới nào. 

Chỉ vị Minh Hạnh Túc, 

Mới có thể thanh tịnh. 
Không một quần chúng nào. 
Ngoài vị hành như vậy. 


(Thể Tôn): 


4) Dâu lẫm bẩm nhiêu chú, 
Nhưng không vì thọ sanh, 
Được gọi Bà-la-môn, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 73 


Nội ô nhiễm bắt tịnh, 

Y cư trên lừa đảo. 
Bà-la-môn, Phệ-xá, 
Thu-đaà, Chiên-đaả-1a, 

Kẻ đồ phẩn, đồ rác, 

Tỉnh cần và tỉnh tấn, 
Thường dõng mãnh tấn tu, 
Đạt được tịnh tối thăng, 
Bà-la-môn nên biết! 


5) Khi được nghe vậy, Bà-lamôn Suddhika 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... 


` Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 74 


14 Chớ hỏi về thọ sanh, Hãy hỏi về sở 
hành... - Kinh Sundarika — Tương L, 
365 


Sundarika — Tương l, 365 


L) Một thời Thế Tôn ở giữa dân tộc Kosala, trên bờ 
sông SundarIka. 


2) Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja tế 
lửa trên bờ sông Sundarika, làm lê cúng dường lửa. 


3) 


4) Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja thấy Thế Tôn 
đang ngồi dưới sốc cây, đầu được bao trùm, thấy 
vậy, tay trái cầm món ăn cúng tế còn lại, tay phải 
cầm bình nước đi đến Thế Tôn. 


5) Và Thê Tôn nghe tiếng chân của Bà-la-môn 
Sundarika BhàradvàJa liên tháo đô trùm ở đâu. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 73) 


6) Và Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja nghĩ: "Đâu 
vị này trọc, vị này là người trọc đâu", nghĩ vậy, muốn 
trở luI. 


7) Rồi Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja lại suy 
nghĩ: "Trọc đâu ở đây, một sô Bà-la-môn cũng như 
vậy. Vậy ta hãy đên và hỏi vân đê thọ sanh". 


8) Rồi Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, nói với Thê Tôn: 


- Thọ sanh Tôn giả là gì? 
(Thế Tôn): 


9)Chớ hỏi về thọ sanh, 
Hãy hỏi về sở hành. 

Tùy theo mọi thứ củi, 
Ngọn lửa được sanh khởi. 


Dâu thuộc nhà hạ tiện, 

Bậc ẩn sĩ tỉnh cần, 

Được xem như thượng sanh, 
Biết tàm quý, trừ ác. 

Điều thuận bởi chân lý, 
Thuần thục trong hành trì, 
Thông đạt các Thánh kinh, 
Phạm hạnh được viên thành. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 76 


Tế vật đã đem lại, 

Hãy câu khân vị áy, 

Lê tê làm đúng thời, 

VỊ áy xứng cúng dường. 
Sundarika: 


10) Vật cúng này của con, 
Thật sự khéo cung dưỡng, 
Nay con đã thấy được, 
Bậc sáng suốt như Ngài. 
Con không thấy một ai 
Có thể sánh được Ngài, 
Không có người nào khác 
Thọ hưởng vật cúng này. 
Tôn giả Gotama, 

Hãy thọ hưởng vát cúng. 


Ngài thật là Bà-la-môn, là bậc đáng tôn trọng. 
(Thế Tôn): 
TÌ) 


Thường pháp không phải vậy, 
Đôi vị có fri kiến. 


Chân thật niệm Chánh pháp, 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


Sở hành là như vậy. 


Bác Đại ST vẹn toàn, 

Cung dường phải khác biỆt. 
Đoạn tận các lậu hoặc, 
Trạo hồi được lắng dịu, 

Với những bác như vậy, 
Cơm nước phải cúng đường, 
Thật chính là phước điên, 
Cho những ai cầu phước. 


12) - Vậy thưa Tôn giả Gotama, con phải cho ai vật 
cúng còn lại này? 


13) - Này Bà-la-môn, trong toàn thế giới chư Thiên, 
Ma giới, Phạm thiên giới, trong chúng Sa-môn và 
Bà-la-môn, trong thê øiới chư Thiên và loài Người, 


14) Rồi Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja nhận chìm 
vật cúng còn lại ây vào trong nước, nơi không có loài 
hữu tình. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 78 


15) Vật cúng ấy khi được quăng vào trong nước liên 
xì lên, sối lên, phun hơi và phun khỏi lên. Vĩ như lưỡi 
cày đốt nóng cả ngày, khi bỏ vào trong nước, bèn xì 
lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên. Cũng vậy, vát 
cúng còn lại ấy khi được quăng vào trong nước bèn 
xì lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên. 


16) Rồi Bà-la-môn Sundarika BhàradvàJa hoảng hốt, 
lông tóc dựng ngược, đi đến Thế Tôn; sau khi đến 
liền đứng một bên. 


17) Thế Tôn nói lên bài kệ cho Bà-la-môn Sundarika 
Bhàradvàja đang đứng một bên: 


Này Bà-la-môn kia, 
Chớ có nghĩ ơi tịnh. 
Sự sắp đặt củi lửa, 
Như vậy chỉ bê ngoài. 


Bác thiện nhân dạy rằng, 
Người ấy không thanh tịnh, 
Với những ai chỉ muốn 
Thanh tịnh mặt bên ngoài. 
Này Bà-la-môn kia, 

Ta từ bỏ củi lứa, 

Ta chỉ nhen nhúm lên 

Ngọn lửa từ nội tâm, 

Ngọn lửa thường hăng cháy, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 79 


Thường nông cháy nhiệt tình. 


Ta là bậc La-hán, 
Ta sông đời Phạm hạnh. 


Này Bà-la-môn kia, 

Người mang ách kiêu mạn, 
Phân nộ là khói hương, 
Vọng ngôn là tro tàn, 

Lưỡi là chiếc muỗng tế, 
Tâm là chỗ tế tự, 

Tự ngã là ngọn lửa. 


Còn người khéo điều phục, 
Chánh pháp là ao hồ, 

Giới là bến nước tắm, 
Không cấu uễ, trong sạch, 
Được thiện nhơn tân thán, 
Là chỗ bác có Trí, 

Thường tăm, trừ uể tạp. 
Khi tay chân trong sạch, 
Họ qua bở bên kia. 


Chánh pháp là chân lý, 

Tự chế là Phạm hạnh, 

Chính con đường trung đạo, 
Giúp đạt tôi thăng vị, 

Đảnh lễ bác frực tâm, 

Ta gọi tùy pháp hành. 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


S0 


18) Khi được nói vậy, Bà-lamôn Sundarika 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal... 


nữ Và Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


SÌ 


I5 Kinh Bất Hại Ahimsaka — Tương I, 
359 


Bất Hại Ahimsaka — 7ương I, 359 
1) Nhân duyên tại SàvatthI. 


2) Rồi Bà-la-môn Ahimsaka Bhàradvàja đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào 
đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Bà-lamôn Ahimsaka 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


- Con là Ahimsaka, thưa Tôn giả Gotamal Con là 
Ahimsaka, thưa Tôn giả Gotamal. 


(Thế Tôn): 


4) Danh phải tương xứng người, 
Người phải là bất hại! 

Ai với thân, miệng, ý, 

Không làm hại một a1, 

AI không hại người khác, 

Người ấy thật bất hại. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 82 


5) Khi được nghe vậy, Bà-lamôn Ahimsaka 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


„tr 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama..., "`... không còn 


trở lui đời sông này nữa.” 


` Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 83 


16 Phạm Thiên làm chấn động tâm mẹ 
của trưởng lão - Kinh Phạm Thiên — 
Tương I, 309 


Phạm Thiên — 7zơng I, 309 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthl, Jetavana, tại tịnh xá 
ông Anàthapindika. 


2) Lúc bấy giờ con một nữ Bà-la-môn, tên là 
Brahmadeva đã xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình với Thê Tôn. 


3) Rồi Tôn giả Brahmadeva sông một mình, viễn ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu 
chứng được mục đích mà các thiện nam tử chơn 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, 
chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh. VỊ ây ngay 
hiện tại với thăng trí tự mình chứng đắc, chứng đạt 
và an trú. VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 


thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạn 
thái nẺ nữa". Và 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 34 


4) Rồi Tôn giả Brahmadeva vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi vào Sàvatth1 đề khất thực. Tron ø khi bộ 
hành thứ lớp khất thực ở Sàvatthi, Tôn giả 
Brahmadeva đi đến nhà người mẹ của mình. 


5) Lúc bấy giờ, 


6) Rồi Phạm thiên Sahampati suy nghĩ: "Nữ Bà-1a- 
môn mẹ Tôn giả Brahmadeva này, thường làm lễ 
cúng dường Phạm thiên. Vậy ta hãy đến bà ây và làm 
cho bà chấn động ". 


7) Rồi Phạm thiên SahampatI, như một người lực sĩ 
duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 
duỗi ra; cũng vậy, Phạm thiên biến mất ở Phạm thiên 
giới và hiện ra trong nhà mẹ Tôn giả Brahmadeva. 


8) Rồi Phạm thiên Sahampati đứng giữa hư không, 
nói lên bài kệ này với nữ Bà-la-môn mẹ Tôn giả 
Brahmadeva: 


Ôi! Nữ Bà-la-môn, 

Phạm thiên giới rất xa, 
Chính Bà thường cúng đường, 
Cho chính Phạm thiên ấy, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 55 


Người bập bẹ làm gì, 

Chưa biết Phạm thiên đạo. 
Này nữ Bà-la-môn, 
Brahmadeva này 

Là con trai của bà, 

Ngài đoạn mọi sanh y, 
Chưng pháp siêu Thiên giới, 
Khất sĩ, không sở hữu, 
Không nuôi dưỡng mỘt a1. 


Vị ấy nay đã đến, 

Nhà Bà để khất thực, 

Xưng đáng được củng dường, 
Thâm hiểu các Thánh điển, 
Các căn khéo tu tập, 

Nhơn, Thiên xưng cúng dường. 
Vất ngoài mọi tà ác, 

Thoát ly mọi nhiễm ô. 

Ngài đi, tìm độ thực, 

Lắng dịu mọi ưu phiên, 

Về sau ngài không có, 

Về trước, ngài cũng không. 
Vắng lặng, không mù quáng, 
Não phiên, không đắm say. 
Ngài bỏ rơi gậy sóc, 

Đổi kẻ yếu, người mạnh. 


Mong ngài được thọ hưởng, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC SÓ 


Món thượng vị Bà dâng, 
Không bị ác quân phá, 
Tâm tư thuân lắng dịu. 
Như voi thuần, ngài đi, 
Thoát ly mọi ái dục. 


VỊ Tỷ-kheo trì giới, 

Tâm tư khéo giải thoái, 
Hãy mời ngài thọ hưởng 
Thượng vị Bà cúng dường. 
Bà hãy dáng củng dường. 
Lên ngài, Bà tin tưởng, 

Với lòng tin bất động, 
Xưứng đáng Bà cúng dường. 


Hãy làm điểu phước đức, 
Dành an lạc đời sau. 
Này nữ Bà-la-môn, 

Nay Bà đã thấy Ngài. 
Bác Thánh nhân ấn sĩ, 
Bác vượt khỏi bộc lưu. 


9) Bà hãy dáng củng dường 
Lên ngài, Bà tin tưởng, 

Với lòng tin bất động, 
Xưứng đáng Bà cúng dường. 
Bà đã làm công đức, 

Dành an lạc đời sau, 

Này Nữ Bà-la-môn, 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


S7 


Nay bà đã thấy ngài, 
Bác Thánh nhân ân sĩ, 
Bác vượt khỏi bộc lưu. 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


S8 


17 Đệ nhất Thắng trí mau lẹ - Kinh CÁC 
VỊ TỶ KHEO 3 - Tăng I, 51 


CÁC VỊ TỶ KHEO 3- 7ðăng L, 51 

21.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, 
tối thắng là Ràhula. 

22.Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tôi thăng là 
Ratthapàla. 

23.Trong các vị... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối 
thắng là Kunda Dhàna. 

24.Trong các vị.. đầy đủ biện tài, tối thắng là 
Vangìsa 

25.Trong các vị... dễ mến toàn diện, tối thăng là 
Upasena Vangantaputta. 

26.Trong các vị... sửa soạn chỗ ngôi, chỗ năm, tối 
thắng là Dabba Mallaputta. 

27.Trong các vị... được chư Thiên ái mộ, tối thắng 


là Pilindavaccha. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 80 


28.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thăng là 


Bàhiva Dàructriya. 


29.Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tối thăng là 


Kumara Kassapa. 


30.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được Vô ngại 


giải, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Màhàkotfhita. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 00 


I8 Nhập Niết bàn giữa chúng Tỷ kheo - 
Kinh BẠC-CÂU-LA -— 124 Trung III, 
329 


KINH BẠC-CÂU-LA 
(Bakkula suttam) 


- Bài kinh số 124 — Trung III, 329 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Bakkula trú ở Rajagaha 
(Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi 
dưỡng các loài sóc (kalandakanIvapa). Rồi lõa thê 
Kassapa, một người bạn trước kia của Tôn giả 
Bakkula khi còn là cư sĩ, đi đến Tôn giả Bakkula, sau 
khi đến, nói lên với Tôn giả Bakkula những lời chào 
đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, lõa thê Kassapa nói với Tôn giả Bakkula: 


- Này Hiền giả Bakkula, Bạn xuất gia đã bao 
lâu? 


— Đã được tám mươi năm, này Hiện giả, từ khi 
tôi xuât g1a. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC O] 


— Hiên giả Bakkula, trong tắm mươi năm ây, đã 
bao nhiêu lần, Hiện giả hành dâm dục? 


— Hiền giả Kassapa, chớ có hỏi tôi như vậy: 
"Hiền giả Kassapa, trong tám mươi năm ấy, đã bao 
nhiều lần Hiền giả hành dâm dục!" Hiền giả Kassapa, 
hãy hỏi tôi như sau: "Hiền giả Bakkula, trong tám 
mươi năm ấy, đã bao nhiêu lần Hiền giả khởi lên dục 
tưởng?" 


— Hiền giả Bakkula, trong tám mươi năm ấy, đã 
bao nhiêu lần, Hiên giả khởi lên dục tưởng? 


— Hiên giả Kassapa, trong tắm mươi năm từ khi 
tôI xuât g1a, 


— Vì rằng Tôn giả Bakkula trong tám mươi năm 
không nhận thấy có dục tưởng khởi lên, chúng tôi 
thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu 
của Tôn giả Bakkula. 


— Này Hiên giả, trong tắm mươi năm từ khi tôi 
xuât ø1a, 


— Vì răng Tôn giả Bakkula trong tám mươi năm 
không nhận thây có sân tưởng, có hại tưởng khởi lên, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 02 


chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị 
tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 


— Này Hiên giả, trong tắm mươi năm từ khi tôi 
xuât ø1a, 


— Vì rằng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


— Này Hiên giả, trong tám mươi năm từ khi tôi 
xuât g1a, 

— Vì rằng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 

— Này Hiên giả, trong tám mươi năm từ khi tôi 
xuât gia, 

— Vì răng Tôn giả.. một vị tăng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


— Này Hiên giả, trong tắm mươi năm từ khi tôi 
xuât gia, 


— Vì rằng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 03 


— Này Hiên giả, trong tắm mươi năm từ khi tôi 
xuât ø1a, 


— Vì răng Tôn giả.. một vị tăng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


— Này Hiên giả, trong tắm mươi năm trừ khi tôi 
xuât ø1a, 


— Vì rằng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


— Này Hiên giả, trong tắm mươi năm từ khi tôi 
xuât gia, 


— Vì rằng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


— Này Hiên giả, trong tắm mươi năm từ khi tôi 
xuât ø1a, 


— Vì rằng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


— Này Hiên giả, trong tám mươi năm từ khi tôi 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 04 


xuất gia, tôi không nhận thấy có ngôi trong nhà.. có 
ngôi ăn trong nhà... có ghi nhận chi tiết các tướng 
đặc biệt của nữ nhân... có thuyết pháp cho nữ nhân 
cho đến câu kệ bốn câu... có đi đến trú phòng Tỷ- 
kheo-ni... có thuyết pháp cho Tý-kheo-ni.... Tôi 
không nhận thấy có thuyết pháp cho học pháp nữ... 
Tôi không nhận thấy có thuyết pháp cho Sa-di-ni. 


— Vì rằng Tôn giả Bakkula trong tám mươi năm 
không nhận thấy có thuyết pháp cho Sa-di-ni, chúng 
tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu 
của Tôn giả Bakkula. 


- Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi 
xuất gia, tôi không bao giờ nhận thấy có xuất gia (cho 


aI).. có tho đại øI1ới (cho a1).. có nhân làm v chỉ (cho 


^ 


ai)... tôi không bao øiờ nhận thấy có Sa-di hầu hạ... 


có tắm trong nhà tắm... có tăm thoa bột Cunna.. có 
nhờ đồng Phạm hạnh xoa bóp chân tay.. tôi không 
bao giờ nhận thấy có bệnh khởi lên, dầu cho một 
chốc lát.. có mang theo y dược cho đến một miếng 
nhỏ từ cây a-li-lặc vàng (haritakikhanda)... nằm dựa 


vào tâm gô dựa... năm dài xuông ngủ... đi an cư mùa 
mưa tại trú xứ gân làng. 


— Vì răng Tôn giả Bakkula, trong tám mươi năm 
không nhận thây có đi an cư mùa mưa tại trú xứ gần 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 05 


làng, chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một 
vị tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 


— Vì rằng Tôn giả Bakkula vừa đúng trong bảy 
ngày, còn uế nhiễm, đã ăn đồ ăn của nội địa, rồi đến 
ngày thứ tám chánh trí khởi lên, chúng tôi thọ trì sự 
việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của Tôn giả 
Bakkula. Thưa Hiền giả Bakkula, hãy cho tôi xuất 
ø1a trong pháp luật này, hãy cho tôi thọ đại giới. 


Rồi lõa thê Kassapa được xuất gia trong pháp và 
luật này, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao 
lâu, Tôn giả Kassapa, an trú độc cư, viễn ly, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu với 
thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đắc và an trú 
ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh 
mà vì mục đích ấy các Thiện nam tử chân chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. 
VỊ ây biết "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
gì cần làm sẽ làm, không còn trở lại trạng thái này 
nữa". Và Tôn giả Kassapa trở thành một A-la-hán 
nữa. 


Rồi Tôn giả Bakkula, sau một thời gian, câm 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 06 


chìa khóa, đi từ trú xứ này đên trú xứ khác và nói 
như sau: 


— Vì răng Tôn giả Bakkula cầm chìa khóa, đi từ 
trú xứ này đến trú xứ khác và nói như sau: "Chư Tôn 
giả hãy đi ra! Chư Tôn giả hãy đi ra! Hôm nay tôi sẽ 
nhập Niết-bàn": chúng tôi thọ trì sự việc này là một 
hy hữu, một vị tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 


mm rẻ 


— Vì rằng Tôn giả Bakkula ngôi giữa chúng Tỷ- 
kheo nhập Niêt-bàn, chúng tôi thọ trì sự việc này là 
một hy hữu, một vị tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC O7 


19 Đệ nhất Thân không bệnh - Kinh CÁC 
VỊ TỶ KHEO 4 - Tăng L, 52 


CÁC VỊ TỶ KHEO 4- 7ăng L, 52 


46.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 
nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


47.Trong các vị... đầy đủ ức niệm, tôi thắng là 


Ànanda 

48.Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thăng là 
Ànanda. 

49.Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 
Ànanda. 


4. 5.Trong các vị... thị giả, tôi thắng là Ànanda. 


50.Trong các vị... có đại hội chúng, tối thăng là 


Uruvela Kassapa. 


51.Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, tối 


thăng là Kàludày. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 0S 


52.Trong các vị... không có bệnh hoạn, tối thắng là 
Bakkula. 

53.Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, tôi 
thăng là Sobhita. 

54.Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Upàii. 

55.Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là 
Nandaka. 


56.Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng là 


Nanda. 


57.Trong các vị... thiện xảo về hỏa giới,... tối thăng 


là Sàgata. 


58.Trong các vị... giáo giới các Tỷ-kheo,... tối thăng 


là Màhakappina. 


59.Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thăng là 


Ràdha. 
60.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, 
này các Tỷ-kheo, tối thắng là Moghràjà. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 00 


20 Đệ nhất Dùng ý hoá thân - Kinh CÁC 
VỊ TỶ KHEO 2 - Tăng I, 50 


CÁC VỊ TY KHEO 2 - 7ăng I, 50 

23.Trong các đệ tử Tỷý-kheo của Ta, có thể dùng ý 
hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thăng là 
Cullapanthaka. 

24.Trong các vị thiện xảo về tâm thăng tiến (không 
phải vivaddha của nguyên bản), tối thăng là 
Cullapanthaka. 


25.Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... tối 


thắng là Mahàpanthaka. 


26.Trong các vị trú không có tranh luận... tối thắng 


là Subhuti. 


27.Trong các vị đáng được cúng dường... tối thắng là 
Subhuti. 
28.Trong các vị tu ở rừng... tối thắng là Revaía 


Khadiravaniya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 100 


29.Trong các vị tu Thiên... tối thắng là Kankha 


Revata. 


30.Trong các vị tỉnh cần tỉnh tấn... tối thắng là Sono 


Koliviso. 
31.Trong các vị khéo nói... tối thăng là Sono 


Kutikanna. 

32.Trong các vị nhận được đồ cúng dường... tối thắng 
là Sivali. 

33.Trong các đệ tử Tý-kheo có tín thắng giải... tối 


thăng là Vakkalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 101 


21 Đệ nhất Tâm thắng tiến - Kinh CÁC 
VỊ TỶ KHEO 2 - Tăng I, 50 


CÁC VỊ TY KHEO 2 - 7ăng I, 50 

34.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, có thể đùng ý 
hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thăng là 
Cullapanthaka. 

35.Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến (không 
phải vivaddha của nguyên bản), tối thăng là 
Cullapanthaka. 


36.Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiền... tối 


thắng là Mahàpanthaka. 


37.Trong các vị trú không có tranh luận... tối thắng 


là Subhuti. 


38.Trong các vị đáng được cúng dường... tối thắng là 
Subhuti. 
39.Trong các vị tu ở rừng... tối thăng là Reva(ta 


Khadiravaniya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 102 


40.Trong các vị tu Thiền... tối thăng là Kanlcha 


Revata. 


41.Trong các vị tỉnh cần tinh tấn... tối thắng là Sono 
Koliviso. 

42.Trong các vị khéo nói... tối thắng là Sono 
Kutikanna. 

43.Trong các vị nhận được đồ cúng dường... tối thắng 
là Sivali. 

44.Trong các đệ tử Tý-kheo có tín thắng giải... tối 


thăng là Vakkalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 103 


22 Đệ nhất Sửa soạn chỗ ngồi năm - Kinh 
CÁC VỊ TỶ KHEO 3 - Tăng I, 51 


CÁC VỊ TỶ KHEO 3- 7ðăng L, 51 

31.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, 
tối thắng là Ràhula. 

32.Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tôi thăng là 
Ratthapàla. 

33.Trong các vị... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối 
thắng là Kunda Dhàna. 

34.Trong các vị.. đầy đủ biện tài, tối thắng là 
Vangìsa 

35.Trong các vị... dễ mến toàn diện, tối thăng là 
Upasena Vangantaputta. 

36.Trong các vị... sửa soạn chỗ ngôi, chỗ năm, tối 
thắng là Dabba Mallaputta. 

37.Trong các vị... được chư Thiên ái mộ, tối thắng 


là Pilindavaccha. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 104 


38.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thăng là 


Bàhiva Dàructriya. 


39.Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tối thăng là 


Kumara Kassapa. 


40.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được Vô ngại 


giải, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Màhàkotfhita. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 105 


23 bị mời rời khỏi 7 trú xứ do mắng nhiếc 
các vị đồng trú - Kinh DHAMMIKA - 
Tăng HIL, 143 


DHAMMIKA —7äng HII, 143 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại 
núi Gijihakùta (Lình Thứu). 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Dhammika trú tại chỗ sanh 
trưởng của mình và có tất cả bảy trú xứ tại chỗ sanh 
trưởng ấy. 

Tại đấy, Tôn giả Dhammika đối với các khách Tỷ- 
kheo, măng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, 
khiến họ tức giận với những lời nói. Và các khách 
Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, khiển họ t†ức gián, liên bỏ 
đi, không có an trú và từ bỏ trú Xư. 

Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng, suy nghĩ như sau: 
"Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo Tăng các 
vật dụng cần thiết như v áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo 
lại bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Do nhân 
øì, do duyên gì, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không 
có an trú, từ bỏ trú xứ? "Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh 
trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này mắng 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 106 


nhiễc các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm 
biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách 
Tý-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với 
những lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú 
xứ. Vậy chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika đi chỗ 
khác." 

Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn giả 
Dhammika; sau khi đến, thưa với Tôn giả 
Dhammnika: “Thưa Tôn giá, Tôn giả Dhammika hãy 
từ bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi. " 
2. Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một 
trú xứ khác. Tại đấy, Tôn giả Dhammika măng nhiếc 
các khách Ty-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, 
làm cho tức giận với các lời nói. Và các khách Tỷ- 
kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với các 
lời nói, liền bỏ đi, không an trú, và từ bỏ trú xứ. Rồi 
các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: 
“Chúng ta đã cung cấp cho chúng 1ý-kheo các vật 
dụng cần thiết, như y áo, đỗ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ 
đi, không an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên 
øì, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ 
bỏ trú xứ? " Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy 
nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này măng nhiếc các 
khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 107 


họ tức giận với những lời nói. Các khách Tỷ-kheo ây 
bị Tôn giả Dhammika măng nhiễc, quở trách, não 
hại, nên bỏ đi, không có n trú, từ bỏ trú xứ. Vậy 
chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika đi đến chỗ 
khác". Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn 
giả Dhammika; sau khi đến, thưa với tôn giả 
Dhammika: "Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy 
tử bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi". 

3. Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một 
xứ khác . Tại đấy, Tôn giả Dhammika mắng nhiếc 
các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, 
làm cho tức giận với lời nói. Và các khách tỷ-kheo 
ây bị Tôn giả Dhammika mắng nhiễc, quở trách, não 
hại, châm biếm, làm cho tức giận với lời nói, liền bỏ 
đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại 
chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: "Chúng ta đã cung 
cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y 
áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 
nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không an trú, từ 
bỏ trú xứ. Do nhân øì, do duyên gì, các khách Tỷ- 
kheo lại bỏ đi, không có an trú từ bỏ trú xứ? ”. Rồi 
các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả 
Dhammika này măng nhiếc, quở trách, não hại, châm 
biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách 
Tý-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika măng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, làm tức giận với những 
lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 105 


chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika rời bỏ hoàn 
toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng". 

Rồi các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng đi đến Tôn giả 
Dhammika; sau khi đến, nói với Tôn giả Dhammika: 
"Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy rời bỏ hoàn 
toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng". 

4. Rồi Tôn giả Dhammika suy nghĩ: "Ta đã bị các cư 
sĩ tại chỗ đất sanh trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy 
trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Nay ta sẽ đi tại chỗ 
nào? Ta hãy đi đến Thế Tôn". Rồi Tôn giả 
Dhammika cầm y bát, ra đi, hướng đến Ràjagaha 
(Vương Xá), dân dân đi đến núi Gijihakùta (Linh 
Thứu) tại Ràjagaha; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Dhammika đang ngồi xuống một bên: 

- Này Bà-la-môn Dhammika, Ông đi từ đâu đến? 

- Bạch Thế Tôn, con bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh 
trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất 
sanh trưởng! 

- Thôi vừa rồi, này Bà-la-môn Dhammika! Sự việc 
này, đối với ông có hề hắn gì! Dâu họ có mời ông từ 
bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, chỗ 
ây, ông đã đi đến gần Tal 

3. Trong quá khứ, này Bà-la-môn Dhammika, các 
nhà buôn đường biển đem theo một con chim để tìm 
bờ, khi họ đi tàu ra biên. Khi chiếc tàu ra xa, không 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 109 


thây bờ, họ thả con chim đi tìm bờ. Con chim bay về 
hướng Đông, bay về hướng Tây, bay về hướng Bắc, 

bay vê hướng Nam, bay vê hướng Tiên, bay về 
hướng Gió. Nếu nó thấy bờ xung quanh, nó liền bay 
luôn. Nếu nó không thấy bờ xung quanh, nó bay trở 
lui về tàu. Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, dầu 
họ có mời Ông từ bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã 
từ bỏ chỗ ấy, chỗ ấy, Ông đã đi đến gần Ta. 

6. Thuở xưa, này Bà-lamôn Dhammika, vua 
Koravya có một cây bàng chúa tên là Suppatittha, 
cây này có năm cành, có bóng mát dịu, rất là khả ý. 

Này Bà-lamôn Dhammika, cây bàng chúa 
Suppatittha tỏa rộng ra đến mười hai do tuần, các rễ 
mọc lan rộng đến năm do tuần. 

Này Bà-lamôn Dhammika, cây bàng chúa 
Suppatittha có những trái cây to lớn, lớn như những 
cái nồi con; những trái cây ngọt lịm, trong sáng và 
ngọt như mật ong. 

Này Bà-lamôn Dhammika, vua với các cung nữ 
hưởng thụ một cành của cây bàng chúa Suppatittha; 
quân đội hưởng thụ một cành; các dân chúng ở thị 
trần và quốc độ hưởng thụ một cành; các Sa-môn, 
Bà-la-môn hưởng thụ một cành; các loài thú, loài 
chim hưởng thụ một cành. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 110 


Này Bà-la-môn Dhammika, không có ai phòng hộ 
các trái của cầy bàng chúa Suppatittha, và không có 
a1 hại nhau vì trái cây. 

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, một người sau khi đã 
ăn hết cho đến thỏa thích những trái của cây bàng 
chúa Suppatittha, liền bẻ gãy một cành rồi bỏ đi. 
Rồi này Bà-la-môn Dhammika, vi Thiên trú ở cây 
bàng chúa Suppatittha suy nghĩ như sau: "Thật là vi 
diệu, thưa Tôn giả! Thật là hy hữu, thưa Tôn giả, con 
người lại ác cho đến như vậy! Sau khi ăn cho đến 
thỏa thích các trái của cây bàng chúa Suppatittha, lại 
bẻ một cành rồi bỏ đi! Vậy cây bàng chúa 
Suppatittha hãy đừng sanh trái nữa trong tương lai! 
"Rồi này Bà-lamôn Dhammika, cây bàng chúa 
Suppatittha không sanh trái nữa trong tương lai. 

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, vua Koravya đi đến 
Thiên chủ Sakka; sau khi đến, thưa với Thiên chủ 
Sakka: "Tôn giả có biết không? Cây bàng chúa 
Suppatittha không sanh trái nữa! " 

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, 


Này Bà-la-môn Dhammika, vị Thiên trú ở cây bàng 
chúa Suppatittha khô đau, sâu muộn, nước mắt đây 
mặt, khóc lóc, đứng một bên. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 111 


Này Bà-la-môn Dhammika, rồi Thiên chủ Sakka đi 
đên vị Thiên trú ở cây bàng chúa Suppatittha, sau khi 
đên, nói với vị Thiên trú ở cây bàng chúa Suppatittha 
như sau: 

"- Vì sao, này vị Thiên kia, Ong lại khô đau, sâu 
muộn, nước mắt đây mặt, khóc lóc, đứng một bên? 
"- Thưa Tôn giả, có cơn mưa to g1ó lớn khởi lên, và 
làm cho chô trú xứ của con bị ngã xuông và bật gôc 
rê lên. 

"- Này vị Thiên kia, có phải ông đang gìn giữ cây 
pháp, nhưng cơn mưa to lớn ây khởi lên, làm trú xứ 
của Qng bị ngã xuông và bát gốc rê lên ? 


———mMmHNNH 


“?/ đây, này vị Thiên kia, những người cần rễ đến 
lấy rễ cây đi, những người cân vỏ đến lấy vỏ cây ấi. 
Những người cân lá đến lấy lá đi. Những người cần 
bông đến lấy bông đi. Những người cần trái đến lấy 
trái đi. Như vậy, không có gì để khiến cho một vị 
Thiên phải không hoan hý, không vui vẻ. Như váy, là 
một cây được gìn giữ như một cây pháp. 

- Thưa Tôn giả, con không gìn giữ một cây pháp, 
khi cơn mưa to lớn â ây khởi lên, làm chỗ trú xứ của 
con ngã xuống và bật gốc rễ lên! 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 112 


"- Này vị Thiên kia, nêu ông gìn giữ cây pháp, thời 
trú xứ của ông sẽ trở lại như xưa. 

"- Thưa Tôn giả, con sẽ gìn giữ cây pháp, mong răng 
trú xứ của con trở lại như xưa." 


Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, Ông có gìn 
giữ Sa-rmôn pháp, khi các người cư sĩ tại chỗ sanh 
trưởng mời ông đi khỏi bảy trú xứ tại chỗ sanh 
trưởng không ? 


- Như thế nào, thưa Thế Tôn, là một Sa-môn gìn giữ 
Sa-môn pháp? 

- Như thế này, này Bà-la-môn Dhammika, ở đây, một 
Sa-môn không có măng nhiếc lại người đã măng 
nhiếc mình, không có tức giân người đã tức giận 
mình, không có quở trách người đã quở trách mình. 
Như vậy, này Bà-la-môn Dhammika, là vị Sa-môn 
gìn giữ Sa-môn pháp. 

- Thưa Thế Tôn, con không gìn giữ Sa-môn pháp khi 
những người cư sĩ ở tại chỗ sanh trưởng mời con đi 
khỏi hoàn toàn bảy trú xứ trong chỗ được sanh 
trưởng. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 113 


7. - Thuở xưa, này Bảà-la-môn Dhammika, có một 
ngoại đạo sư tên là 


Này Bà-la-môn Dhammika, ngoại đạo sư Sunetto có 
hàng trăm đệ tử. 


cho các người đệ tử. 
Những ai nghe ngoại đạo sư Sunetto thuyết giảng về 
cọng trú tại Phạm thiên giới mà tâm không được 
hoan hỷ, các người ấy sau khi thân hoại mạng chung 
bị sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Còn những al, này Bà-lamôn Dhammika, nghe 
ngoại đạo sư Sunetto thuyết giảng về cộng trú tại 
Phạm thiên giới, tâm được hoan hỷ, các người ấy sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. 


Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, có ngoại đạo 
sư tên là Mugapakkha... có ngoại đạo sư tên là 
Aranem... có ngoại đạo sư tên là Kuddàlaka... có 
ngoại đạo sư tên là Hatthipàla... có ngoại đạo sư tên 
là Jotipàla đã viễn ly các dục... được sanh vào thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 114 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
8. 


Vì cớ sao? Ta tuyên bó răng, này Bà-la-môn 
Dhammmka, sự tôn hại đôi với các ngoại đạo sư như 
vậy không băng sự tôn hại nếu đổi xử với các vị đông 
Phạm hạnh. 

Do vậy, này các Bà-la-môn Dhammika, cân phải học 
tập như sau: 

"Chúng tôi sẽ không có tâm uê nhiêm đôi với vị 
đồng Phạm hạnh “Này Bà-la-môn Dhammnika, các 
ông cân phải học tập như vậy. 


Các vị Bà-la-môn, 
Như S1 Sunefto, 
Sư Mueapakkha, 
Và Aranem, 

Sư Kuddalaka, 

Và Hatthipàla, 

5S Jotipdla, 

Và Sư Govinda, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 115 


Là quốc sư thứ bảy. 

Sảm Sư bạn vị này, 

Là những vị danh tiếng, 
Quá khứ không hại aI, 
Thoát hôi hám, từ bi, 
Giải thoát dục kiết sử, 
Thoát ly tham ái dục, 
Đạt được Phạm thiên giới. 
Và các hàng đệ tử, 

Con số lên hàng trăm, 
Thoát hôi hám, từ bi, 
Giải thoát dục kiết sử, 
Thoát ly tham ái dục, 

Đại được Phạm thiên giới. 
- Ân sĩ ngoại đạo â ấy, 

Ly tham, tâm Thiên định, 
Nếu với tâm uế nhiễm, 
Có ai măng nhiếc họ, 
Người như vậy tạo ra, 
Rất nhiễu sự vô phước. 

- Đối một đệ tử Phật, 

Tỷ- -kheo có chánh kiến, 
Nếu với tâm uê ' nhiễm, 

Có ai mắng vị ấy, 

Người như vậy tạo ra, 
Nhiêu vô Phước hơn nữa. 
Chớ phát lòng bác thiện, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 116 


Hãy từ bỏ kiến xứ, 

Tối thượng trong Thánh chúng, 
Vị ấy được gọi vậy. 

- Ai chưa ly các dục, 
Năm căn còn mêm địu, 
Tín, niệm và tính tần, 
Với chỉ và với quán, 
Nếu phật ý vị ấy, 

Trước hết tự hại mình, 
Sau khi tự hại mình, 
Lại hại đến người khác, 
Ai fự bảo vệ mình, 

Bê ngoài cũng bảo vệ, 
Do vậy, bảo vệ mình, 
Bác trí không tồn hại. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 117 


24 6 lần thối thất nhất thời tâm giải thoát, 
đem lại con dao vào lần thứ 7 - Kinh 
Godhika — Tương Il, 267 


Godhika — Tương L, 267 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, Veluvana, tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Godhika trú ở sườn núi 
Isig1ll, tại KàlasHà. 

3) Rồi Tôn giả Godhika sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cân, chứng được nhứt thời tâm giải thoái. 
Rồi Tôn giả Godhika lại thôi thất nhất thời tâm giải 
thoát áy. 

4) Lần thứ hai, Tôn giả Godhika sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cân và chứng được nhât thời tâm 
giải thoát. Và lân thứ hai, Tôn giả Godhika lại thôi 
thât nhât thời tâm giải thoát ây. 

5) Lần thứ ba, Tôn giả Godhika sống... tâm giải thoát 
ây. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 115 


6) Lần thứ tư, Tôn giả Godhika sống... tâm giải thoát 
ây. 


7) Lần thứ năm, Tôn giả Godhika sống... tâm giải 
thoát ấy. 


8) Lân thứ sáu, Tôn giả Godhika sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, chứng được nhất thời tâm 
giải thoát. Lần thứ sáu, Tôn giả Godhika cũng thôi 
thất nhất thời tâm giải thoát ấy. 


9) Lần thứ bảy, Tôn giả Godhika sống không phóng 
dát, nhiệt tâm, tinh cần, chứng được nhứt thời tâm 
giải thoát. 


10) Rồi Tôn giá Godhika suy nghĩ: “Cho đến lần thứ 
sáu, ta bị thối thát nhát thời tâm giải thoát. Vậy nay 
ta hãy đem lại con dao ”. 


I1) Rồi Ác ma biết được tâm tư của Tôn giả 
Godhika, liên đi đên Thê Tôn; sau khi đên nói lên bài 
kệ với Thê Tôn: 


Ôi, bậc Đại Anh hùng! 

Ôi, bậc Đại Trí tuệ! 

Ngài chói sáng hào quang, 
Thần lực và danh xưng. 
Ngài vượt qua tất cả, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 119 


Mọi sân hận hãi hùng. - 
Con chân thành đánh lê, 


Dưới chân bác Pháp nhấm. 


Ôi, bậc Đại Anh hùng! 
Bác Chỉnh phục tứ thân! 
Đệ tử Ngài muốn chết, 
Đang suy nghĩ đến chết. 
Ôi, bậc Chói Hào quang! 
Hãy ngăn chặn vị ấy. 
Làm sao, bạch Thể Tôn, 
VỊ đệ tứ của Ngài, 

Hoan hỷ trong giáo lý, 
Lại không chứng hữu học, 


Còn muôn đoạt mạng sông? 


Ôi, danh vọng thể giam! 


12) Lúc sử & Tôn giả Godhika đã đem lại và sử 


13) Rồi Thế Tôn được biết: "Đây là Ác ma", liền nói 


lên bài kệ với Ac ma: 


Như vậy là sở hành, 

Của bác Đại Anh hùng, 
Không côn HuÔi ÓC Vọng 
Tạo thêm dòng sinh mạng, 
Đoạn tận ải, đi căn, 
Godhika nhập diệt. 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


120 


14) Rồi Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 


- Này các Iỷ-kheo, chúng ta hãy đi đến sườn núi 
Isig1li, KàlasHà, tại chỗ thiện nam tử Godhika đã đem 
lại và sử dụng con dao. 


15) - Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


16) Rồi Thế Tôn cùng với một số đông Ty-kheo đi 
đến sườn núi Isigili, Kàlasilà, và Thế Tôn thấy từ 
đăng xa, Tôn giả Godhika đang năm trên giường, với 
hai vai mở rộng (bị thương hay co quắp lạn). 


17) Lúc bảy giờ một làn khói đen tối đi về phía Đông, 


đi về phía Tây, đi vê phía Bắc, đi về phía Nam, đi về 
phía Trên, đi về phía Dưới. 


18) Rồi Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 


- Này các Iy-kheo, các Ông có thấy làn khói đen tối 
ây đi về phía Đông, đi về phía Tây, đi về phía Bắc, 
đi về phía Nam, đi về phía Trên, đi về phía Dưới 
không? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy như vậy. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 121 


19) Này các Tỷ-kheo, 


20) Rồi 
vàng, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ: 


Trên, dưới và bê ngang, 

Bốn phương, các phương giữa, 
Ta tìm, nhưng không gặp, 
Godhika đi đấu. 


(Thể Tôn): 


2T) Vị Anh hùng kiên chí, 
Thường Thiên lạc, Thiển tư, 
Ngày đêm đây nhiệt tình, 
Nhưng sự sông, không tham, 
Chiến thắng quân thần chết, 
Tái sanh không đi đến, 
Chỉnh phục đi, út căn, 
Godhika nhập diệt. 

22) Còn kẻ bị sâu muộn, 

Từ nách rơi huyền cẩm, 


Dạ-xoa bị thất VỌNG, 
Liên biển mắt tại chỗ. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 272 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


25_ Kinh HATTHISÀRIPUTTA - Tăng 
II, 183 


HATTHISÀRIPUTTA —7ăng II, 183 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasi tại Isipatana, vườn 
Lộc Uyễn. Lúc bấy giờ, nhiều vị Tỷ- -kheo trưởng lão, 
sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngôi tụ họp 
tại ngôi nhà hình tròn và thuyết về Thắng pháp luận. 
Tại đấy, Tôn giả Hatthisàriputta, trong khi các tỷ- 
kheo trưởng lão đang thuyêt vê 7hăng pháp luận, lại 
nói xen vào chặng giữa. 

Rồi Tôn giả Mahàkothia nói với Tôn giả 
HatthIsàriputta: 

- Tôn giả CI1a Hatthisàripufa, trong khi các t-kheo 
trưởng lão đang thuyết vê Thăng pháp luận, chớ có 
nói xen vào chặng giữa! Tôn giả Ciña hãy chờ cho 
đến cuôi câu chuyỆn. 

Được nghe nói vậy, các Tỷ-kheo bạn bè của Tôn giả 
Citta Hatthisàriputta nói với Tôn giả Mahàkotthita: 

- Tôn giả Kotthita chớ có bất mãn Tôn giả Citta 
HatthIsàriputtal Tôn giả Citta Hatthisàriputta là bậc 
Hiên trí. Tôn giả Citta Hatthisàriputta có thê nói 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 124 


chuyện về Thắng pháp luận với các Tỷ-kheo trưởng 
lão và thật rất khó lòng cho các Hiền giả để biết được 
tầm tư của người khác. 

D.= đây, thưa các Hiền giả, có hang người. khi còn 
sông gần vị Bồn sư hay sống gần một vị đồng Phạm 
hạnh đóng vai trò y chỉ sư. trong khi ấy, là người nhu 
hòa nhất trong những người nhu hòa. là người khiêm 
tốn nhất trong những người khiêm tốn, là người an 
tinh nhất trong những người an tịnh. Khi người ây 
rời khỏi bậc Đao Sư, rời khỏi các vị đồng Phạm hạnh 
đóng vai trò y chỉ sư, vị ấy sông giao thiệp với các 
Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo-nI, với các nam cư sĩ, nữ cư 
sĩ, với các vua chúa, các đại thần của vua, với các 
ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ây sống Ø1aO 
thiệp. phóng túng. thô lỗ, đam mê nói chuyện. tham 
ái tân công tâm vị ấy. Vị ấy. với tâm bị tham ái tấn 
công. liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. 

Ví như, này các Hiền giả, một con bò ăn lúa, bị dây 
cột lại, hay bị nhốt trong chuồng. Này Hiên giả, nêu 
có đi nói nhự sau: "Con bò ăn lúa này sẽ không bao 
giờ đi xuống ruộng lúa nữa", nói như vậy, thưa các 
Hiển Giả, là nói một cách chơn chánh không? 

- Thưa không, thưa Hiền giả, sự kiện này, thưa Hiển 
giả, có xảy ra: Con bò ăn lúa Ấy, sau khi bứt dây, 
hay phá sập chuông, có thể xuống ruộng lúa nữa. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 125 


Cũng vậy, này các Hiền giả, ở đây, một số người khi 
còn sông gần vị Bồn Sư, hay sống gần một vị đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, trong khi ây, là 
người nhu hòa nhất trong những người nhu hòa, là 
người khiêm tốn nhất trong những người khiêm tốn, 
là người an tịnh nhất trong những người an tịnh. Khi 
người ấy rời khỏi bậc Đạo Sư, rời khỏi vị đồng Phạm 
hạnh đóng vai trò y chỉ sư, vị ấy sông giao thiệp với 
các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo-ni, với các nam cư sĩ, nữ 
cư sĩ, với các vua chúa, các đại thần của vua, với các 
ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ây sống giao 
thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, tham 
ái tân công tâm vị ây. VỊ ấy, với tâm bị tham ái tấn 
công, liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. 


3: 


Ví như, này các Hiên giả, một cơn mưa to lớn xảy ra 
tại ngã tư đường, khiển cho bụi bặm biến mắt và bùn 
hiện ra. Này các Hiên giả, nếu có ai nói như sau: 

"Nay tại ngã tư đường này, bụi sẽ không hiện ra 
nữa". Người ấy nói như vậy có nói một cách chơn 
chánh không ? 

- Thưa không, thưa Hiên giả. Sự kiện này có xảy ra, 
thưa Hiên giả: "Tại ngã tư đường này, có người đi 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 126 


qua, hay có trâu bò đi qua, hay gió và nóng có thể 
làm cho khô khí ẩm ướt và bụi sẽ hiện ra trở lạt. 

- Cũng như vậy, thưa các Hiển giả, ở đây có hạng 
người ly dục... chứng và trú Thiên thứ nhất. Vị ấy, 
với ý nghĩa: "Ta đã chứng sơ thiền", sống giao thiệp 
với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn tục. 


4. 


Ví như, thưa các Hiên giả, một hô nước lớn gần một 
làng hay thị trấn. Tại đấy, một cơn mưa to xảy đến, 
khiến cho các loài sò ốc, các đá sỏi biến mắt. Thưa 
các Hiển giả, nếu có ai nói như sau: "Nay tại hỗ 
nước này, các loại sò Ốc, các đá sỏi sẽ không xuất 
hiện ra nữa". Người ấy nói như vậy có nói một cách 
chơn chảnh không? 

- Thưa không, thưa Hiển giả. Sự kiện này có xảy ra, 
thưa Hiển giả: Tại hỗ nước này, loài Người có thể 
uống, hay loài trâu bò có thể ông, hay gió và sức 
nóng có thể làm cho khô khí ẩm ướt, và các loài sò 
ốc, các đá sỏi có thể xuất hiện ra lại. 

- Cũng vậy, thưa các Hiền giả, ở đây có hạng người 
làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... chứng và trú Thiền thứ 
hai. Vị ấy với ý nghĩ: "Ta đã chứng được Thiên thứ 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 127 


hai”, giao thiệp với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và 
hoàn tục. 


5. 


Vi như, thưa các Hiển giả, có người đã ăn đồ ăn 
thượng vị, không ưa thích các đồ ăn hôm qua để lại. 
Thưa các Hiên giả, nếu ai nói nhự sau: "Nay người 
này không còn ưa thích đô ăn nữa", thưa các Hiên 
giả, người ấy nói như vậy có nói một cách chơn 
chánh không ? 

- Thưa không, thưa Hiển giả. Sự kiện có xảy ra: 
Người này, thưa Hiên giả, khi ăn đô ăn thượng vị, 
cho đến khi nào chất đỉnh dưỡng còn tôn tại trong 
thân, cho đến khi ấy, không có một món ăn nào khác 
sẽ làm vị ấy ưa thích. Cho đến khi chất dinh dưỡng 
tiêu mát, khi ấy món ăn có thể làm cho vị ấy ưa thích. 
- Cũng vậy, này các Hiền giả, ở đây có hạng người 
từ bỏ hý... chứng và trú Thiên thứ ba, vị ấy với ý 
nghĩ: "Ta đã chứng được Thiền thứ ba", giao thiệp 
với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn tục. 


6. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 125 


Ví như, này các Hiên giả, một hồ nước trong khe núi, 
không có gió, không có sóng. Rồi thưa các Hiên giả, 
HỆM CÓ đi nói HhW sau: kh trong hồ nước này sẽ 
không hiện ra sóng nữa", người ấy, thưa các Hiên 
giả, có nói một cách chơn chảnh không? 
- Thưa không, thưa Hiền giả. Sự kiện này có thể xảy 
ra: Nếu từ phương Đông, mưa to gió lớn đến, mưa 
fo gió lớn áy làm cho hồ nước ấy Khởi sóng; nếu từ 
phương Tây... nếu từ phương Bắc... nếu từ phương 
Nam, mưa to gió lớn đến, mưa to gió lớn ấy làm cho 
hồ nước ấy khởi sóng. 
- Cũng vậy, này các Hiền giả, ở đây có hạng người 
từ bỏ lạc, từ bỏ khô... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
tư. Vị ấy với ý nghĩ: "Ta đã chứng được Thiền thứ 
ư”, giao thiệp với Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn 
tục. 
7. Ở đây, này các Hiện giả. có hạng người không tác 
ý tất cả các tướng. chứng đạt và an trú vô tướng tâm 
định, Vị ấy. với ý nghĩ: "Ta đã chứng đạt được vô 
tướng tâm định". sông giao thiệp với các Tý-kheo, 
các Tỷ-kheo-m. với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các 
vua chúa, đại thần các vua chúa. với các ngoại đạo. 
các đệ tử ngoại đạo. Do vi ấy sông giao thiệp. phóng 
túng. thô lỗ, đam mê nói chuyện. nên tham ái tấn 
công tâm vị ấy. Vị ấy, với tâm bị tham ái tân công. 
liên từ bỏ học pháp và hoàn tục. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 129 


Ví như, thưa các Hiên giả, một vị vua, hay đại thân 
của vua, đang đi giữa đường cùng với bốn loại binh 
chủng, đến trú ở một đêm tại một khóm rừng. Ở đây, 
do Tiếng VOI, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng bộ binh, tiếng 
trồng lớn, trông nhỏ, tiêng tù và, nên tiếng của con 
dể biến mắt. Rồi này các Hiển giả, Có người nói như 
sau: "Nay trong k1 rừng này, tiếng kêu của con 
dễ 'Không hiện ra nữa". Người áy nói như vậy, thưa 
các Hiền giả, có nói một cách chơn chánh không? 


- Thưa không, thưa Hiển giả. Sự kiện này có xảy ra, 
thưa Hiển giả: Khi nào vua hay vị đại thần của vua 
ra đi khỏi khóm rừng này, khi ấy tiếng con dể kêu sẽ 
hiện hữu. 

- Cũng vậy, thưa các Hiền giả, ở đây, có hạng người 
do không tác ý tất cả các tướng, chứng đạt và an trú 
vô tướng tâm định. VỊ ây, với ý nghĩ: ”Fa đạt được 
vô tướng tâm định", sống giao thiệp với các Tý-kheo, 
các Tỷ-kheo-mI, với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các 
vua chúa, các đại thần của vua, với các ngoại đạo, 
các đệ tử ngoại đạo. Do vị ây sông giao thiệp, phóng 
túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, nên tham ái tấn 
công tâm vị ây. VỊ ấy, với tâm bị tham ái tấn công, 
liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. 


8. Rồi Tôn giả Cina Hatthisàriputa sau một thời 
gian từ bỏ học pháp và hoàn tục. Rôi các Tỷ-kheo, 
bạn của Tôn giả Citta Hatthisàriputta đi đên Tôn giả 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 130 


Mahàkotthita, sau khi đến nói với Tôn giả 
Mahàkotthita: 


- Thưa chư Hiền, tôi biết được tâm của Citta 
Hatthisàriputta với tâm của tôi, răng Citta đã chứng 
được quả chứng này, quả chứng này, và chư Thiên 
cũng báo cho biết về vấn đề này: "Thưa Tôn giả, 
Citta Hatthisàriputta đã chứng được quả chứng này, 
quả chứng này, nhưng vị ấy sẽ từ bỏ học pháp và 
hoàn tục”. 


Rồi các bạn bè của Citta Hatthisàriputta đi đến Thế 
Tôn, sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông 
một bên. Ngôi xuông một bên, các Ty-kheo ây bạch 
Thê Tôn: 

- Bạch Thể Tôn, Cita Hathisàriputta đã chứng được 
quả chứng này, quả chưng này, nhưng đã từ bỏ học 
pháp và hoàn tục. 

- Này các Tỷ-kheo, Cina không bao lâu sẽ nghĩ đến 
xuất ly. 

9. Rồi Citta Hatthisàriputta không bao lâu cạo bỏ rầu 
tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình. Rồi Tôn giả Citta Hatthisàriputta sông một 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 131 


mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, 
không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện 
nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, hướng đến. Đó là vô thượng cứu 
cánh Phạm hạnh, vị ây ngay trong hiện tại đã tự mình 
VỚI thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây 
biết rõ rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa”. 

Và Tôn giả Citta Hatthisàriputta trở thành một vị A- 
la-hán. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 132 


26 Đệ nhất Tu thiền - Kinh CÁC VỊ TỶ 
KHEO 2 - Tăng I, 50 


CÁC VỊ TY KHEO 2 - 7ăng I, 50 

45.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, có thê dùng ý 
hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thăng là 
Cullapanthaka. 

46.Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiễn (không 
phải vivaddha của nguyên bản), tối thăng là 
Cullapanthaka. 


47-Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiễn... tối 


thắng là Mahàpanthaka. 


48.Trong các vị trú không có tranh luận... tối thắng 


là Subhuti. 


49.Trong các vị đáng được cúng dường... tối thắng là 
Subhuti. 
50.Trong các vị tu ở rừng... tối thắng là Revaía 


Khadiravaniya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 133 


51.Trong các vị tu Thiên... tối thắng là Kankha 


Revata. 


52.Trong các vị tỉnh cần tỉnh tấn... tối thắng là Sono 
Koliviso. 

53.Trong các vị khéo nói... tối thăng là Sono 
Kutikanna. 

54.Trong các vị nhận được đồ cúng dường... tối thắng 
là Sivali. 

55.Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải... tối 


thăng là Vakkalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 134 


27 Tuyên bố chánh trí, nhưng không đề 
cập đến tự ngã - Kinh KHEMA - Tăng 
HL, 131 


KHEMA —7ðng II, 131 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, Jetavana, tại 
khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Khema, Tôn giả Sumana trú ở Sàvavatthì, tại rừng 
Andha. Rồi Tôn giả Khema và Tôn giả Sumana đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 

Khema bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tý-kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn 
tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, đã làm những 
việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải 
thoát. Vj ấy không nghĩ rằng: "Có người tốt hơn ta" 
hay “Có người giống như ta” hay "Có người hạ liệt 
hơn ífq”. 

Tôn giả Khema nói như vậy, Bậc Đạo Sư chấp nhận. 
Rồi Tôn giả Khema nghĩ rằng: "Thế Tôn đã _chấp 
nhận ta". Tôn giả từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 135 


Tôn giả Sumana, khi Tôn giả Khema ra đi không bao 
lâu, liên bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tý-kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn 
tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, đã làm những 
việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải 
thoát. Vị ây không nghĩ rằng: "Có người tốt hơn ta", 
hay "Có người giống như ta", hay "Có người hạ liệt 
hơn ta”. 

Tôn giả Sumana nói như vậy, bậc Đạo Sư chấp nhận. 
Rồi tôn giả Sumana nghĩ rằng: "Thế Tôn đã chấp 
nhận ta". Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 

2. Rồi Thế Tôn, sau khi Tôn giả Khema và Tôn giả 
Sumana ra đi không bao lâu, liền bảo các Tý-kheo: 


Tuy vậy, ở đời một số kẻ ngu nói lên chánh trí một 
cách ngạo mạn đắc chí. Họ về sau rơi vào nguy hại. 

Không thắng, không hạ liệt, 

Không ai động đăng Ta, 

Những tư tưởng như vậy 

Không chỉ phối các vị. 

Sanh khởi đã chẩm dút, 

Phạm hạnh được viên thành, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 136 


Họ lìa bỏ kiết sử, 
Hoàn toàn được giải thoái. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 137 


28 5 nguyên nhân diệu pháp biến mất - 
Kinh KIMBILA — Tăng II, 707 


KIMBILA — 7äng II, 707 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kimbilà, tại Veluvana. 
Rồi Tôn giả Kimbila đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả kimbila bạch Thế Tôn: 


2.- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, sau khi 
Như Lai nháp diệt, Chánh pháp không được an trú 
lâu ngày? 


Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, Các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo-mI, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sông: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 135 


Do nhân này, do duyên này, này Kimbila, khi Như 
Lai nhập diệt, diệu pháp không được an trú lầu ngày. 


3. Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, sau khi 
Như Lai nhập diệt Chánh pháp được an trú lâu 
ngày? 


Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, Các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo-nI, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sông: 


- Sống tôn trọng và vâng lời bậc Đạo sư, 
- Sông tôn trọng và vâng lời Pháp, 

- Sông tôn trọng và vâng lời chúng Tăng, 
- Sông tôn trọng và vâng lời học pháp, 

- Sông tôn trọng và vâng lời lẫn nhau. 


Đây là nhân, đây là duyên, này Kimbila, khi Như Lai 
nhập diệt diệu pháp được tôn tại lâu dài. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 139 


29 _ 6 nguyên nhân diệu pháp biến mất - 
Kinh TÔN GIÁ KIMBILA — Tăng II, 
97 


TÔN GIÁ KIMBILA -—7ăng III, 97 


1. Như vây tôi nghe: 
Một thời, Thế Tôn trú ở Kimbila, tại rừng Trúc. Rồi 
Tôn giả Kimbila đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đánh 
lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Kimbila bạch Thê Tôn: 
2. - Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, sau khi 
Như Lai nhập diệt, diệu pháp không còn tôn tại lâu 
dài? 
3. - Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-nI, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sông: 
- Sống không cung kính, không tùy thuận bậc 
Đạo Sư, 
- Sống không cung kính, không tùy thuận Pháp; 
- Sống không cung kính, không tùy thuận chúng 
Tang 
- Sống không cung kính, không tùy thuận học 
pháp; 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 140 


- Sống không cung kính, không tùy thuận không 
phóng dật; 


- Sống không cung kính, không tùy thuận tiếp 
đốn. 

Này Kimbila, đây là nhân, đây là duyên khiến cho 
khi Như Lai nhập diệt, Diệu pháp không tôn tại lâu 
đài. 
4. - Do nhân gì, do duyên gì Khi Như Lai nhân diệt, 
Diệu pháp được tôn tại lâu dài? 
5. Ở đây, này Kimbila, khi Thế Tôn nhập diệt, các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-nI, nam cư sĩ, nữ cư sĩ: 

-_ Sống cung kính tùy thuận bậc Đạo Sư; 

-_ Sống cung kính tùy thuận Pháp; 

-_ Sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; 

-_ Sống cung kính tùy thuận học pháp; 

-_ Sống cung kính tùy thuận không phóng dật; 

-_ Sống cung kính tùy thuận tiếp đón. 
Đây là nhân, đây là duyên, khi Như lai nhập diệt, 
Diệu pháp được tôn tại lâu dài 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 141 


30 7 nguyên nhân diệu pháp biến mất - 
Kinh KIMBILA — Tăng HIL, 394 


KIMBILA —7ăng II, 394 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Kimbila, tại rừng Trúc. Rồi 
Tôn giả Kimbila đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, khi Như Lai 
nhập diệt, diệu pháp không được tốn tại lâu dài? 


- Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo-nI, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sông: 


- Sống không cung kính, không tùy thuận bậc 
Đạo Sư. 

- Sống không cung kính, không tùy thuận Pháp; 

-. Sống không cung kính, không tùy thuận chúng 


Tăng: 

s Sống không cung kính, không tùy thuận học 
pháp, 

-_ Sống không cung kính, không tùy thuận Thiền 
định; 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 142 


-. Sống không cung kính, không tùy thuận không 
phóng dật, 

-. Sông không cung kính, không tùy thuận nghĩnh 
đón. 


Này Kimbila, đây là nhân, đây là duyên, khi Như Lai 
nhập diệt, diệu pháp không được tôn tại lầu dài. 


2. - Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, khi Như 
Lai nhập diệt, diệu pháp được tôn tại lâu dài? 


- Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo-nI, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sông: 


- Sống cung kính, tùy thuận bậc Đạo Sư, 

-_ Sống cung kính tùy thuận Pháp; 

-_ Sống cung kính tùy thuận học pháp; 

-. Sống cung kính tùy thuận Thiền định; 

-. Sống cung kính tùy thuận không phóng dật; 
-. Sống cung kính tùy thuận nghĩnh đón. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 143 


31 Chuyến Pháp Luân - Kinh Như Lai 
Thuyết 1 — Tương V, 610 


Như Lai Thuyết I — 7ương V, 610 


1) Như vây tôi nghe. 


nan 


2) Tại đây, Thế Tôn bảo chúng năm Tỷ-kheo: 


-- Có hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, một người 
xuât gia không nên thực hành theo. Thê nào là hai? 


3) Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên 
hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. 
Tránh xa hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, là con 
đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác thành 
mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thăng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 


4) Và thế nào là con đường Trung đạo, này các Tỷ- 
kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành mái, tác 
thành trí đưa đến an tịnh, thăng tri, giác ngộ, Niết- 
bàn ? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 144 


Chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là: 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, 
chánh định. 


Đây là con đường trung đạo, này các Tỷ-kheo, do 
Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa 
đên an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niêt-bàn. 


3) Đây là Thánh để về Khổ, này các Tỷ-kheo. Sanh 
là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu, bi, 
khổ, ưu, não là khổ, oản gặp nhau là khổ, ải biệt ly 
là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn 


là khổ. 


6) Đây là Thánh để về Khổ tập, này các Tỷ-kheo, 
chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và 
tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, 
hữu ái, phi hữu ái. 

7) Đây là Thánh để về Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, 
chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái 


ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp 
Írước. 


8) Đây là Thánh để về Con Đường đưa đễn Khổ 
diệi, này các Tỷ-kheo, chính là con đường Thánh 
dạo Tám ngành, tức là chánh trì kiến... chảnh định. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 145 


9) Này các Tỷ-kheo, 


-_ Đây là Thánh để về Khổ, đối với các pháp từ 
trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí 
sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

-- Đây là Thánh đế về Khổ cần phải liễu tri, đối 
với các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn 
sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

- Đây là Thánh đề về Khổ đã được liễu tri, đối 
với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang 
sanh. 


10) Này các Ty-kheo, 


-_ Đây là Thánh đề về Khô tập, đối với các pháp, 
từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn sanh, trí sanh, 
tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

-_ Đây là Thánh đề về Khô tập cần phải đoạn tận, 
đối với các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang 
sanh. 

-- Đây là Thánh đề về Khổ tập đã được đoạn tận, 
đối với các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang 
sanh. 


11) Này các Tỷ-kheo, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 146 


- Đây là Thánh đề về Khổ diệt, đối với các 
pháp... quang sanh. 

-_ Đây là Thánh đề về Khổ diệt cần phải chứng 
ngộ, đối với các pháp... quang sanh. 

- Đây là Thánh đề về Khô diệt đã được chứng 
ngộ, đối với các pháp... quang sanh. 


12) Này các Tỷ-kheo, 


-_ Đây là Thánh đề về Con Đường đưa đến khổ 
diệt, đối với các pháp... quang sanh. 

-_ Đây là Thánh đề về Con Đường đưa đến Khổ 
diệt cần phải tu tập, đối với các pháp... quang 
sanh. 

-_ Đây là Thánh đề về Con Đường đưa đến Khổ 
diệt đã được tu tập, đối với các pháp từ trước 
Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, 
tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


13) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, trong bốn 
Thánh để này, với ba chuyển và mười hai hành 
tướng như vậy, tri kiến như thật không khéo thanh 
tịnh ở nơi Ta; thời này các Tý-kheo, cho đến khi ấy, 
trong thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người, Ta không chứng tri đã chánh 
giác vô thượng Chánh Đắng Giác. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 147 


14) Và cho đến khi nảo, nảy các Tỷ-kheo, trong bốn 
Thánh đến này, với ba chuyển và mười hai hành 
tướng như vậy, tri kiến như thật đã được khéo thanh 
tịnh ở nơi Ta; cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, trong 
thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người, Ta mới chứng tri đã chánh giác vô 
thượng Chánh Đăng Giác. Tri kiến khởi lên nơi Ta: 
"Bất động là tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống 
cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa ". 


15) Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Chúng năm Tỷ- 
kheo hoan hỷ, tín thọ lời Phật dạy. Trong khi lời dạy 
này được tuyên bó, khởi lên pháp 
nhãn thanh tịnh, không câu uề như sau: “Phàm vật 
øì được tập khởi, tất cả pháp ấy cũng bị đoạn diệt". 


16) Và khi EffØfTffAff ffÄŸ được Thé Tôn chuyền vận 
như vậy, chư Thiên cõi đất này lớn tiếng nói lên: 
"Nay ÄfifffRE PIHTffffl › ›y duoc Thể 76a ö Ba- 
la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển 
vận một Pháp luân chưa từng được ai chuyển ván, 
Sa-môn, Bà-la-môn, ch Thiên, Ma vương, Phạm 
thiên, hay bất cứ một ai ở đời”. 


17) Sau khi được nghe tiếng chư Thiên ở cõi đất, Tứ 
đại Thiên vương thiên lên tiêng nói lên: "Nay vô 
thượng Pháp luân này được Thê Tôn ở Ba-la-nại, chô 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 145 


chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp 
luân chưa từng được aI chuyển vận, Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ 
một a1 ở đời". 


18) Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên ở Tứ đại 
Thiên vương thiên, thời chư Thiên ở cõi trời Ba mươi 
ba... 


... Chư Thiên Yàmà... chư Thiên Tusità... chư Hóa 
lạc thiên... chư Tha hóa tự tại thiên... chư Thiên ở 
Phạm thiên giới lớn tiếng nói lên: "Nay vô thượng 
Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư 
Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận... bất cứ một 
a1 ở đời". 


19) 


20) Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây: 
"Chắc chắn đã giác hiểu là Kondanna (Kiêu- 
trầnnnhu)! Chắc chắn đã giác hiểu là 
Kondanna!"' 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 149 


Như vậy Tôn giả Kondanna được tên là Annàta 
Kondanna (A-nhã Kiêu-trân-như). 


Như Lai Thuyết 2 — 7ơng V, 616 


ln 
2) -- Này các Tyỷ-kheo, 


-_ Thánh để về Khổ này, đối với các pháp từ trước 
các Nhự Lai chưa từng được nghe, nhãn sanh, 
trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 

-_ Thánh để về Khổ cân phải liễu trị này, này các 
Tỷ-kheo, đổi với các pháp từ trước đến nay các 
Như Lai chưa từng được nghe... quang sanh. 

-_ Thánh để về Khổ đã được liễu trí này, này các 
Tỷ-kheo, đối với các pháp... quang sanh. 


3) Này các Tyỷ-kheo, 


-_ Thánh để về Khổ tập này, đối với các pháp từ 
trước các Nhự Lai chưa từng được nghe... 
quang sanh. 

- Thánh đề về Khổ tập cần phải đoạn điệt này, 
này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước các 
Như Lai chưa từng được nghe.... quang sanh. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 150 


- Thánh đề về Khổ tập đã được đoạn diệt này, 
này các Tỷ-kheo, đôi với các pháp... quang 
sanh. 


4) Này các Tỷ-kheo, 


-_ Thánh để về Khổ diệt này, đối với các pháp từ 
trước các Như Lai chưa từng được nghe... 
quang sanh. 

-_ Thánh đề về Khổ diệt cần phải chứng ngộ này, 
này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước các 
Như Lai chưa từng được nghe... quang sanh. 

-_ Thánh để về Khổ diệt đã được chứng ngộ này, 
này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước các 
Như Lai chưa từng được nghe... quang sanh. 


5) Này các Ty-kheo, 


- Thánh để về Con Đường đưa đến Khổ diệt 
này, đổi với các pháp từ trước các Như Lai 
chưa từng được nghe... quang sanh. 

-_ Thánh để về Con Đường đưa đến Khổ diệt cần 
phải tu lập này, này các Tỷ-kheo, đổi với các 
pháp từ trước các Nhự Lai chưa từng được 
nghe... quang sanh. 

-_ Thánh để vệ Con Đường đưa đến Khổ diệt đã 
được u tập này, này các Tỷ-kheo, đổi với các 
pháp từ trước các Nhự Lai chưa từng được 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 151 


nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, 
quang sanh. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 152 


32 Chuyển Pháp Luân - Kinh Năm Vị - 
Tương IHI, 125 


Năm Vị — Vô ngã tưởng — 7ơng IILI, 125 


1) Một thời Thế Tôn ở Bàrànasi (Ba-la-nal), tại 
Isìpatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyên. 


2) Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị Tỷ-kheo: 


"Này các Tỷ-kheo". 
- "Thưa vâng bạch Thế Tôn". 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


3) - Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Tý- 
kheo, nếu sắc là ngã, thời. sắc không thể đi đến bệnh 
hoạn và có thê được các sắc như sau: "Mong rằng sắc 
của tôi là như thế này! Mong rằng sắc của tôi chăng 
phải như thế này!" 


4) Và này các Tỷ-kheo, vì sắc là vô ngã. Do vậy sắc 
đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các sắc: 
"Mong rằng sắc của tôi như thế này! Mong rằng sắc 
của tôi chăng phải như thế này!" 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 153 


5) Thọ, này các Ty-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ- 
kheo, nếu thọ là ngã, thời thọ không thể đi đến bệnh 
hoạn, và có thể được thọ như sau: " Mong rẵng thọ 
của tôi như thế này! Mong răng thọ của tôi chăng 
phải như thế này! " 


6) Và này các Tỷ-kheo, vì thọ là vô ngã. Do vậy, thọ 
đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các thọ: " 
Mong rằng thọ của tôi như thế này! Mong rằng thọ 
của tôi chăng phải như thế này! " 


7) Tưởng là vô ngã... 


8) Các hành là vô ngã, này các Tỷ-kheo, nếu các 
hành là ngã, thời các hành không thể đi đến bệnh 
hoạn và có thể được các hành như sau: "Mong rằng 
các hành của tôi như thế này! Mong rằng các hành 
của tôi chăng phải như thế này!" 


9) Và này các Tỷ-kheo, vì các hành là vô ngã. Do 
vậy, các hành đi đến bệnh hoạn, và không thể có 
được các hành: "Mong răng các hành của tôi như thế 
này! Mong rằng các hành của tôi không phải như thế 
này!" 


10) Thức là vô ngã, này các Tý-kheo, nếu thức là 


ngã, thời thức không thê đi đến bệnh hoạn, và có thê 
có được thức như sau: "Mong răng thức của tôi như 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 154 


thế này! Mong răng thức của tôi chăng phải như thế 
này!" 

11) Và này các Tỷ-kheo, vì thức là vô ngã. Do vậy, 
thức đi đến bệnh hoạn, và không có thể có được thức: 
"Mong rằng thức của tôi như thế này! Mong rằng 
thức của tôi chăng phải như thế này!" 


12) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Sắc là 
thường hay võ thường ? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cải øì võ thưởng, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cải ấy là: "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

13-15) Thọ... Tưởng... Các hành... 

16) Thức là thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 155 


- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây là: ” Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi ”? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


17) Do vậy, này các Tỷ-kheo, phàm sắc gì quá khứ, 
VỊ laI, hiện tạ, thuộc nội hay ngoại, thô hay tê, liệt 
hay thăng, xa hay gân; tât cả sắc cần phải như thật 
quán với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cát này không 
phải tự ngã của tô”. 

18) Phàm thọ øì... 

19) Phàm tướng øì... 

20) Phàm các hành øì... 


21) Phàm thức øgì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gân; tất 
cả thức cân phải như thật quán với chánh trí tuệ như 
sau: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
là tôi, cát này không phải tự ngã của tôi ". 


22) Thây vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh 
đệ tử yêm ly đôi với sắc, yêm ly đôi với thọ, yêm ly 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 156 


đối với tưởng, yếm y đối với các hành, yêm ly đối 
với thức. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã 
được giải thoát". VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa". 


23) Thế Tôn thuyết như vậy. Nhóm năm vị Tỷ-kheo 
hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 157 


33 Kinh Kondanna Kiều Trần Như - 
Tương IL, 425 


Kondanna Kiều Trần Như — 7ương I, 425 


L) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
Veluvanna (Trúc Lâm), chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Rồi Tôn giả Annàsi Kondanna, sau một thời gian 
khá dài, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, cúi đầu đảnh lễ 
chân Thế Tôn, miệng hôn, tay xoa bóp chân Thế Tôn 
và nói lên tên của mình: 


- Bạch Thế Tôn, con là Kondanna. Bạch Thiện Thệ, 
con là Kondanna. 


3) Rồi Tôn giả Vangìsa suy nghĩ: "Tôn giả Annàsi 
Kondamna này, sau một thời gian khá dài, đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, 
miệng hôn, tay xoa bóp chân Thế Tôn và nói lên tên 
của mình: "Bạch Thế Tôn, con là Kondanna. Bạch 
Thiện Thệ, con là Kondanna". Vậy ta hãy ở trước 
mặt Thế Tôn, nói lên những bài kệ thích ứng tán thán 
Tôn giả Annàsi Kondanna". 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 155 


4) Rồi Tôn giả Vangìsa từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp 
thượng y vê một bên vai, chấp tay hướng vê Thê Tôn 
và bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, một vân đê đên với con. Bạch Thiện 
Thệ, một vân đê đên với con. 


5) Thế Tôn đáp: 
- Này Vangìsa, hãy nói lên vấn đề ấy! 


6) Rồi Tôn giả Vangìsa, trước mặt Thế Tôn, nói lên 
những bài kệ thích ứng tán thán Tôn giả Kondanna: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 159 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


34 Đệ nhất Thuyết giảng vi diệu - Kinh 
CÁC VỊ TỶ KHEO 3 - Tăng I, 51 


CÁC VỊ TỶ KHEO 3 - 7ðăng L, 51 

41.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, 
tối thắng là Ràhula. 

42.Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tôi thăng là 
Ratthapàla. 

43.Trong các vị... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối 
thắng là Kunda Dhàna. 

44.Trong các vị.. đầy đủ biện tài, tối thắng là 
Vangìsa 

45.Trong các vị... dễ mến toàn diện, tối thắng là 
Upasena Vangantaputta. 

46.Trong các vị... sửa soạn chỗ ngôi, chỗ năm, tối 
thắng là Dabba Mallaputta. 

47.Trong các vị... được chư Thiên ái mộ, tối thắng 


là Pilindavaccha. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 161 


48.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thăng là 


Bàhiva Dàructriya. 


49.Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tối thăng là 


Kumara Kassapa. 


50.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được Vô ngại 


giải, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Màhàkotfhita. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 162 


35_ Kinh GÒ MỎỚI - 23 Trung L, 323 


KINH GÒ MỐI 
(Vammika sutta) 


- Bài kinh số 23 — Trưng I, 323 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn 
ông Anathapindika Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Kumarakassapa trú tại Andhavana. Rồi một vị 
Thiên, đêm đã gần tàn, với hào quang rực rỡ chiếu 
sáng toàn thể Andhavana, đến chỗ Tôn giả 
Kumarakassapa ở, sau khi đến, bèn đứng một bên. 
Sau khi đứng một bên, vị Thiên ấy nói với Tôn giả 
Kumarakassapa: 


- "Tỷ-kheo, Tỷ-kheo! Gò mối này ban đêm phun 
khói, ban ngày chiếu sáng. Một Bà-la-môn nói như 
sau: "Này kẻ trí, hãy cầm gươm và đào lên". 


— Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một then 
cửa: "Thưa Tôn giả, một then cửa". VỊ Bà-la- 
môn nói: "Này kẻ trí, hãy lấy then cửa lên, cầm 
ươm đào thêm”. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 163 


— Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con nhái: 
"Thưa Tôn giả, một con nhái". VỊ Bà-la-môn 
nói: "Này kẻ trí, hãy đem con nhái lên, cầm 
ươm đào thêm". 


— Người có trí cầm gươm đảo lên, thấy con đường 
hai ngã: "Thưa Tôn giả, một con đường hai 
ngã”. VỊ Bà-la-môn nói: "Này kẻ trí hãy lây con 

lên, cầm ươm đào thêm”. 


— Người có trí cằm gươm đào lên, thấy một đô lọc 
sữa: "Thưa Tôn giả, một đồ lọc sữa". Vị Bà-la- 
môn nói: "Hãy lấy đồ lọc sữa lên, cầm gươm 
đào thêm". 

— Người có trí cầm gươm đảo lên, thấy một con 
rùa: "Thưa Tôn giả, một con rùa”. VỊ Bà-la-môn 
nói: "Này kẻ trí, hãy lẫy con rùa lên, cầm gươm 
đào thêm". 

— Người có trí cầm gươm đảo lên, thấy một con 
dao phay: "Thưa Tôn giả, một con dao phay". 
Vị Bà-la-môn nói: "Này kẻ trí, hãy lẫy 
phay lên, cầm gươm đào thêm". 


— Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một miếng 
thịt: "Thưa Tôn giả một miếng thịt". Vị Bà-la- 
môn nói: "Này kẻ trí, hãy lấy miếng thịt lên, 
cầm gươm đào thêm". 


— Người có trí cầm gươm đào lên, thây con răn 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 164 


hồ: "Thưa Tôn giả, con rắn hỗ". Vị Bà-la-môn 
ói: "Hãy để con răn hồ yên, chớ đụng chạm 
con răn hồ, hãy đánh lễ con rắn hồ". 

Này Tý-kheo, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi 
những câu hỏi ấy. Thế Tôn trả lời Tôn giả như thế 
nào, hãy như vậy thọ trì. Này Tỷ-kheo, Ta không 
thây a1 trên cõi đời, với chư Thiên, các Ma vương, 
với Phạm thiên, các chúng Sa-môn và Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người có thê hướng tâm để trả lời 
những câu hỏi ấy, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai hay 
những ai đã được nghe hai vị này”. VỊ thiên â ây nói 
như vậy. Sau khi nói xong như vậy, vị ấy biễn mất ở 
nơi đây. 


Rồi Tôn giả Kumarakassapa, sau khi đêm ấy đã 
mãn, đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến xong, đảnh 
lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi 
xuống một bên, Tôn giả Kumarakassapa bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm nay, một vị Thiên, đêm 
đã gần tàn, với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thê 
Andhavana, đến chỗ con ở, sau khi đến liền đứng 
một bên. Khi đứng một bên, vị Thiên ấy nÓI VỚI CON: 
"Tỷ-kheo, Tỷ-kheo! Gò mối này, ban đêm phun 
khói, ban ngày chiếu sáng. Một vị Bà-la-môn nói như 
sau: "Này kẻ trí, hãy cầm gươm đào lên". Người có 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 165 


trí cầm gươm, đào lên thấy một then cửa... (như 
trên)... đệ tử Như Lai hay những ai đã được nghe hai 
vị này". Bạch Thế Tôn, vị Thiên â ây nói như vậy, nói 
xong liền biến mất tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, gò mối 
là gì, cái gì phun khói ban đêm, cái gì chiếu sáng ban 
ngày, aI là Bà-la-môn, aI là người có trí, cái gì là cây 
gươm, cái gì là đào lên, cái gì là then cửa, cái gì là 
con nhái, cái gì là con đường hai ngã, cái gì là đồ lọc 
sữa, cái øì là con rùa, cái øì là con dao phay, cát gì là 
miếng thịt, cái gì là con răn hỗ? 


— Này Tỷý-kheo, gò mối là đồng nghĩa với cái 
thân do bôn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ 
cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biên hoại, 
phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. 

— Này Tỷ-kheo, cái gì thuộc về công việc ban 
ngày, ban đêm suy tâm, suy nghĩ, như vậy là 
ban đêm phun khói. 

— Này Ty-kheo, cái gì sau khi suy tầm, suy tư ban 
đêm, ban ngày đem ra thực hành, về thân, về lời 
nói, về ý, như vậy là ban ngày chói sáng. 

— Này Tỷ-kheo, Bà-la-môn là đồng nghĩa với 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 

— Này Tỷ-kheo, người có trí là đồng nghĩa với 
Tỷ-kheo hữu học. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 166 


— Này Tỷ-kheo, cái gươm là đồng nghĩa với trí 
tuệ của bậc Thánh. 


— Này Tỷ-kheo, đào lên là đồng nghĩa với tinh 
tân, tỉnh cần. 


— Này Tỷ-kheo, cái then cửa là đồng nghĩa với 
vô minh; đem then cửa lên là từ bỏ vô minh; 
này kẻ có trí, cầm gươm đảo lên là ý nghĩa này. 

— Này Tý-kheo, con nhái là đồng nghĩa với phẫn 
nộ hiềm hận: đem con nhái lên là từ bỏ phẫn 
nộ hiểm hận; này kẻ có trí cầm gươm đảo lên là 
ý nghĩa này. 

- Này Tý-kheo, con đường hai ngã là đồng 
nghĩa với nghỉ hoặc; đem con đường hai ngã 
lên là từ bỏ nghi hoặc; này kẻ có trí cảm gươm 
đào lên là ý nghĩa này. 

— Này Tỷ-kheo, đồ lọc sữa là đồng nghĩa với 
năm triền cái: dục tham triền cái, sân triền cái, 
hôn trầm thụy miền triền Cái, frạO Cử hỗi quá 
triỀn cái, nghi hoặc triền cái; đem bỏ đồ lọc sữa 
lên là từ bỏ năm triền cái; này kẻ có trí cầm 
gươm đảo lên là ý nghĩa này. 

— Này Tý-kheo, con rùa là đồng nghĩa với năm 
thú uân, tức là sắc thủ uấn, thọ thủ uấn, tưởng 
thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân; đem con 
rùa lên là từ bỏ năm thủ uân; này kẻ có trí cầm 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 167 


gươm đào lên là ý nghĩa này. 


— Này Tỷ-kheo, con dao phay là đồng nghĩa với 
năm dục trưởng dưỡng, tức là các sắc do mắt 
nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích 
thích lòng dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận 
thức... Các hương do mũi nhận thức... Các vị do 
lưỡi nhận thức... Các xúc do thân cảm xúc, khả 
ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục 
hấp dẫn; lây con dao phay lên là từ bỏ năm dục 
trưởng dưỡng; này kẻ có trí, cầm gươm đào lên 
là ý nghĩa này. 

— Này Tỷ-kheo, miếng thịt là đồng nghĩa với hỷ 
tham; lây miếng thịt lên là từ bỏ hỷ tham; này 
kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 

— Này Tỷ-kheo, con rắn hồ là đồng nghĩa với vị 
Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc; hãy để con 
rắn hô yên, chớ đụng chạm con rắn hồ, hãy đảnh 
lễ con răn hồ, là ý nghĩa này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Týỷ-kheo ấy hoan 
hý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 165 


36 Là vị đầu tiên nhận phiếu ăn cơm - 
Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 3 - Tăng L, 
51 


CÁC VỊ TỶ KHEO 3-~ 7ð»g L, 5I 

51.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, 
tối thắng là Ràhula. 

52.Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tôi thăng là 
Ratthapàla. 

53.Trong các vị... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối 
thắng là Kunda Dhàna. 

54.Trong các vị.. đầy đủ biện tài, tối thắng là 
Vanøìsa 

55.Trong các vị... dễ mến toàn diện, tối thăng là 
Upasena Vangantaputta. 

56.Trong các vị... sửa soạn chỗ ngôi, chỗ năm, tối 
thắng là Dabba Mallaputta. 

57.Trong các vị... được chư Thiên ái mộ, tôi thắng 


là Pilindavaccha. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 169 


58.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thăng là 


Bàhiva Dàructriya. 


59.Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tối thăng là 


Kumara Kassapa. 


60.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được Vô ngại 
giải, này các Tỷý-kheo, tối thắng là Màhà- 
kotthita. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 170 


37 Đệ nhất Làm các gia đình hoan hỷ - 
Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 4 - Tăng L, 
52 


CÁC VỊ TỶ KHEO 4- 7ð»ng L, 52 


61.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 
nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ànanda. 


62.Trong các vị.. đầy đủ ức niệm, tối thắng là 


Ànanda 

63.Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thăng là 
Ànanda. 

64.Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 
Ànanda. 


5. 5.Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 


65.Trong các vị... có đại hội chúng, tối thăng là 


Uruvela Kassapa. 


66.Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, tối 


thăng là Kàludàyì. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 171 


67.Trong các vị... không có bệnh hoạn, tối thắng là 


Bakkula. 


68.Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, tôi 
thăng là Sobhita. 
69.Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Upàii. 


70.Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là 


Nandaka. 


71.Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng là 


Nanda. 


72.Trong các vị... thiện xảo về hỏa giới,... tối thắng 


là Sàgata. 


73.Trong các vị... giáo giới các Tỷ-kheo,... tối thắng 


là Màhakappina. 


74.Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thăng là 


Ràdha. 


75.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, 
này các Tỷ-kheo, tôi thắng là Moghràjà. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 172 


38 ˆ Kinh GIÁO GIỚI LAHÄULA Ở 
RỪNG AMBÀLA - 61 Trung II, 171 


KINH GIÁO GIỚI LAHAULA Ở RỪNG 
AMBALA 
(Ambalatthika Rahulovada suttam) 


- Bài kinh số 61 — Trung II, 171 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ 
nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Rahula (La- 
hầu-la) ở tại Ambalatthika. Rồi Thế Tôn, vào buổi 
chiêu, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Ambalatthika, 
chỗ Tôn giả Rahula ở. Tôn giả Rahula thấy ' Thế Tôn 
từ xa đi đến, sau khi thấy, liên sửa soạn chỗ ngôi và 
nước rửa chân. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn, và sau khi ngồi, Ngài rửa chân. Tôn giả Rahula 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 


Rôi Thê Tôn, sau khi đê một ít nước còn lại 
trong chậu nước, bảo Tôn giả Rahula: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 173 


— Này Rahula, Ông có thấy một ít nước còn lại 
này trong chậu nước không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng Ít vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của 
những người nào biệt mà nói láo, không có tàm quý. 


Rồi Thế Tôn, sau khi đồ đi chút ít nước còn lại 
ây rôi bảo Rahula: 


—— — Này Rahula, Ông có thây chút ít nước còn lại 
ây bị đô đi không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

— Cũng đồ đi vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh 
của những người nào biêt mà nói láo, không có tàm 
quý. 


Rồi Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo Tôn giả 
Rahula. 


__— Này Rahula, Ông có thây chậu nước bị lật úp 
ây không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 174 


— Cũng lật úp vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh 
của những người nào biệt mà nói láo, không có tàm 
quý. 


Rồi Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu nước ấy và 
bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, Ông có thấy chậu nước này trông 
không không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng trống không vậy, này Rahula, là Sa-môn 
hạnh của những người nào biêt mà nói láo. 


Này Rahula, ví như một con voi của vua, có ngà 
đài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường có 
mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này dùng 
hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân 
trước, dùng phân thân sau, dùng đâu, dùng tai, dùng 
ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Ở đây, người 
nài nghĩ rằng: "Con voi của vua nảy có ngà dài như 
một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt 
ở chiến trường. Khi lâm trận con voi này thường 
dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần 
thân trước, dùng phân thân sau, dùng đâu, dùng tai, 
dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Con voi 
của vua (như vậy) không quăng bỏ mạng sống (của 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 175 


mình)". 


Này Rahula, nhưng khi con vol1 của vua, có ngà 
đài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay 
có mặt ở chiến trường, khi lâm trận, con voi này dùng 
hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phân thân 
trước, dùng phân thân sau, dùng đâu, dùng tai, dùng 
ngà, dùng đuôi, dùng vòi. Ở đây, người nài nghĩ 
rằng: "Con voi của vua này, có ngà dải như một cán 
cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến 
trường... (như trên)... dùng đuôi, dùng vòi. Con voi 
của vua (như vậy) đã quăng bỏ mạng sống (của 
mình), và nay con voI của vua không có việc gì mà 
không làm. 


Cũng vậy, này Rahula, đối với ai biết mà nói 
láo, không có tàm quý, thời Ta nói răng người ấy 
không có việc ác gì mà không làm. Do vậy, này 
Rahula, 


Này Rahula, Ông nghĩ thế nào? Mục đích của 
cái gương là gì? 


- Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 176 


œ® Này Rahula, khi Ông 
, hãy phản tỉnh thân nghiệp ây như sau: 


= Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
Thân nghiệp này, ta muốn làm. Thân nghiệp 
này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến 
hại người, có thê đưa đến hại cả hai; thời thân 
nghiệp này là bắt thiện, đưa đến đau khổ, đem 
đến quả báo đau khổ". Một thân nghiệp như 


vậy, này Rahula, Ông nhất đỉnh chớ có làm. 


=> Này Rahula, nếu sau khi phản tỉnh, ông biết: 
"Thân nghiệp này ta muốn làm. Thân nghiệp 
này của ta không có thể đưa đến tự hại, không 
có thê đưa đến hại người, không có thê đưa đến 
hại cả hai; thời thần nghiệp này là thiện, đưa 
đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Một thân 
nghiệp như vậy, này Rahula, Ông nên làm. 


# Này Rahula, khi Ông đang làm một thân nghiệp, 


Ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ây như sau: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC lưới 


Thân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này 
của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến 
hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ; đem đến quả báo đau khô. 


=> Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"hân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp 
này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, 
đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau 
khô". Này Rahula, ông hãy từ bỏ một thân 
nghiệp như vậy. 


= Nhưng nếu, này Rahula, trong khi phản tỉnh 
ông biết như sau: "Thân nghiệp này ta đang 
làm. Thân nghiệp này của ta không đưa đến tự 
hại, không đưa đến hại người, không đưa đến 
hại cả hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa 
đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Thân 
nghiệp như vậy, này Rahula, Ông cần phải 


tiếp tục làm. 

# Sau khi ông làm xong một thân nghiệp, này 
Rahula, Ông cân phải phản tỉnh thân nghiệp ấy 
như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp 
này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa 
đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bắt thiện, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 175 


đưa đên đau khô, đem đên quả báo đau khô”. 


= Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết 
như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân 
nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại nĐƯỜI, 
đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất 
thiện đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khổ". Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, 
Ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải 
trình bày trước các vị Đạo sư, hay trước các vị 
đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, 
tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong 
tương lại. 


= Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula Ông biết 
như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. Thân 
nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa 
đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời 
thân nghiệp này thiện, đưa đến an lạc, đem đến 
quả báo an lạc”. Do vậy, này Rahula, Ông phải 
an trú trong niềm hoan hỷ tự mình tiếp tục 
tu học nøày đêm trons các thiên pháp. 


s+ Này Rahula, khi Ông muốn làm một khẩu nghiệp 
gì, hãy phản tỉnh khâu nghiệp ấy như sau: "Khâu 
nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thê đưa 
đến hại người, có thê đưa đến hại cả hai, khẩu 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 179 


nghiệp này là bắt thiện, đưa đến đau khổ, đem đến 
quả báo đau khô". 


=> Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp 
này của ta có thể đưa đến tự hại, có thê đưa đến 
hại người, có thê đưa đến hại cả hai; thời khẩu 
nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem 
đến quả báo đau khô". Một khẩu nghiệp như 
vậy này Rahula, nhất định chớ có làm. 


=> Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp 
này của ta không có thể đưa đến tự hại, không 
có thê đưa đến hại người, không có thê đưa đến 
hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa 
đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Một khâu 
nghiệp như vậy, này Rahula, Ôg øê ià/n. 


$* Này Rahula, khi Ông đang làm một khâu nghiệp, 
Ông cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: 
"Khâu nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp này 
của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến 
hại cả hai, thời khâu nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". 


= Này Rahula nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"Khâu nghiệp này ta đang làm. Khâu nghiệp 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 150 


này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại n1ØưỜi, 
đưa đến hại cả hai; thời khâu nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau 
khô". Này Rahula, Ông hãy từ bỏ một khẩu 
nghiệp như vậy. 


=> Nhưng nếu này Rahula, khi phản tỉnh, Ông biết 
như sau: "Khẩu nghiệp này ta đang làm. Khẩu 
nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không 
đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; 
thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, 
đem đến quả báo an lạc". Khẩu nghiệp như vậy 
này Rahula, Ông cần phải tiếp tục làm. 


Rahula, Ông cần phải phản tỉnh khâu nghiệp ấy 
như sau: "Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu 
nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời khâu nghiệp này là 
bắt thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khô”. 


=> Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết 
như sau: "Khâu nghiệp nảy ta đã làm. Khẩu 
nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại 1ĐƯỜI, 
đưa đến hại cả hai, khẩu nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 181 


khô". Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, 
Ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải 
trình bày trước vị Đạo sư, hay trước các vị 
đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ 
lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương 
lai. 


= Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết 
như sau: "Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu 
nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa 
đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời 
khâu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa 
đến quả báo an lạc". Do vậy, này Rahula, Ôe 
phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp 
tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. 


»_ Này Rahula, ÑWWWÕÑÑWfWWỐfẩTÑWWfQfýW6W@Ø/f], 


hãy phản tỉnh ý nghiệp ây như sau: "Ý nghiệp này 
của ta có thể đưa đến tự hại, có thê đưa đến hại 
người, có thể đưa đến hại cả hai, ý nghiệp này là 
bất thiện, đưa đến đau khô, đem đến quả báo đau 
khổ". 


= Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
là 4 nghiệp này ta muôn làm. là nghiệp này của 
ta có thể đưa đến tự hại, có thê đưa đến hại 
người, có thê đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 182 


này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả 
báo đau khô”. Một ý nghiệp như vậy, này 
Rahula, Ông nhát định chớ có làm. 


= Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: 
"Ý nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của 
ta không có thê đưa đến tự hại, không có thê 
đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả 
hai; thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, 
đem đến quả báo an lạc". Ý nghiệp như vậy, 
này Rahula, Ông nên làm. 


»_ Này Rahula, RÝEÕÑWÑđƒfWWểWƒQØYØWffŠỹ, Ôn; 
cần phải phản tỉnh ý nghiệp ây như sau: "Ÿ nghiệp 
này ta đang làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự 
hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khô, đưa đến 
quả báo đau khổ". 


= Này Rahula, nếu trong khi phản tính, Ông biết: 
"ý nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp này của 
ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến 
hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem lại quả báo đau khổ". Này 
Rahula, Ông hãy từ bỏ một ý nghiệp như vậy. 


=> Nhưng nếu, này Rahula, khi phản tỉnh Ông biết 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 183 


như sau: "Y nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp 
này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến 
hại người, không đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến 
quả báo an lạc ”. Ý nghiệp như vậy, này Rahula, 
Ông phải tiếp tục làm. 


N 


Ông cân phải phản tỉnh ý nghiệp ây như sau: "Ý 
nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến 
tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời 
ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem 
lại quả báo đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". 


=> Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết 
như sau: "Ý nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này 
đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại 
cả hai; ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đưa đến quả báo đau khổ". 1⁄/ ý #¬giiệp 
như vậy, này Rahula, Ông cần phải lo âu, cần 
phải tàm quý, cần phải nhàm chán. Sau khi lo 
âu, tàm quý, nhàm chán, cần phải phòng hộ 
trong tương lai. 


=> Còn nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông 
biết: ˆY nghiệp này ta đã làm. Y nghiệp này 
không đưa đên tự hại, không đưa đên hại 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 184 


người, không đưa đến hại cả hai, ý nghiệp này 
là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc". Do vậy, này Rahula, Ô⁄g phải an trú 
{rong niêm hoan hỷ, tự mình tiếp tục fu học 
ngày đêm trong các thiện pháp. 


Này Rahula, trong thời vị lai, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sẽ tịnh 
hóa khâu nghiệp, sẽ tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những 
vị ấy; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ tịnh 
hóa thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, 
sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần, 
sẽ tịnh hóa ý nghiệp. 


Này Rahula, trong thời hiện tại, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào tịnh hóa thân nghiệp, tịnh hóa 
khẩu nghiệp, tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ẤY, 
sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, tịnh hóa khâu 
nghiệp; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, tịnh hóa 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 185 


ý nghiệp. 


œ Do vậy, này Rahula: "Sau khi phản tỉnh nhiều 
lần, tôi sẽ tịnh hóa thân nghiệp; sau khi phản 
tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sau 
khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa ý 
nghiệp ". Như vậy, này Rahula, Ông cần phải tu 
học. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula, 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn giảng... 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 186 


39 Kinh Tương Ưng Ràhula — Tương II, 
427 


Chương VII: Tương Ưng Ràhula 

I. Phẩm Thứ Nhất 
Mắt — Tương IL 427 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại J etavana 
(Thăng Lâm), vườn ông Anàthapindika (Câp Cô 
Độc). 


2) Rôi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế 
Tôn: 

- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thê Tôn hãy thuyết 
pháp cho con đê sau khi nghe, con có thê sông một 
mình, viên ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân! 


4) Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Mắt là thường 
hay vô thường ? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 187 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


- Cải gì võ thưởng, khổ, chịu sự biển hoại, có hợp lý 
chăng nếu xem cái ấy: “Cái này là của tôi, cái này 


là tôi, cái này tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

5) Tai là thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

6) Mũi là thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

7) Lưỡi là thường hay vô thường? 
- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

8) Thân là thường hay vô thường? 
- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 


9) Ý là thường hay vô thường? 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


185 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khô, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng, khi xem cái ây: “Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


10) Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiều, nhàm chán mắt, nhàm chán tai, nhàm chán 
mũi, nhàm chán lưỡi, nhàm chán thân, nhàm chán ý. 
11) Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã 
giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành; những gì nên làm đã làm; không còn trở lui 
trạng thái này nữa”. 


Sắc — 7ương IL 429 


1) Sàvatthi. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 1859 


2) - Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường 
hay vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


"Am. 6N NĂM § 


7) Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Pháp là thường 
hay vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khô, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng, khi xem cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


8) “Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiều, nhàm chán sắc, nhàm chán thanh, nhàm chán 
hương, nhàm chán vị, nhàm chán xúc, nhàm chán 


pháp. 


9) Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 190 


giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành; những gì nên làm đã làm; không còn trở lui 
trạng thái này nữa”. 


Thức — 7zơng II, 430 
1) Sàvatth1. 


2) Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Nhãn thức là 
thường hay vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 


3-6) Nhĩ thức... Tỷ thức... Thiệt thức... Thân thức... 


7) Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Ý thức là thường 
hay vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khô, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý 


chăng, khi xem cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 191 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


8) Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiễu, nhàm chán nhãn thức, nhàm chán nhĩ thức, 
nhàm chán tỷ thức, nhàm chán thiệt thức, nhàm chán 
thân thức, nhàm chán ý thức. 


9) Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã 
giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành; những gì nên làm đã làm; không còn trở lui 
trạng thái này nữa”. 


Xúc — Tương II, 431 
1) Sàvatth1. 


2) Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Nhãn xúc là 
thường hay vô thường 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


3-7) Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Nhĩ xúc... Tỷ 
là thường hay 
vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 192 


- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng, khi xem cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

8) Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều 
nhàm chán nhãn xúc, nhàm chán nhĩ xúc, nhàm chán 


tỷ xúc, nhàm chán thiệt xúc, nhàm chán thân xúc, 
nhàm chán ý xúc... 


9) Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã 
giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành; những gì nên làm đã làm; không còn trở lui 
trạng thái này nữa”. 


Thọ — 7ơng II, 43 1 
1) Sàvatth1. 


2) Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Thọ do nhãn xúc 


sanh là thường hay vô thường? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 193 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


là thường hay vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 
- Là khô, bạch Thế Tôn. 


- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, có hợp lý 
chăng, khi xem cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


7-8) Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiễu, nhàm chán thọ do nhãn xúc sanh, nhàm chán 
thọ do nhĩ xúc sanh, nhàm chán thọ do tỷ xúc sanh, 
nhàm chán thọ do thiệt xúc sanh, nhàm chán thọ do 
thân xúc sanh, nhàm chán thọ do ý xúc sanh... 


Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải 
thoát". VỊ ây biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành; 
những gì nên làm đã làm; không còn trở lui trạng thái 
này nữa". 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 194 


Tưởng — 7ơng LL, 432 
1) Sàvatthi. 


2) Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc tưởng là 
thường hay vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


3-7) 
là thường hay vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khô, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng, khi xem cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


8-0) Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiều nhàm chán sắc tưởng, nhàm chán thanh tưởng, 
nhàm chán hương tưởng, nhàm chán vị tưởng, nhàm 
chán xúc tưởng, nhàm chán pháp tưởng... 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 195 


Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải 
thoát". VỊ ây biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành; 
những gì nên làm đã làm; không còn trở lui trạng thái 
này nữa". 


Tư — 7Tương II, 433 
1) Sàvatth1. 


2) Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc tư là thường 
hay vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


3-7) Thanh tư... Hương tư... Vị tư... Xúc tư... Pháp tư 


là thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khô, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý 


chăng, khi xem cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 196 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


8-9) Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiều, nhàm chán sắc tư, nhàm chán thanh tư, nhàm 
chán hương tư, nhàm chán vị tư, nhàm chán xúc tư, 
nhàm chán pháp tư. 


Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải 
thoát". VỊ ây biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành; 
những ° nên làm đã làm; không còn trở lui trạng thái 


Lạc. tt 


này nữa 


Ái — Tương II, 434 
L) Sàvatthi. 


2) Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc ái là thường 
hay vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


3-7) Thanh ái... Hương ái... Vị ái... Xúc ái... Pháp ái 


là thường hay vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 197 


- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 
- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, có hợp lý 
chăng, khi xem cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


8-0) Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiều nhàm chán sắc ái, nhàm chán thanh ái, nhàm 
chán hương áI1, nhàm chán vị ái, nhàm chán xúc ái, 
nhàm chán pháp ái. 


Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải 
thoát". VỊ ây biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành; 
những gì nên làm đã làm; không còn trở lui trạng thái 
này nữa". 


Giới — Tương IL, 434 
1) Tại Sàvatth1. 


2) Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Địa giới là thường 
hay vô thường? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 195 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 


3-7) Thủy giới... Hỏa giới... Phong giới... Thức giới 


là thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khô, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý 


chăng, khi xem cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


8-0) Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiều nhàm chán địa giới, nhàm chán thủy giới, 
nhàm chán hỏa giới, nhàm chán phong giới, nhàm 
chán không giới, nhàm chán thức giới. 


Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã giải 
thoát". VỊ ây biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành; 
những gì nên làm đã làm; không còn trở lui trạng thái 
này nữa". 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 199 


Uấẫn — 7ơng II, 435 
1) Sàvatthi. 


2) Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay 
vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


3-6) Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô 


thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng, khi xem cái ây: “Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

7) Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiêu nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán 
tưởng, nhàm chán hành, nhàm chán thức. 

8) Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 200 


giải thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành; những điêu gì nên làm đã làm; không còn 
trở lui trạng thái này nữa”. 


H. Phẩm Thứ Hai 

Mắt — Tương IL 437 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại J e(avana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anàthapindika (Câp Cô 
Độc). 

2) Rồi Tôn giả Ràhula, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 


nói với Tôn giả Ràhula đang ngôi xuông một bên: 


3) - Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Con mắt là 
thường hay vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
4) - Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 


- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 201 


5) - Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng khi nhìn cái ây như sau: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

an N N N R 

18) Ý là thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

19) Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

20) Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biên hoại, có hợp 
lý chăng khi nhìn cái ây như sau: " Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi ”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


21) - Thấy vây, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử có trí 
nhàm chán mắt, nhàm chán tai, nhàm chán mũi, 
nhàm chán lưỡi, nhàm chán thân, nhàm chán ý. 


22) Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy 


giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã 
giải thoát”. VỊ ây biệt rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 202 


đã thành; những điều gì nên làm đã làm; không còn 
trở lui trạng thái này nữa”. 


H. Sắc — 7ương IL, 439 

1) Tại Sàvatth1. 

2) Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? 
(2) Sắc: 

¬ Sắc là thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


(6-20) Thanh... Hương... Vị... Xúc... Pháp... 


IH. Thức — 7zơng II, 439 


IV. Xúc — 7ơng II, 439 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 203 


(3-20) 


V, Thọ — 7ơng LL, 439 


(3-20) 


VỊ. Tưởng — 7ương II, 440 


VII. Tư — 7ương IL, 440 


nh“ -ẻ MA. 


VIII. Ái — 7ương IL 440 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 204 


CUI uuxxxxợxn 


IX.Giới — 7ơng II, 440 


X. Uấn — 7ương II, 440 

(3-17) Sắc... Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường 
hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

(21-22) Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiêu, nhàm chán đôi với... 


Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Irong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải 
thoát". Vị ây biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành; 
những gì nên làm đã làm; không còn trở lui trạng thái 
này nữa". 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 205 


Tùy Miền — 7zơng II, 441 
1) Sàvatth1. 


2) Rôi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế Tôn: 


3) - Bạch Thế Tôn, do biết thế nào, do thầy thê nào, 
trong thân có thức này và trong tắt cả tướng ở ngoài, 
không có ngã kiên, ngã sở kiên, ngã mạn tùy miên 2 


4) _ Này Ràhula, phàm sắc nào quá khứ, vị lai, hiện 
tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay 
thăng, hoặc xa hay gần, vị ấy thấy như thật tất cả 
các sắc với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải 
của tôi, cát này không phải là tôi, cát này không phải 
tự ngã của tôi ”. 


Phàm thọ nào... Phàm tưởng nào... Phàm hành nào... 
Phàm nào quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa 
hay gần, vị ấy thấy như thật tất cả các thức với 
chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi,cái này không phải tự ngã của 


SA Sổ (lộ 


fÕI.. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 206 


5) Này Ràhula, do biết như vậy, do thấy như vậy, 
trong thân có thức này với tất cả tướng ở ngoài, 
không có ngã kiến, không có ngã sở kiến, không có 
mạn tùy miên. 


Viễn Ly — Tương II, 442 
1) Sàvatthi. 


2) Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đi 
đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế Tôn: 


3) - Bạch Thế Tôn, do biết như thể nào, t thầy nhự thể 
nào, trong thân thể Có thức này và trong tất cả tưởng 
ở ngoài, tâm đã viễn ly được ngã kiến, ngã sở kiến, 

ngã mạn, siêu việt mọi ngã mạn, tịch tịnh, giải thoát? 


4) - Này Ràhula, phàm sắc gì quá khứ, VỊ laI, hiện tại, 
hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay 
thắng, hoặc xa hay gân; vị ấy thấy như thật tất cả 
các sắc với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải 
của tôi, cát này không phải là tôi, cát này không phải 
tự ngã của tôi”. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 207 


Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy 
được giải thoát, không có châp thủ. 


5) Này Ràhula, phàm thọ gì... phàm tưởng gì... phàm 
gì... phàm thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc 
nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, 
hoặc xa hay gân; vị Ấy thấy như thật tất cả các thức 
với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cát này không phải tự ngã 
Của tÔI ”. 
Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy 


được giải thoát, không có chấp thủ. 


6) Này Ràhula, do biết như vậy. thấy như vậy, trong 
thân thê có thức này và trong tất cả tướng ở ngoài, 
tâm đã viễn ly ngã kiến, ngã SỞ kiến, ngã mạn, vượt 
khỏi các ngã mạn, được tịch tịnh, giải thoát. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 20S 


40 TIỂU Kinh GIÁO GIỚI LA-HẢU-~ 
LA — 147 Trung IH, 623 


TIỂU KINH GIÁO GIỚI LAHÂULA 
(Cula Rahulovada sutfam) 
— Bài kính sô 147 — Trung TII, 623 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà lâm) tại tỉnh xá ông Anathapindika. Rồi Thế 
Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư, khởi lên tư niệm sau 
đây: "Đã thuần thục là những pháp đã đưa đến giải 
thoát cho Rahula. Vậy Ta hãy huấn luyện Rahula hơn 
nữa trong sự đoạn tận các lậu hoặc". Rồi Thế Tôn 
vào buôi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để 
khất thực. Sau khi đi khất thực ở Savatthi, sau buổi 
ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Thế Tôn cho 
gọi Tôn giả Rahula và nói: 


—_— Này Rahula, hãy cầm tọa cụ, chúng ta sẽ đi 
đên Andhavana đề nghỉ ban ngày. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Rahula vâng đáp Thế Tôn, cầm lẫy tọa 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 209 


cụ và đi theo sau lưng Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn đi sâu vào rừng Andhavana và ngồi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn dưới một gốc cây. Tôn 
giá Rahula đánh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuông một bên. 
Thế Tôn nói với Tôn giả Rahula đang ngôi một bên: 


— Này Rahula, Ông nghĩ thế nào? Con mất là 
thường hay vô thường? 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Bạch Thế Tôn, là khổ 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời 
có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?" 

_ Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


-_ Này Rahula. Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 210 


hay vô thường? 

- Bạch Thé Tôn, là vô thường 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Bạch Thế Tôn, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời 
có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?" 

— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Rahula. Ông nghĩ thế nào? Nhãn thức là 
thường hay vô thường? 


— Bạch Thé Tôn, là vô thường 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Bạch Thế Tôn, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời 
có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?" 


— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 211 


— Này Rahula. Ông nghĩ thế nào? Nhãn xúc là 
thường hay vô thường? 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 
—... (như trên)... 


— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Rahula, Ông nghĩ thế nào? 


, pháp được khởi lên ây là thường hay vô 
thường? 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 
—... (như trên)... 
— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Rahula, Ông nghĩ thế nào? Tai là thường 
hay vô thường? 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 
—... (như trên)... 


— Mũi là thường hay vô thường?... (như trên)... 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 212 


Lưỡi là thường hay vô thường?... (như trên)... Thân 
là thường hay vô thường... (như trên)... ấ là thường 
hay vô thường? 

— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 

—.... (như trên)... 


— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Rahula, Ông nghĩ thể nào? Pháp là 
thường hay vô thường? 


_... (như trên)... 
— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Rahula, Ông nghĩ thế nào? Ý thức là 
thường hay vô thường? 


—..... (như trên)... 
— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Rahula, Ông nghĩ thế nào? Ý xúc là 
thường hay vô thường? 


—... (như trên)... 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 213 


— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Rahula, Ông nghĩ thế nào? Do duyên ý 


xúc này, được khởi lên thọ, tưởng. hành, thức, các 
pháp (được khởi lên) ây là thường hay vô thường? 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 
—... (như trên)... 
— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Rahula, do thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ 
tử yếm ly con mắt, yếm ly các sắc, yếm ly nhãn thức, 
yếm ly nhãn xúc, do duyên nhãn xúc này, được khởi 
lên thọ, tưởng, hành, thức. VỊ â ấy yếm ly pháp (được 
khởi lên) ây. VỊ â ây yếm ly tai, yêm ly các tiếng.. . yêm 
ly mũi, yêm ly các hương... yêm ly các hương... yêm 
hộ Bài yêm ly các vị... yêm ly thần, yêm ly các 

.. vêm ly ý, yễm ly các pháp, yếm ly ý thức, yếm 
ly ý ý xúc. Do duyên ý xúc này, được khởi lên thọ, 
tưởng, hành, thức. VỊ ây yếm ly các pháp (được khởi 
lên) ây. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy 
giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết: "Ta 
đã được giải thoát ". Và vị ấy biết: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa”. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 214 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula, 
hoan hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết 
giảng này được nói lên, tâm của Tôn giả Rahula được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Và 
đối với hàng ngàn chư Thiên ấy, được khởi lên pháp 
nhãn ly trần, vô cấu: "Phàm cái gì được khởi lên, 
tất cả đều bị diệt tận"'. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 215 


41 ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LAHÂULA — 
62 Trung II, 183 


ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LAHÂULA 
(Maha Rahulovada suttam) 


- Bài kinh số 62 — Trung II, 183 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá Ànathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả 
Rahula vào buôi sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi sau 
lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, sau khi đưa mắt ngó 
xung quanh, bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị 
lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, 
xa hay gân, tất cả sắc pháp phải được quán sát như 
thật với chánh trí tuê: Cái này không phải của ta, 
cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã 
của ta. 


— Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi. Bạch 
Thiện Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 216 


— Cả sắc, này Rahula; cả thọ, này Rahula; cả 


tưởng, này Rahula, cả hành, này Rahula; và cả thức, 
này Rahula. 


Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ: "Ai có thể hôm nay 
được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, 
còn có thể đi vào làng đề khất thực? Rồi Tôn giả từ 
chỗ ấy đi trở lui về, ngôi xuống một gốc cây, kiết già, 
lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Tôn giả Sariputta 
thấy Tôn giả Rahula đang ngồi dưới một gốc cây, 
kiết-già, lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Sau khi 
thấy vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức 
xuất tức niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra). Này 
Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


Rồi Tôn giả Rahula, vào buổi chiều, sau khi từ 
Thiền tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thế 
Tôn: 


© bạch Thể Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu 
tập như thê nào? Làm cho sung mãn, (pháp môn 
này) như thê nào là đề được quả lớn, được lợi ích 
lớn? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 2l 


— Này Rahula, thế nào là địa giới? Có nội địa 
giới, có ngoại địa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
địa giới? Cái gì thuộc nội nhân, thuộc cá nhân, kiên 
cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gần, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân 
và bất cứ vật øì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ; như vậy, này Rahula, 
được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới 
và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa 
giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuê như sau: "Cái này không phải là của 
ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự là 
ngã của ta". Sau khi như thật quán sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với địa 
giới, tâm từ bỏ địa gl1ới. 


Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có nội thủy 
giới, có ngoại thủy giới. Và này Rahula, thế nào là 
nội thủy giới? Cái øì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, 
đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước 
tiêu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá 
nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như 
vậy, này Rahula, được gọi là nội thủy giới. Những 
øì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 21S 


giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được 
quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này 
không phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán sát 
thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 

Và này Rahula, thể nào là hỏa giới? Có nội hỏa 
giới, có ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
hỏa giới? 


; này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa 
giới, và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về 
hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của 
ta". Sau khi như thật quán sát hỏa giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, tâm 
từ bỏ hỏa giới. 


Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội 
phong giới, có ngoại phong giới. Và này Rahula, thê 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 219 


nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc 
cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như 
gió thối lên, gió thôi xuống, gió trong ruột, g1ó trong 
bụng dưới, gió thôi ngang các đốt, các khớp, hơi thở 
vô, hơi thở ra, và bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp 
thủ; này Rahula, như vậy được gọi là nội phong giới. 
Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc 
ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong 
giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ 
như sau: “Cái này không phải của ta, cái này không 
phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta”. Sau khi 
như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Và này Rahula, thế nào là hư không giới? Có 
nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này 
Rahula, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư 
không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa 
miệng, do cái gì người ta nuốt, những øì được nhai, 
được uống, được ăn và được nếm, và tại chỗ mà 
những gì được nhai, được uống, được ăn vả được 
uông được giữ lại, Và ngang qua chỗ mà những gì 
được nhai, được uống, được ăn và được tống xuất 
xuống phân dưới để ra ngoài, và bất cứ vật gì khác 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 220 


; này Rahula, như vậy 


được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội 
hư không giới và những gì thuộc ngoại hư không giới 
đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải 
được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: 
"Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải tự ngã của ta," Sau khi như thật 
quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị 
ây sanh yêm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư 
không giới. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này 


- Này Rahula, 


. Cũng vậy, này 
Rahula, hãy tu tập như đât. Này Rahula, do tu tập sự 
tu tập như đât, các xúc khả ái, không khả ái được 
khởi lên, không có năm giữ tâm, không có tôn tại. 

Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước. 


Này Rahula, do tu tập sự tu tập như nước, các xúc 
khả ái, không khả ái được khởi lên, không có năm 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 2l 


giữ tâm, không có tôn tại. Này Rahula, ví như trong 
nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không tịnh, rửa 
sạch phân uễ, rửa sạch nước tiêu,, rửa sạch nước 
miếng, rửa sạch mủ, rửa sạch máu; tuy vậy nước 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tụ tập như 
nước... (như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, ví như lửa đốt các đồ 
tịnh, đốt các đồ không tịnh, đốt phân uễ, đốt nước 
tiêu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa... 
(như trên)... không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, ví như gió thôi các đồ 
tịnh, thôi các đỗ không tịnh, thôi phân ué, thối nước 
tiêu, thối nước miếng, thôi mủ, thôi máu, tuy vậy gió 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió... 
(như trên).... không có tồn tại. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 222 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư 
không. Này Rahula, 


Rahula, 

nào. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như 
hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như hư 
không, các xúc khả ái không khả ái được khởi lên, 
không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái 
gì thuộc ÑÑÑÑfÏl sẽ được trừ diệt . 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê lòng bị, cái 
gì thuộc ÑÑfffffÏ sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê hỷ, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê xả, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bắt tịnh. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê bât tịnh, cái 
gì thuộc WfffffÏ được trừ diệt. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 223 


- Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô 
thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về vô 
thường, cái gì thuộc ÑẾÑƒfÑfj được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi 
thở vô hơi thở ra. Này Rahula, do tu tập niệm 
hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên 


s* Và này Rahula, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô 
hơi thở ra, làm cho sung mãn nên được quả lớn, 
được lợi ích lớn? 


Ở đây, nảy Rahula, vị Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
đi đên gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, và ngôi 
kiệt già, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 

— Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

¡. Hay thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài"; 
hay thở ra dài, vị ây biệt “Tôi thở ra dài”; 

›.. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn"; 
hay thở ra ngăn, vị ây biệt: “Tôi thở ra ngăn”. 

3. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô," vị ấy tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

4. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 22/1 


s. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

6 "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

7. "Cảm giác tâm hành (Cittasankhara), tôi sẽ 
thở vô”, vị ây tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. 


^A't 


s.. "Án tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

9 "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác vê tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

10. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 


^A't 


¡i. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 

2. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

3. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quản vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

14. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

¡s. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 225 


16. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này 
Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có 
lợi ích lớn. 


Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra 
như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những 
hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng 
được giác tri, không phải không được giác tri. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 226 


42 Đệ nhất Âm thanh vị diệu - Kinh CÁC 
VỊ TỶ KHEO I1 - Tăng I, 49 


CÁC VỊ TỶ KHEO I - 7ăng L, 49 

21.Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này 
các Tỷ-kheo, tôi thăng là Anna Kondanmno (A- 
nhã Kiêu-trần-như). 

22.Trong các vị... đại trí tuệ, tối thắng là Sàriputta. 

23.Trong các vị.. có thần thông, tối thắng là 
Mahàmogøsalàna. 

24.Trong các vị... thuyết về hạnh đầu đà, tối thắng là 
Mahàkassapa. 

25.Trong các vị.. thiên nhãn.. tối thắng là 
Anuruddha. 

26.Trong các vị... thuộc gia đình quý tộc, tối thắng là 
Bhaddiva Kàligodhàputta. 

27.Trong các vị... có âm thanh vi diệu, tối thắng là 


Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 2) 


28.Trong các vị... rồng tiếng rồng con sư tử, tối thắng 


là Pindola Bhàradvàja. 


29.Trong các vị... thuyết pháp, tối thăng là Punna 


Mantàniputta. 


30.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, thuyết giảng 
rộng rãi những điều được nói lên một cách văn tắt, 


tối thắng là Mahàkaccàna. 


CÁC VỊ TỶ KHEO 2 7ăng I, 50 

56.Trong các đệ tử Tỷý-kheo của Ta, có thể dùng ý 
hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thăng là 
Cullapanthaka. 

57.Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến (không 
phải vivaddha của nguyên bản), tối thăng là 
Cullapanthaka. 


58.Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... tôi 


thắng là Mahàpanthaka. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 2285 


59.Trong các vị trú không có tranh luận... tối thắng 
là Subhuti. 

60.Trong các vị đáng được cúng dường... tôi thắng là 
Subhuti. 

61.Trong các vị tu ở rừng... tôi thăng là Revafa 
Khadiravaniya. 

62.Trong các vị tu Thiên... tối thắng là Kankha 
Revata. 

63.Trong các vị tinh cần tỉnh tắn... tối thắng là Sono 
Koliviso. 

64.Trong các vị khéo nói... tối thăng là Sono 
Kutikanna. 

65.Trong các vị nhận được đồ cúng dường... tối thắng 
là Sivali. 

66.Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải... tối 


thăng là Vakkalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 229 


CÁC VỊ TỶ KHEO 3- 7ăng I, 51 

61.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, 
tối thắng là Ràhula. 

62.Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tôi thăng là 
Ratthapàla. 

63.Trong các vị... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối 
thắng là Kunda Dhàna. 

64.Trong các vị.. đầy đủ biện tài, tối thắng là 
Vanøìsa 

65.Trong các vị... dễ mến toàn diện, tối thăng là 
Upasena Vangantaputta. 

66.Trong các vị... sửa soạn chỗ ngôi, chỗ năm, tối 
thắng là Dabba Mallaputta. 

67.Trong các vị... được chư Thiên ái mộ, tối thắng 


là Pilindavaccha. 


68.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thăng là 


Bàhiva Dàructriya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 230 


69.Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tối thăng là 


Kumara Kassapa. 


70.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại 
giải này các Tỷý-kheo, tối thắng là Màhà- 
kotthita. 


CÁC VỊ TỶ KHEO 4- 7ăng I, 52 
76.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 
nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


77.Trong các vị.. đầy đủ ức niệm, tôi thắng là 


Ànanda 

78.Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thăng là 
Ànanda. 

79.Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 
Ànanda. 


6. 5.Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 231 


80.Trong các vị... có đại hội chúng, tối thắng là 


Uruvela Kassapa. 


81.Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, tôi 
thăng là Kàludàyì. 

82.Trong các vị... không có bệnh hoạn, tôi thắng là 
Bakkula. 


83.Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, tối 


thăng là Sobhita. 
84.Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Upàii. 


85.Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thăng là 


Nandaka. 


86.Trong các vị... hộ trì các căn môn.... tối thăng là 


Nanda. 


87.Trong các vị... thiện xảo về hỏa giới,... tối thắng 


là Sàgata. 


88.Trong các vị... giáo giới các Tỷ-kheo,... tối thắng 


là Màhakappina. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 2j5)2 


89.Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thắng là 


Ràdha. 
90.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, 
này các Tỷ-kheo, tôi thắng là Moghràjà. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 233 


43 Kinh Bhaddi - Tương IL, 487 


Bhaddi — 7ơng II, 457 
1) Trú ở Sàavatth. 


2) Rồi Tôn giả Lakuntaka Bhaddiya đi đến Thế Tôn. 


từ Xa 


4) - Các Ông có thấy không, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo kia đang đi đên 
4 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


5) - Tỷ-kheo ây, này các Tỷ-kheo, có đại thần thông, 
có đại uy lực. Thật không dễ gì đạt được chứng đắc 
mà trước kia vị Tỷ-kheo ấy chưa đắc. Và cả đến mục 
đích mà con một lương gia xuất gia, từ bỏ gia đình 
sống không gia đình. Tức vị ấy còn tự mình, ngay 
trong hiện tại, chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích 
này, con các lương gia xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 234 


6) Thế Tôn thuyết như vậy, Bậc Thiện Thệ nói xong, 
bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Thiên nga, cò, chỉm, công, 
Voi và nai có chẩm, 

Tất cả SỢ Sư {Ứ, 

Dầu thân không đồng đêu. 
Cũng vậy, giữa loài Người, 
Nếu kẻ có trí tuệ, 

Ở đấy vị ấy lón, 

Không như thân kẻ ngu. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 2/51 


44 Kinh MAGANDIYA-— 75 Trung II, 
353 


KINH MAGANDIYA 
(Magandiya suttam) 


- Bài kinh số 75 — Trung II, 353 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại 
thị trấn của dân chúng Kuu tên là 
Kammasadhamma, trên thảm cỏ trong nhà lửa của 
một Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja. Rồi Thế 
Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào 
Kammasadhamma để khất thực. Đi khất thực ở 
Kammasadhamma xong, sau bữa ăn, trên đường khi 
khất thực vẻ, Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ 
trưa. Sau khi đi sâu vào khu rừng ấy, Thế Tôn đến 
ngôi dưới một gốc cây đề nghỉ trưa. 


Rồi du sĩ Magandiya. trong khi đi bộ ngao du 
cùng khắp, đến tại ngôi nhà lửa của Bà-la-môn thuộc 
họ Bharadvaja. Du sĩ Magandiya thấy thảm cỏ đã 
soạn sẵn trong nhà lửa của vị Bà-la-môn thuộc dòng 
họ Bharadvaja, khi thấy vậy liền nói với Bà-la-môn 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 236 


thuộc dòng họ Bharadvala: 


— Tầm thảm cỏ này trong nhà lửa của Tôn giả 
BharadvaJa đã được sửa soạn cho al, hình như là chô 
năm ngủ của một Sa-môn? 


— Thưa Tôn giả Magandiya, có Sa-môn ŒGotama 
là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca). 
Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyên đi về Tôn giả 
Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Chỗ nằm này được sửa 
soạn cho Tôn giả Gotama ấy. 


— Thật sự, này Tôn giả BharadvaJa, chúng tôi 
thây một sự bất hạnh khi chúng tôi thấy chỗ ngủ của 
Tôn giả Gotama, một vị phá hoại sự sống 
(bhunahuno). 


— Nay Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. 
Này Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. Nhiều 
vương tộc trí giả, nhiều Bà-la-môn trí giả, nhiều Cư 
sĩ trí giả, nhiều Sa-môn trí g1ả có lòng tin nơi Tôn giả 
Gotama ây, và đã tu tập theo Thánh đạo, theo Pháp 
và theo (chí) Thiện. 


- Này Tôn giả Bharadvaja, nêu chúng tôi thấy 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 237 


mặt Tôn giả Gotama, chúng tôi sẽ nói như sau trước 
mặt vị ây: "Sa-môn Gotama là người phá hoại sự 
sống". Vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã 
truyền lại như vậy. 


— Nếu Tôn giả Magandiya hoan hý, tôi sẽ tin lại 
sự tình này cho Sa-môn Gotama biêt. 


— Tôn giả BharadvaJa hãy yên lòng, và hãy nói 
lên những điêu gì đã được nói. 


Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe 
được câu chuyện giữa Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Bharadvaja và du sĩ Magandiya. Và Thế Tôn vào 
buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến nhà 
lửa của Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvala, sau 
khi đến liên ngôi trên thảm cỏ đã soạn sẵn. Rồi Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chảo đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Rồi 
Thế Tôn nói với Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Bharadvaja đang ngồi một bên: 


— Này BharadvaJa, có phải có cuộc nói chuyện 


giữa du sĩ Magandiya với Ong về vân đê thảm cỏ 
này? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 238 


—_ Khinghe nói vậy, Bà-la-môn BharadvajJa hoảng 
hôt, lông tóc dựng ngược, bạch Thê Tôn: 


— Chính là điêu chúng con muôn thưa với Tôn 
giả Gotama và Tôn giả Gotama đã đoán trước chúng 
con. 


Nhưng cuộc nói chuyện này giữa Thế Tôn và 
Bà-la-môn thuộc dòng họ BharadvaJa nói chưa xong, 
du sĩ Magandiya, khi đi bộ ngao du cùng khắp, đến 
tại ngôi nhà lửa của Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Bharadvala, đến tại chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên 
những lời chảo đón hỏi thăm với Thế Tôn, và sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền 
ngôi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ 
Magandiya đang ngồi một bên: 


— Này Magandiya, 


Magandiya, có phải vì vậy mà Ong nói: “Sa-môn 
Gofama là người phá hoại sự sông 2” 


— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: 
"Sa-môn Gotama phá hoại sự sông". Vì sao vậy? 
Thánh điên của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


— Này Magandiya, tai ưa thích tiếng... Này 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 239 


Mapgandiya, mũi ưa thích hương... Này Magandiya, 
lưỡi ưa thích vị... Này Magandiya, thân ưa thích 
xúc... Này Magandiya, ý ưa thích pháp, ái lạc pháp, 
hoan hỷ pháp và Như Lai nhiếp phục, thủ hộ, hộ trì 
ý và thuyết pháp để phòng hộ ý. Này Magandiya, có 
phải vì vậy mà ông nói: "Sa-môn Gotama là người 
phá hoại sự sống? 


— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: 
"Sa-môn Gotama là người phá hoại sự sông”. Vì sao 
vậy? Thánh điên của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


— Ông nghĩ thể nào, này Magandiya? Ở đây, có 
người trước kia đam mê các sắc pháp do mắt nhận 
thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý, liên hệ đến dục, hấp dân. Người ấy sau một thời 
cian, sau khi như chơn biết được sự tập khỏi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các sắc 
pháp, sau khi đoạn tận sắc ái, sau khi trừ diệt nhiệt 
não đổi với sắc pháp, người này trú với khát ái được 
đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Này Magandiya, Ông 
có nói gì về người này? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 
— Ông nghĩ thế nào? Này Magandiya, ở đây, có 


người trước kia đam mê các tiêng do tai nhận thức... 
các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 240 


thức... các xúc do thân nhận thức, các xúc này là khả 
ái, khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Người ấy sau một thời gian, sau khi như chơn biết 
được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của các xúc, sau khi đoạn tận xúc ái, 
sau khi trừ diệt nhiệt não đối với các xúc, người này 
trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. 
Này Magandiya, Ông có nói gì về người này? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 


— Này Magandiya, Ta thuở trước. khi còn là tại 
gia, Ta sông hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách 
sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các 
xúc này là khả ái, khả hý, khả lạc, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Này Magandiya, Ta có ba tòa lâu đài, một 

cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa hạ. 
Này Magandiya, trong bốn tháng mùa mưa, Ta sống 
hưởng thụ trong lâu đài mùa mưa, được những nữ 
nhạc công giúp vui và không bước xuống khỏi lâu 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 241 


. Rôi Ta thấy các chúng sanh khác, chưa xả 
ly tham ái đối với các đục. đang bị các dục ái nhai 
nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy 
theo các dục. Ta không ước vọng được như họ, ở 
đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này 


đây, Ta không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một gia chủ hay con 
một người gia chủ, giàu sang, tài vật nhiều, sở hữu 
nhiêu, sống thọ hưởng một cách đây đủ, một cách 
sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ 
đến dục, hấp dân, các tiếng do tai nhận thức... các 
hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... 
các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, liên hệ đến dục, hấp dân. Vị ấy, sau khi làm 
thiện thân hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau 
khi làm thiện ý hành, khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên thiện thú, Thiên giới, đời này, cọng trú 
với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Vị ấy ở đây, 
(rong rừng Nandana, được chúng Thiên nữ vây 
quanh, tho hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 2/112 


cách đây đủ, một cách sung mãn. Vị ấy thấy người 
gia chủ hay con người gia chủ đang thọ hưởng năm 
dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách sung 
mãn. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Thiên tử 
ấy, được chúng Thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm 
thiên dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách 
Sung mãn 


— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotamal Vì sao 
vậy? 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi 
còn là tại gia. Ta hưởng thụ một cách đây đủ, một 
cách sung mãn các dục trưởng dưỡng các sắc pháp 
do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các 
xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hâp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi chơn 
biết được sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của các dục, sau khi đoạn tận dục 
ái, sau khi trừ diệt nhiệt não của các dục, Ta trú với 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 243 


khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Rồi Ta 
thây các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái đối với 
các dục, đang bị các dục ái nhai nghiên, đang bị dục 
nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta 
không ước vọng được như họ, ở đây, Ta không ham 
thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này Magandiya, có hỷ lạc 
này, ly dục, ly bất thiện pháp, sau khi chứng đạt thiên 
lạc được an trú, hoan hỷ trong hỷ lạc ấy. Ta không 
ao ước cái gì thấp kém; ở đây, Ta không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi; 
với thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt 
chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách 
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình 
trên hồ than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. 
Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy 
dùng thuốc, được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, 
tr do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. Người 
ấy thấy một người bị bệnh cùi khác, với thân (đầy) 
những lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị cái loài 
trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết 
thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hỗ 
than hừng. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 244 


— Không, thưa Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Thưa Tôn giả Gotama, khi có bệnh thời cân thuôc trị 
bệnh, khi không bệnh, thời không cân thuôc trị bệnh. 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi 
còn là tại gia, Ta hưởng thụ một cách đây đủ, một 
cách sung mãn, các dục trưởng dưỡng, các sắc pháp 
do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc đo thân nhận thức, các 
xúc ấy là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi như 
chơn biết được sự tập khởi. sự diệt trừ. vi ngoí, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly của các dục, 


Rôi Ta thấy các chúng sanh khác chưa xả ly 
tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai 
nghiên, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy 
theo các dục. Ta không ước vọng được như họ; ở 
đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này 
Magandiya, có hý lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp. 
sau khi chứng đạt thiên lạc, được an trú, hoan hỷ 
trong hý lạc ấy. Ta không ao ước cái gì thấp kém; ở 
đây Ta không ham thích. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 245 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi, 
với thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt 
chảy, bị các loại trùng đục khoéi, đang cào rách 
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình 
trên hồ than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông Của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. 
Vị y sĩ khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy 
dùng thuốc được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, 
tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. 


— Thưa Tôn giả Gotama, có. Vì sao vậy? Vì sự 
xúc phạm với lửa, là đau khô, thưa Tôn giả Gotama, 
rât là nông cháy, rât là nhiệt não. 


- Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Có phải 
chỉ hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, rất là 
nông cháy, rất. là nhiệt não, hay là trước đây, sự xúc 
chạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nông cháy, rất 
là nhiệt não ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm 


với lửa ây là đau khô, rât là nông cháy, rât là nhiệt 
não, và xưa kia, sự xúc chạm với lửa ây đã là đau 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 246 


khổ, rất là nồng cháy và rất là nhiệt não. Tuy vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh cùi này, với thân 
(đầy) những lở lói, với thân hư thối nứt chảy, bị các 
loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết 
thương với móng tay, với các căn bị hư hoại do sự 
xúc chạm đau khô với ngọn lửa, lại có phản tưởng là 
được lạc thọ. 


— Cũng vậy, này Magandiya, sự xúc chạm với 
các dục trong thời quá khứ cũng là đau khô, rất là 
nông cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các 
dục trong thời vị lai cũng là đau khổ, rất là nồng 
cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các dục 
trong thời hiện lại cũng là đau khô, rất là nồng cháy, 
rất là nhiệt não. Và này Magandiya, 


lại có phản tướns là được lạc thọ. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi 
thân (đây) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài 
trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương 
với móng tay, hơ đốt thân mình trên hồ than hừng. 
Này Magandiya, người bị bệnh cùi với thân (đây) lở 
lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục 
khoét, càng cào rách miệng các vết thương với các 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 247 


móng tay, càng hơ đốt thân mình trên hỗ than 
hừng chừng nào thời miệng các vết thương ấy lại 
càng thêm bất tịnh, càng thêm hôi thôi và càng 
thêm thôi nát, và người ấy chỉ có cảm giác để chịu, 
thỏa thích do nhân duyên gãi ngứa miệng các vết 
thương. 


Cũng vậy, này Magandiya, các chúng sanh 
chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các 
dục ái nhai nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiếu đốt, 
chạy theo các dục. Này Magandiya, 


càng chạy theo dục chừng nào, thời dục át các 
chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt 
não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dể chịu, thỏa 
thích do duyên năm dục trưởng đưỡng. 


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Ông có thấy 
hay nghe một vị vua hay vị đại thần của vua hưởng 
thụ một cách đây đủ, một cách sung mãn năm dục 
trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, dục nhiệt 
não chưa được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú 
với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh không ? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Lành thay, này Magandiya! Này Magandiya, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 2485 


Ta cũng không thấy, cũng không nghe một vị vua 
hay vị đại thần của vua hưởng thụ một cách đầy đủ, 
một cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng, dục ái 
chưa được đoạn tận, dục nhiệt não chưa được trừ 
diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn 
trừ, với nội tâm an tịnh. 


#' Nhưng này Magandiya, những vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào đã sông, đang sông hay sẽ sông với 
khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh, tất 
cả những vị này, sau khi như chơn biết sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 


xuất ly của các dục Ấy, với dục áI được đoạn tận, 
với dục nhiệt não được trừ diệt, đã trú, đang trú 
hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm 
được an tịnh. 
Rồi Thế Tôn, thời ấy nói lên cảm hứng ngữ như 
Sau: 
Không bệnh, lợi tôi thăng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 
Bát chánh là độc đạo, 
An Ôn và bắt tử. 
Khi được nghe vậy, du sĩ Magandiya bạch Thế 
Tôn: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 249 


— Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Lời này được Tôn giả 
Gotama khéo nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 

Con cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama, con cũng 
đã được nghe lời này, do các vị Tôn sư, đại Tôn sư 
các du sĩ đã nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 

Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, lời nói này lời 

nói kia phù hợp nhau. 


— Nhưng này Magandiya, điều mà Ông đã được 
nghe do các vị Tôn sư, đại Tôn sư các du sĩ đã nói: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niễt-bàn, lạc tối thắng, 
Thế nào là không bệnh? Thế nào là Niết-bàn? 


Khi được nói vậy, du sĩ Magandiya, tự lây tay 
xoa bóp chân tay của mình và nói: 


— Thế nào là không bệnh, thưa Tôn giả Gotama? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 250 


Thế nào là Niết-bàn, thưa Tôn giả Gotama? Tôi nay 
không bệnh, an lạc, không có bệnh tật gì ở tôi. 


— Này Magandliya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trăng, không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trời. Người áy nghe mỘt người có mắt nói 
như sau: “Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng, xinh đẹp, 
không cấu uễ, thanh tịnh". 


với 
mỘTI tâm y thô, dính dầu và đất và nói: “Này bạn, đây 
là tắm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uể, thanh tịnh 
cho bạn". Người ấy lấy tắm y ấy, sau Khi lấy, đắp 
trên mình. Sau khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ 
thốt lên lời nói tự mãn: “Thát tốt đẹp thay tấm vải 
trăng xinh đẹp, không cầu uể, thanh tịnh". 


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Kẻ sanh ra 
đã mù kia, do biết, do thấy, lấy tắm y thô, dính dâu 
và đất ấy để rồi sau khi lấy người ấy đắp trên mình, 
sau khi đắp trên mình; người ây hoan hỷ thối lên lời 
nói tự mãn: “Thật tối đẹp thay, tấm vải trắng xinh 
đẹp, không cấu uế, thanh tịnh, hay là do lòng tin 
người có mắt ? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 5i 


— Thưa Tôn giả Gotama, do không biết, không 
thấy, kẻ sanh ra đã mù kia lây tắm y thô, dính dâu và 
đất ấy đề rồi sau khi lấy, người ấy đắp trên mình, sau 
khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói 
tự mãn: "Thật tốt đẹp thay tắm vải trăng, xinh đẹp, 
không cấu uế, thanh tịnh" là do lòng tin người có 
mắt. 


— Cũng vậy, này Magandiya, các du sĩ mủ lòa, 
không có mắt, không biết không bệnh, không thấy 
Niết-bàn nhưng nói lên câu kệ này: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niêt-bàn, lạc tôi thăng. 


#' Này Magandiya, cầu kệ này trong thời quá khứ 
đã được các bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
nói lên: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 

Niễt-bàn, lạc tối thắng. 

Bát chánh là độc đạo, 

An ồn và bất tử. 
Và câu kệ ấy này được dân dần lan tràn đến dân 
chúng phàm phu. 


Nhưng này Magandiya, thân này trở thành bệnh 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 22 


khô, trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành 
bất hạnh, trở thành bệnh chướng và với thân trở 
thành bệnh khô, trở thành cục bướu, trở thành mũi 
tên, trở thành bắt hạnh, trở thành bệnh chướng này, 
Ông nói: "Thưa Tôn giả Gotama, cái này là không 
bệnh ấy, cái này là Niết-bàn ấy". Như vậy, này 
Magandliya, Ông không có Thánh nhãn ây, với 
Thánh nhãn ấy Ông có thê biết không bệnh, có thể 
thây Niết-bàn. 


— Này Magandiya, ví nhự người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trăng, Không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trôi. Các bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thống của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ 
khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy sau 
khi dùng thuốc, mắt không khởi lên, mắt không được 
sáng tủ. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Có phải 
vị thầy thuốc ấy cảm thấy mệt mỏi, phiên não không ? 


— Thưa vâng, Tôn giả Gotama. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 253 


Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp 
cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn 
ây", và Ông không biết không bệnh, không biết Niết- 
bàn thời như vậy làm Ta mệt mỏi, làm Ta phiền não. 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn 
g1ả Gotama có thê thuyêt pháp cho ta đê ta có thê biệt 
không bệnh, có thê thây Niêt-bàn”". 


— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trắng, Không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trời. Người áy nghe mỘt người có mắt nói 
nhự sau: “Thật tốt đẹp thay tắm vải trăng, xinh đẹp, 
không cấu uễ, thanh tịnh", và người ấy đi tìm tắm vải 
trắng. Rồi có một người khác đánh lửa người ấy với 
MỘT tâm y thô, dính dầu và đất và nói: “Này bạn, đây 
là tắm vải trắng, xinh đẹp, Không cấu uể, thanh tịnh 
cho bạn ˆ. Người ấy lấy tắm y áy. Sau khi lấy, người 
ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình người ấy, 
các bạn bè thân hữu, bà con huyết thông của HGười 
ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. VỊ y sĩ khoa mổ xẻ này 

cho người ây thuốc bài tiết các nhơ bẩn về phía trên, 
bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, xức thuốc mắt, 
thoa dâu cho mắt, cho thuốc qua lỗ mũi. Người ấy 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 254 


sau khi dùng thuốc, mắt được khởi lên, mắt được 
sáng tỏ. Với mắt được khởi lên, người ấy đoạn trừ 
tham dục đối với tắm y fhô, dính dâu và dính đất kia, 
và người ấy có thể xem người kia là không phải bạn, 
có thể xem người kia là thù địch và nghĩ đến sát hại 
sinh mạng (của người kia): “Thật sự trong một thời 
gian đài, Ta bị người này lường gạt, lừa dối, phỉnh 
gạt với tấm y thô, dính dâu và đất: "Này bạn, đây là 
tấm vải trăng, xinh đẹp, không câu uễ, thanh tịnh cho 


„”r 


bạn ”. 


Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp 
cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn 
ấy", Ông có thể biết không bệnh, Ông có thê thấy 
Niết-bàn. Và với mắt được khởi lên cho Ông, lòng 
tham dục đối với năm thủ uẫn được đoạn trừ; và 
Ông có thê nghĩ như sau: "Thật sự trong một thời 
gian dài, ta bị tâm này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt, 
chấp thủ sắc, ta đã chấp thủ, chấp thủ thọ. ta đã chấp 
thủ, chấp thủ tưởng, ta đã chấp thủ, chấp thủ các 
hành, ta đã chấp thủ, chấp thủ thức, ta đã chấp thủ. 
Do duyên chấp thủ ây nơi ta, nên có hữu; do duyên 
hữu, có sanh; do duyên sanh, có già chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
Khổ uân". 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 23) 


giả Gotama có thể thuyết pháp cho ta khiến ta có thê 
từ chô ngôi này đứng dậy, không còn mù nữa". 


— Vậy này Magandiya, hãy thân cận các vị chân 
nhân. Này Magandliya, do Ông thân cận các vị chân 
nhân, thời này Magandiya, Ông sẽ được 
pháp. Này Magandiya, do ông được nghe diệu pháp, 
thời này Magandiya, Ông sẽ 
pháp và tùy pháp. Này Magandiya, do Ông sông 
đúng với Chánh pháp và tùy pháp, thời này 
Magandiya, Ông sẽ : Đây 
là những bệnh chướng. những cục bướu, những mũi 
tên. Ở đây, những bệnh chướng, những cục bướu, 
những mũi tên . DO 

chấp thủ được diệt ở ta, nên hữu. diệt; do hữu diệt, 

sanh diệt; do sanh diệt, già, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não 
được diệt trừ. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khổ uẫn này". 


Khi được nghe nói vậy, du sĩ Magandiya bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tôi 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 256 


đề những aI có mắt có thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được các Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Nay con xin quy y 
Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. 
Con xin xuất gia với Tôn giả Gotama, con xIn thọ đại 
ĐIỚI. 


— Này Magandiya, ai trước kia là ngoại đạo nay 
muốn xuất gia, muôn thọ đại giới trong pháp và luật 
này phải sông bốn tháng biệt trú. Sau khi sông bốn 
tháng biệt trú, các Tý-kheo nêu đồng ý sẽ cho xuất 
gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng Ta 
nhận thấy các tánh con người sai biệt nhau. 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu những người xưa 
kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muôn thọ đại 
giới trong pháp và luật này, phải sông bốn tháng biệt 
trú, sau khi sông bốn tháng biệt trú, các Tý-kheo nêu 
đồng ý sẽ cho xuất _gia, cho thọ đại giới; thời con sẽ 
xin sông biệt trú bốn năm, sau khi sông biệt trú bốn 
năm, nếu các Tỷ-kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, 
hãy cho con thọ đại giới để thành Tỷ-kheo. 


Và du sĩ Magandiya được xuất gia với Thế Tôn, 
được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn 
giả Magandiya ở một mình an tịnh, không phóng dật, 
sông nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 23 / 


chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương 
gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
hướng đến. Đó là mục đích của vô thượng Phạm 
hạnh, ngay trong hiện tại, với thượng trí tự mình 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này 
sẽ không có đời sống khác nữa". Tôn giả Magandiya 
hiểu biết như vậy. 


Và Tôn giả Magandiya trở thành một vị A-la- 
hán nữa. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 255 


45 Lật tây người khoe khoang - Kinh 
KHOE KHOAANG - Tăng TY, 449 


KHOE KHOANG -— 7äng IV,449 


1. Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú giữa dân chúng 
Cetì, tại Sahajati. Tại đây, Tôn giả Mahàcunda bảo 
các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền Tỷ-kheo: 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả Mahàcunda. Tôn 
giả Mahàcunda nói như sau: 


2. - Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo là hạng khoe 
khoang, khoa trương những chứng đắc của mình: 
"Tôi chứng nhập, tôi xuất ly sơ thiển. Tôi chứng 
nhập, tôi xuất ly thiên thứ hai. Tôi chứng nhập, tôi 
xuất ly thiên thứ ba. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly thiên 
thứ tư. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Không vô biên xứ. 
Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thức vô biên xứ. Tôi 
chứng nhập, tôi xuất ly Vô sở hữu xứ. Tôi chứng 
nhập, tôi xuất ly Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tôi 
chứng nhập, tôi xuất ly Diệt thọ tưởng định." Như 
Lai hay đệ tử Như Lai là bậc Thánh hiền, thiện xảo 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 259 


trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thâm 
vấn, sạn hỏi, thảo luận. Vị ấy khi bị Như Lai hay đệ 
tử Như Lai là những bậc hành thiên, thiện xảo trong 
thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện 
xảo trong hành tướng tâm người khác, thâm vấn, gạn 
hỏi, thảo luận, rơi vào trống không, rơi vào rỗi ren, 
rơi vào bế tặc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc và bất 
hạnh. 


Như Lai hay đệ tử Như lai, những vị hành thiên... 
thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác, với 
tâm của mình tác ý đến tâm của người ấy như sau: 
"Như thế nào, Tôn giả này khoe khoang, khoa trương 
những chứng đắc của mình: "Tôi chứng nhập, tôi 
xuất ly Thiên thứ nhất... tôi chứng nhập, tôi xuất ly 
Diệt thọ tưởng định." Như Lai hay đệ tử Như Lai, 
những vị hành thiên... thiện xảo trong hành tướng 
tâm người khác, với tâm mình rõ biết tâm người ây 
như sau: 


1. "Đã lâu rồi, Tôn giả này có những hành động 
phá nát, có những hành động bề vụn, có những 
hành động chấm đen, có những hành uề nhiễm, 
có những hành động không phù hợp trong các 
giới luật. Phá giới là Tôn giả này, và phá giới 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 260 


nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật do Như 
Lai thuyết giảng. 

2. Không có lòng tin là Tôn giả này, và không có 
lòng tin, nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng. 

3. Nghe ít là Tôn giả này, theo tà hạnh, học ít 
nghĩa là tổng giảm trong Pháp Luật do Như Lai 


thuyết giảng. 

4. Khó nói là Tôn giả này, và tánh khó nói... do 
Như Lai thuyết giảng. 

5. Bạn bè với ác là Tôn giả này, và tánh bạn bè 
VỚI ác... 

6ó. Biếng nhác là Tôn giả này, và tánh biếng 
nhác... 


7. Thất niệm là do Tôn giả này, và tánh thất 
niệm... do Như Lai thuyết giảng. 

8. Gian xảo là Tôn giả này, và tánh gian xảo... 

9. Khó nuôi dưỡng là Tôn giả này, 

10. Ác tuệ là Tôn giả này, và tánh ác tuệ có nghĩa 
là tốn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng." 


3. Ví như, này chư Hiền, một người bạn nói với 
người bạn của mình: “Này Bạn, khi nào Bạn cần đến 
tài sản, hãy xmm tôi tài sản và tôi sẽ cho Bạn tài sản. " 
Người bạn kia khi cần đến tài sản liền nói với người 
bạn như sau: "Này Bạn, nay tôi cần đến tài sản, hãy 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 261 


cho tôi tài sản". Vị ấy trả lời như sau: "Vậy này Bạn, 
hãy đào ở đây". Vị kia tại đấy đào lên và không tìm 
được gì. VỊ kia nói: "Này Bạn, Bạn đã nói láo với tôi. 
Này Bạn, Bạn đã nói những lời trống rỗng với tôi." 
"Hãy đảo ở đây". Vị ấy nói: "Này Bạn, tôi không nói 
láo với Bạn. Tôi không nói những lời trống rỗng với 
Bạn. Vậy này Bạn, hãy đảo ở đây". VỊ kia tại đây đào 
lên và không tìm được gì. VỊ kia nói: "Này Bạn, Bạn 
đã nói láo với tôi. Này Bạn, Bạn đã nói những lời 
trống rỗng với tôi". "Hãy đào ở đây". Vị ấy nói: "Này 
Bạn, tôi không nói láo với Bạn. Tôi không nói những 
lời trống rỗng. Vậy này Bạn, hãy đào ở đây". Vị kia 
tại đấy đào lên và không tìm được gì. Vị kia nói: 
"Này Bạn, Bạn đã nói láo với tôi. Bạn đã nói những 
lời trồng rỗng với tôi". "Hãy đào ở đây". Vị kia nói: 
"Này Bạn, tôi không nói láo với Bạn. Tôi không nói 
những lời trống rỗng với Bạn nhưng tôi bị điên loạn, 
tâm tôi bị đảo lộn. 


Cũng vậy, này chư Hiền, Tý-kheo là hạng khoe 
khoang, khoa trương những chứng đắc của mình: 
"Tôi chứng nhập, tôi xuất ly sơ Thiên....Thiên thứ 

¡... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư... Không vô biên 
xứ... Thức vô biên xư... vô sở hữu xứ... Phi trưởng phi 
phi trưởng xứ... Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Diệt thọ 
tưởng định”. Như Lai hay đệ tử Như Lai là bậc hành 
thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 262 


tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm 
người khác, thâm vấn, gạn hỏi, thảo luận. Vị ấy, khi 
bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những bậc hành 
thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, 
thâm vân, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trồng không, 
TƠI VÀO rôi ren, rơi vảo bế tặc, rơi vảo bất hạnh, rơi 
vào bế tặc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, 
những bậc hành thiền... thiện xảo trong hành tướng 
tâm người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm của 
người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm của 
người ấy như sau: "Như thế nào, Tôn giả này khoa 
trương, khoe khoang, những chứng đắc của mình: 
"Tôi chứng nhập và xuất ly sơ thiền... tôi chứng nhập 
và xuất ly diệt thọ tưởng định". Như Lai hay đệ tử 
Như Lai, những vị hành thiền... thiện xảo trong hành 
tướng tầm của người khác như sau: 


-_ "Đã lâu rồi, Tôn giả này có những hành động 
phá nát, có những hành động bề vụn, có những 
hành động châm đen, có những hành động uẾ 
nhiễm, có những hành động không phù hợp, có 
những tập quán không phù hợp trong các g1ới. 
Phá giới là Tôn giả này, và phá giới có nghĩa là 
tốn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng. 

- Không có lòng tin là Tôn giả này và tánh không 
có lòng tin... 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 263 


- Nghe ít là Tôn giả này và tánh nghe ít... 

- Khó nói là Tôn giả này, và tánh khó nói... 

-_ Bạn bè với ác là Tôn giả này và tánh làm bạn 
VỚI áC... 

- Biếng nhác là Tôn giả này và tánh biếng nhác... 

-_ Thất niệm là Tôn giả này và tánh thất niệm... 

¬. Gian xảo là Tôn giả này và tánh gian xảo... 

- Khó nuôi dưỡng là Tôn giả này và tánh khó 
nuôi dưỡng... 

- Ác tuệ là Tôn giả này và tánh ác tuệ là tôn giảm 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng." 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 264 


46 Người tu pháp nên tán thán người tu 
thiền - Kinh MAHÀCUNDA - Tăng 
II, 124 


MAHÀCUNDA - 7ðng IH, 124 


1. Như vậy tôi nghe: 

Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú ở Cetì, tại SahaJàtI. 
Tại đây, Tôn giả Mahàcunda gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Hiền giả Tỷ-kheo! 

- Thưa Hiền giả! 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàcunda. Tôn 
giả Mahàcunda nói như sau: 

2.- Ö đây, này chư Hiên, /ó/ số 7}-keo chuyên tâm 
về pháp không ưa thích các Tỷ-kheo ta Thiên, nói 
như sau: “Các người này nói: "Chúng tôi tu Thiên, 
chúng tôi tu Thiên". Họ tu Thiên, họ hành thiên. 
Những người này Thiên cái gì? Những người này 


Thiên có lợi ích gì? Những người này Thiên như thể 
nào? " Ở đây, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 265 


---..... 


3. Ở đây, này chư hiền, /uớ/ số Tỷ-kheo tu thiên 
không ưa thích các Tỷ-kheo chuyên tâm về pháp, nói 
như sau: “Các người này nói: “Chúng tôi chuyên tâm 
về pháp, chúng tôi huyết tâm về pháp". Họ tháo 
động, kiêu căng, dao động, lắm môm, lắm miệng, 
lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, 
tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Những người này 
chuyên tâm về pháp cái gì? Những người này chuyên 
tâm về pháp có lợi ích gì? Những người này chuyên 
tâm về pháp như thế nào?". Ở đây, các Tỷ-kheo tu 
Thiền không có hoan hỷ, và các Ty-kheo chuyên tu 
về pháp cũng không hoan hỷ; hành động như vậy 
không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho 
nhiều người, không đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc 
cho chư Thiên và loài Người. 

4. Nhưng ở đây, này chư Hiên, có ø0Zng T)-kheo 
chuyên tâm về 2 pháp, chỉ tán thán các Tỷ-kheo chuyên 
tâm về pháp, không tán thán các Tỷ-kheo tu Thiên. 
Và ở đây, các Tý-kheo chuyên tâm về pháp không 
được hoan hý: các Tý-kheo tu Thiền không được 
hoan hỷ. Sở hành như vậy không đưa lại hạnh phúc 
cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa 
lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài 
Người 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 266 


5 Nhưng ở đây, này chư Hiển, có ng 7ỷ-kheo tu 
Thiên chỉ tán thán các Tỷ-kheo tu Thiên, không tán 
thán các Tỷ-kheo chuyên tâm về pháp. Và ở đây, các 
Tý-kheo tu Thiền không được hoan hỷ; các Tỷ-kheo 
chuyên tâm về pháp không được hoan hỷ. Sở hành 
như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, 
an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích, hạnh 
phúc, an lạc cho chư Thiên và loài người. 

Do vậy, này chư Hiền, cần phải học tập như sau: 


chứng se tăn hán cá Tị theo THÊ 


Này chư Hiền, chư Hiền cần phải học tập như vậy. 
Vì cớ sao? Thật vậy, này chư Hiện, các người vỉ 
diệu ây khó tìm được ở đời, những người cảm giác 
bât tử giới với thân và an trú. 

Do vậy này chư Hiện, cần phải học tập như sau: 


tín thấn tác TỆkheo duyên tầm vỆ phẩy 


Này các chư Hiền, chư Hiền cần phải học tập như 
vậy. Vì cớ sao? Thật vậy, này chư Hiền, các nĐười 
vi diệu ấy khó tìm được ở đời, những người với trí 
tuệ thể nhập và thấy con đường thâm sâu hướng dẫn 
đến đích. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 267 


47 Đụng chuyện mới biết giàu nghèo - 
Kinh MAHACUNDA - Tăng IV, 294 

MAHA CUNDA - Tăng IV, 294 

1. Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú giữa dân chúng 

Cetì tại SahaJàti. Tại đây, tôn giả Mahàcunda gọi các 

Tỷ-kheo. 

- Này các Hiền giả Tý-kheo. 

- Thưa Hiền giả. 


- Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàcunda. Tôn 
giả Mahàcunda nói như sau: 


2. - Thưa các Hiền giả, nêu một Tỷ-kheo thuyết về 
trí nói răng: “Tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này”. 


nếu phẫn nộ... nếu hiềm hận... nếu 
gièm pha... nếu não lại... nếu xan tham... nếu ác tật 
đó... nếu ác dục chinh PHHE vị ấy và tồn tại, vị ấy cần 
phải được hiểu như sau: "Tôn giả này không rõ biết 
như thế nào đề tham không có mặt. Như vậy tham 
chinh phục Tôn Giả ấy và tôn tại. Tôn giả này không 
rõ biết như thế nào đề sân không có mặt... si không 
có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiềm không có 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 268 


mặt... sièm pha không có mặt... não hại không có 
mặt... xan tham không có mặt... ác tật đồ không có 
mặt... ác dục không có mặt. Như vậy, các ác dục 
chinh phục Tôn giả này và tồn tại." 


3. Thưa các Hiền giả, nếu Tỷ-kheo thuyết về tu tập 
nói răng: “Tôi được tu tập vê thân, được tu tập về 
giới, được tu tập về tâm, được tu tập về tuệ”. 


nếu sân... nêu sĩ... nêu phần nộ... nêu hiểm hận... 
nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... nêu ác 
tật đô... nêu ác dục chinh phục vị Tỷ-kheo ấy và tồn 
tại, vị ấy cần phải được hiểu như sau: "Vị Tôn giả 
này không rõ biết như thế nào đề tham không có mặt, 
vì rằng tham chinh phục vị ây và tồn tại. Vị Tôn giả 
này không rõ biết như thế nào để sân không có mặt... 
si không có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiềm hận 
không có mặt... gièm pha không có mặt... não hại 
không có mặt... xan tham không có mặt... ác tật đồ 
không có mặt... ác dục không có mặt. Như vậy, các 
ác dục chinh phục Tôn giả này và tồn tại." 


4. Và này chư hiền, Tỷ-kheo thuyết về trí và thuyết 
về tu tập, nói răng: “7ôi biết pháp này, tôi thấy pháp 
này, tôi được tu tập về tâm, tôi được tu tập về giỏi, 
tôi được tu tập về tâm, tôi được 1u tập VỀ tuệ”, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 269 


tại, nếu sân... nêu Sĩ. . nêu phẫn nộ.. .. nêu hiểm hận... 
nêu gièm pha .. . nêu não hại .... nều xan tham .. nêu 
ác tật đỗ ... nễu ác dục chỉnh pÍlï© Tỷ-kheo â ây và tồn 
tại, Iỷ-kheo ây cần phải được hiểu như sau: "Vị Tôn 
giả này không rõ biết như thế nào để tham không có 
mặt... sân không có mặt... sĩ không có mặt... Như 
vậy, ác dục chinh phục Tỷ-kheo này và tồn tại". 


5. Ví như, này chư Hiển, có người nghèo khổ có thể 
nói về giàu sang; không có tài sản có thể nói về tài 
sản; không có sở hữu có thể nói về sở hữu, nhưng 
khi có cơ hội tạo ra tài sản, vị ấy không có thể tạo 
thành tài sản, lúa gạo, bạc hay vàng. Người ta có 
thể biết về người ấy như sau: "Vị ấy, tuy nghèo khổ, 
lại nói về giàu sang; vị này, tuy không có tài sản, lại 
nói về tài sản; vị này fIzy không có sở hữu, lại nói về 
Sở hữu. Vì cở sao? Vì răng vị này, khi có cơ hội tạo 
ra tài sản, vị ấy không có thể tạo thành tài sản, lúa 
gạo, bạc hay vàng ”. 


Cũng vậy, này chư hiện, vị Tý-kheo thuyết về trí và 
thuyết về tu tập, nói rằng: Tôi biết pháp này, tôi thấy 
pháp này, tôi được tu tập về thân, tôi được tu tập về 
giới, tôi được tu tập về tâm, tôi được tu tập về tuệ”. 
Này chư hiện, nêu tham chính phục Tỷ-kheo ấy và 
tôn tại; nêu sân... nếu Sĩ. . TẾU phẫn nộ.. . nếu hiểm 
hận... nếu gièm pha... nêu não hại... nếu xan tham... 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 270 


nếu ác tật đồ... nếu ác dục chinh phục Tỷ-kheo ây và 
tỒn tại, Tỷ-kheo ây cần phải được hiểu như sau: "Vị 
này không rõ biết như thế nào để tham không có 
mặt... sân không có mặt... sĩ không có mặt... Như 
vậy, ác dục chinh phục Tỷ-kheo này và tồn tại", 


6. Này chư Hiền, 


nếu sân... nếu SI.. . nêu phẫn nộ.. . nêu hiểm hận... 
nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham.. . nêu 
ác tật đó... nêu ác dục không chinh phục vị ấy và tồn 
tại, thời vị ây cần phải được biết như sau: "Vị này rõ 
biết như thế nào đề tham không có mặt... Như vậy, 
tham không chinh phục vị ấy và tôn tại... sân không 
có mặt... si không có mặt... phân nộ không có mặt... 
hiểm hận không có mặt... sièm pha không có mặt... 
não hại không có mặt... xan tham không có mặt... ác 
tật đồ không có mặt... ác dục không có mặt. Như vậy, 
ác dục không chinh phục vị này và tỒn tại". 


7. Này chư Hiền, 


sân... nêu s1... nêu phần nộ... nêu gièm pha... nêu não 
hại... nêu xan tham... nêu ác tật đô... nêu ác dục 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 27] 


không chinh phục Tỷ-kheo ấy và tôn tại, vị ấy cần 
phải được biết như sau: "Vị này rõ biết như thế nào 
để tham không có mặt. Như vậy tham không chinh 
phục vị này và tôn tại... sân không có mặt... si không 
có mặt... hiểm hận không có mặt... gièm pha không 
có mặt... não hại không có mặt... xan tham không có 
mặt... ác tật đó không có mặt... ác dục không có 
mặt... Như vậy, ác dục không chính phục vị này và 
tôn tại”. 


8. Này chư hiền, 


nêu sân... nêu. si... nếu phân nộ... nêu hiềm hận... nếu 
gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... nếu ác tật 
đó... nếu ác dục không chính phục Tỷ-kheo â ây và tồn 
tại, thời vị ấy cân phải được biết như sau: "Tôn giả 
này biết rõ như thế nào để tham không có mặt. Như 
vậy tham không chinh phục vị ấy và tồn tại. Sân 
không có mặt... si không có mặt... phân nộ không có 
mặt... hiềm hận không có mặt... gièm pha không có 
mặt... não hại không có mặt... xan tham không có 
mặt... ác tật đồ không có mặt... ác dục không có mặt. 
Như vậy, ác dục không chinh phục vị Tôn giả này và 
không tôn tại. " 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 212 


9. Này các Hiển, vi như một người giàu sang có thể 
HÓI VỀ giàu sang; một người có tài sản có thể nói về 
tài sản; một người có sở hữu có thể nói về sở hữu. 
Khi có cơ hội tạo ra tài sản. vị ấy có thể tạo thành 
tài SẲH, lúa Sạo, bạc hay vàng. Và người ta có thể 
biế: về người ấy như sau: "Có giàu Sang, vị này nói 
VỀ giàu sang; có tài sản, vị này nói về tài sản; có của 
Cải, VỊ này nói về của cải. Vì saO: 2 Vì ì rằng vị này, khi 
có cơ hồi tạo ra tài sản, Vị ấy có thể tạo thành tài 
sản, lúa gạo, bạc hay vàng ”. 


Cũng vậy, này chư Hiện, Tỷ-kheo thuyết về trí và 
thuyết về tu tập, nói răng: "Tôi biết pháp này, tôi thấy 
pháp này. Tôi có tu tập về thân, tôi có tu tẬp về giới, 
tôi có tu tập về tầm, tôi có tu tập về tuệ”. Này chư 
Hiện, nếu tham không chính phục vị ấy và tôn {ại.. 
nếu sân... nếu sỉ... nêu phẫn nộ... nếu tật đỗ... nêu ác 
dục không chinh phục vị ấy và tồn tại, vị ấy cần phải 
được biết như sau: "Vị Tôn giả này rõ biết như thế 
nào để tham không có mặt. Như vậy tham không 
chỉnh phục vị này và tồn tại. Vị Tôn giả này rõ biết 
như thế nào để sân không có mặt... sỉ... phẫn nộ... 
hiềm hận... gièềm pha... não hại... xan tham... ác tật 
đỗ... ác dục không có mặt. Như vậy ác dục không 
chinh phục vị Tôn giả này và tổn tại". 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 273 


48 6 tuỳ niệm - Kinh KACCÀNA - Tăng 
II, 62 


KACCÀNA -7ăng II, 62 


1. Tại đấy, Tôn giả Mahàkaccàna gọi các Tỷ-kheo: 
- Chư Hiền giả Tỷ-kheo! 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàkaccàna. 
Tôn giả Mahàkaccàna nói như sau: 


2.- 


Thể nào là sáu? 

3. Ở đây, này các Hiền giả, Thánh đệ tử niệm Như 
Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán... Phật, Thế 
Tôn”. Này chư Hiền, trong Thánh đệ tử niệm Như 
Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm 
không bị sân hận chi phối, tâm không bị si phối, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 27/0) 


trong khi ây, tâm được chánh trực, ra khỏi, giải thoát, 
xuât khỏi tham. 

Tham, này chư Hiển, là đồng nghĩa với năm dục 
trưởng dưỡng. 

Thánh đệ tử ấy, này chư Hiên, 


Này chư Hiên, lẫy 
cái này (6 tùy niệm) làm đôi tượng, ở đây một sô 
loài hữu tình được thanh tịnh. 

4. Lại nữa, này chư Hiền, vị Thánh đệ tử niệm Pháp: 
"Pháp được Thê Tôn khéo thuyết... được các người 
có trí tự mình giác hiệu”. Này chư Hiên, trong khi 
Thánh đệ tử niệm Pháp, trong khi ây, tâm không bị 
tham chi phôi, tâm không bị sân chi phôi, tâm không 
bị sĩ phôi, trong khi ây, tâm được chánh trực, ra khỏi, 
giải thoát, xuât khỏi tham. 

Tham, này chư Hiển, là đồng nghĩa với năm dục 
trưởng dưỡng. 
Thánh đệ tử ấy, 


Này chư Hiên, lây cái này làm 
đối tượng, ở đây một số loài hữu tình được thanh 
tịnh. 

5-8. Lại nữa, này chư Hiên, vị Thánh đệ tử niệm 
Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn... là ruộng 
phước vô thượng ở đời... 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 275 


niệm chư Thiên..." Thánh đệ tử, này chư Hiên, trong 
khi niệm chư Thiên, trong khi ấy, tâm không bị tham 
chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị sỉ 
chỉ phối, trong khi ấy, tâm được chánh trực, ra khỏi, 
giải thoát, xuất khỏi tham. Tham, này chư Hiền, là 
đồng nghĩa với các dục trương dưỡng. Thánh đệ tử 
ây, trong tất cả thời, sống với tâm đồng đăng với hư 
không, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, 
không sân. Này chư Hiển, lẫy tư tưởng này làm đối 
tượng, ở đây, một số loài hữu tình được thanh tịnh. 
Thật vi diệu thay, này chư Hiền! Thật hy hữu thay, 
này chư Hiển, Thế Tôn, bậc Trí giả, bậc Kiến giả, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, đã chứng ngộ và 
đạt được sự mở rộng khỏi bị trói buộc, nhờ vậy các 
loài hữu tình được thanh tịnh vượt khỏi sâu bi, chấm 
dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, 
tức là sáu Tùy niệm xứ. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 276 


49 Kinh CÁC THỜI GIAN 1-— Tăng III, 
64 


CÁC THỜI GIAN 1-7ăng II, 64 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 

- Có bao nhiêu thời gian để đi đến yết kiến Tỷ-kheo 
đã được tu tập vê ý? 


Thế nào là sáu? 

3. Ở đây, này Tý-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống với 
tâm bị dục tham chi phối, bị dục tham ám ảnh, vị ấy 
không như thật rõ biết dục tham đang khởi lên, .†rOngE 
khi ây, sau khi đến Tý-kheo đã được tu tập về ý, VỊ 
ây cần được nói như sau: "7Ja Hiển giả, tôi sống 
với tâm bị dục tham chỉ phối, bị dục tham ám ảnh, 
tôi không nhự thật rõ biết xuất ly khỏi dục tham. 
Lành thay, nếu Tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 271 


tận dục tham". Và Tỷ-kheo đã được tu tập về ý thuyết 
pháp để đoạn tham. 
Này Tỷ-kheo, đây là thời thứ nhất để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 
4. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống với 
tâm bị sân chỉ phối, bị sân ám ảnh, không như thật 
rõ biết xuất ly khỏi sân được khởi lên, rong khi â Ấy, 
sau khi đến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý, VỊ ây cần 
được nói như sau: "Thưa Hiển giả, tôi sống với tâm 
bị dục sân chi phối, bị dục sân ám ảnh, tôi không như 
thật rõ biết xuất ly khỏi sân. Lành thay, nếu Tôn giả 
thuyết pháp cho tôi để đoạn tận sân". Và Tý-kheo đã 
được tu tập về ý thuyết pháp để đoạn sân. 
Này Tý-kheo, đây là thời thứ hai để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 
5-7. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tý-kheo sống 
với tâm bị hôn trầm thụy miên chi phối, bị hôn trầm 
thụy miên ám ảnh... 
... bị trạo hồi chỉ phối, bị frạo hồi ám ảnh... bị nghĩ 
chỉ phối, bị nghỉ ám ảnh, không như thật rõ biết xuất 
ly khỏi nghĩ được khởi lên, trong khi â Ấy, sau khi đến, 
Tý-kheo đã được tu tập về ý, vị ây cần được nói như 
sau: "Thưa Hiền giả, tôi sống với tâm bị nghỉ chỉ 
phối, với tâm bị nghi ám ảnh. Tôi không như thật rõ 
biết xuất ly khỏi nghi. Lành thay, nêu Tôn giả thuyết 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 278 


pháp cho tôi để đoạn tận nghĩ”. Và Tỷ-kheo đã được 
tu tập vê ý thuyêt pháp đê đoạn tận ngh1. 

Này Tỷ-kheo, đây là thời thứ năm đề đi đến yết kiên 
Tỷ-kheo đã được tu tập vê ý. 

Š. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo y cứ ơi 
tướng nào, do tác ý tướng áy, các lậu hoặc được 


đoạn diệt, không có gián đoạn, Vị ấy không biết, 
không thấy tướng ây, trong khi â Ấy, sau khi đi đến Tỷ- 


kheo đã được tu tập về ý, vị ấy cần được nói như sau: 
“Thưa Hiển giả, y cứ nơi tướng nào, do tác ý tướng 
ấy các lậu hoặc được đoạn diệt, không có gián đoạn, 
tôi không biết không thấy tƯỚNG. ấy. Lành thay, nếu 
Tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn diệt các lậu 
hoặc”. Và Tỷ-kheo đã được tu tập về ý thuyết pháp 
đề đoạn diệt các lậu hoặc. 

Này Tý-kheo, đây là thời thứ sáu để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

Đây là sáu thời gian, này Tý-kheo, để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 


CÁC THỜI GIAN 2 _— 67tc3 


1. Một thời, rất nhiều Tỷ-kheo trú tại Bàrànasl, chỗ 
chư Thiên đọa xứ, vườn Lộc Uyên. Sau khi ăn xong, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 279 


trên con đường đi khất thực trở về, các vị Tỷ-kheo 
ngôi tụ họp lại trong căn nhà hình tròn, và câu 
chuyện sau đây được khởi lên: 

- Này chư Hiền, thời giờ nào để đi đến yết kiến vị Tỷ- 
kheo đã được tu tập về ý? 

2. Được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch với các Ty-kheo 
trưởng lão: 

- Thưa chư Hiền, khi nào vị Tỷ-kheo đã được tu tập 
về ý, sau buồi ăn trưa, trên con đường khất thực trở 
về, sau khi rửa chân, đã ngôi xuống, kiết-già, lưng 
thăng, an trú niệm trước mặt, đây là thời để đi đến 
yết kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. 

3. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác nói với Tỷ-kheo 
ây: 

- Thưa Hiền giả, đây không phải thời để đi đến yết 
kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. Này Hiển giả, 
trong khi Tý-kheo được tu tập về ý, sau bữa ăn, trên 
con đường khất thực trở về, sau khi rửa chân, ngôi 
kiết-già, lưng thắng, để niệm trước mặt, bị mệt mỏi 
vì đi bộ, trong khi ấy, không cảm thấy khinh an, bị 
mệt mỏi vì ăn uống, trong khi ấy, không cảm thấy 
khinh an. Do vậy, không phải thời để đi đến yết kiến 
Tỷ-kheo được tu tập vệ ý. Này Hiền giả, trong khi 
Tỷ-kheo được tu tập về ý. Này Hiển giả, trong khi 
Tý-kheo được tu tập về ý, vào buổi chiêu, từ Thiên 
tịnh đứng dậy, dưới bóng của tịnh xá, ngồi kiết-già, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 250 


lưng thăng, để niệm trước mặt, thời ấy chính là thời 
đề đi đến yết kiến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý. 

4. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác nói với vị Tỷ- 
kheo ây: 

- Thời ấy không phải thời để đi yết kiến Tỷ-kheo đã 
được tu tập về ý. Thưa Hiên giả, trong khi Tỷ-kheo 
được tu tập về ý, vào buôi chiều từ Thiên tịnh đứng 
dậy, dưới bóng ngôi tịnh xá, ngôi kiết- giả, lưng 
thăng, để niệm trước mặt, định tướng gì vị ây tác ý 
ban ngày, định tướng ấy trong khi ấy được hiện hành. 
Do vậy, đây không phải là thời để đi yết kiến Tý- 
kheo đã được tu tập về ý. Này Hiển giả, Tỷ-kheo 
được tu tập về ý, sau khi đêm vừa mãn, mới thức dậy. 
ngôi kiết-già, lưng thăng, để niệm trước mặt. Khi â ây 
là thời để đi đến yết kiên Tỷ-kheo đã được tu tập về 
ý. 

5. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác nói với Tỷ-kheo 
ây: 

- Khi ấy không phải thời để đi đến yết kiến Tỷ-kheo 
được tu tập vệ ý. Này Hiền giả, trong khi Tỷ- -kheo 
được tu tập về ý, sau khi đêm đã mãn, thức dậy, ngồi 
kiết- g1à, lựng thắng, để niệm trước mặt, trong khi ây, 
thân thể đầy nhựa sông, VỊ ấy cảm giác thoải mái, tác 
ý đến lời dạy của các đức Phật. Do vậy, khi â ây không 
phải là thời để yết kiến Tỷ-kheo được tu tập về ý. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 281 


6. Được nói vậy, Tôn giả Mahà Kaccàng nói với các 
Tỷ-kheo trưởng lão áy: 

- Thưa các Hiền giả, tôi tự thân nghe từ Thế Tôn, tự 
thân lãnh thọ như sau: Có sáu thời này, Tỷ-kheo nên 
đi đên vêt kiên Tỷ-kheo đã được tu tập vê ý. Thê nào 
là sáu? 

7-8. Mahàkaccàna (lặp lại kinh 27, Kinh Bộ Tăng chi 
tập II). 

- Thưa chư Hiền, chính tôi tự thân nghe tử Thế Tôn, 
tự thân lãnh thọ như sau: Có sáu thời này, Tỷ-kheo 
cân đi đên yêt kiên Tỷ-kheo đã được tu tập vê ý. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 2852 


50 _ Kinh KÀLÌ - Tăng IV, 301 


KÀLÌ — 7ăng IV.301 


1. Một thời, Tôn giả Mahàkaccàna trú giữa dân 
chúng AvantI, ở Kuraragphara, tại một vực núi cao. 
Bấy giờ có nữ cư sĩ Kàlì, trú ở Kuraraghara, đi đến 
Tôn giả Mahàkaccàna rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, nữ cư sĩ Kàlì trú ở Kuraraghara thưa 
với Tôn giả Mahàkaccàna: 


2.- Thưa Tôn giả, Thê Tôn có nói như sau trong các 
câu hỏi của thiêu nữ: 


1q đạt được mục đích, 
Tám Ta được an tịnh, 
Sau khi đã chiến thắng, 
Đội quân sắc khả ái, 

Ta thiên định một mình, 
Được an lạc Chánh giác. 
Do vậy, Ta không có, 
Làm bạn với quần chúng, 
Làm bạn Với một ai, 
Không phải việc Ta làm. ` 


r 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 283 


Thưa Tôn giả, lời nói văn tắt này của Thê Tôn cân 
phải được hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như thê 
nào? 


3. - Này Nữ cư sĩ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
thiện xảo trong sự chứng đạt Thiền án đất, có thể 
thực hiện được mục đích của họ. Này nữ cư sĩ, nhưng 
Thế Tôn đã được thắng tri tối thượng thiện xảo trong 
sự chứng đạt Thiền án đất, sau khi thắng tri như vậy, 
Thế Tôn đã thấy sự tập khởi, đã thây sự nguy hại, đã 
thây sự xuất ly, đã thấy sự tri kiến về đạo và phi đạo. 
Do nhân thấy được sự tập khởi, do nhân thây được 
sự nguy hại, do nhân thấy được sự xuất ly, do nhân 
thây được tri kiến về đạo và phi đạo, Ngài rõ biết 
mục đích đã đạt được, tâm đã được an tịnh. 


Này Nữ cư sĩ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn tối 
thượng thiện xảo trong sự chứng đạt Thiền án nước... 
Thiên án lửa... Thiên án gió... Thiền án xanh... Thiên 
án lửa... Thiền án gió... Thiền án xanh... Thiên án 
đỏ... Thiền án trăng... Thiền án hư không... 


..Thiên án thức, có thê thực hiện được mục đích của 
họ. 


Này Nữ cư sĩ, nhưng thê Tôn đã thắng tri tối thượng 


thiện xảo trong sự chứng đạt Thiền án thức, sau khi 
thăng tri như vậy, Thê Tôn đã thây sự tập khởi, đã 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 284 


thây sự nguy hại, đã thấy sự xuất ly, đã thấy tri kiến 
về đạo và phi đạo. Do nhân thấy được sự xuất ly, do 
nhân thấy được tri kiến về đạo và phi đạo, Ngài rõ 
biết mục đích đã đạt được, tâm đã được an tịnh. 


Do vậy, này nữ cư sĩ. Thê Tôn có nói như sau, trong 
các câu hỏi của thiêu nữ: 


1q đạt được mục đích, 
Tám Ta được an tịnh, 

Sau khi đã chiến thăng, 
Đội quân sắc khả ái, 

Ta Thiên định một mình, 
Được an lạc Chánh giác. 
Do vậy, Ta không có 
Làm bạn với quần chúng 
Làm bạn Với một ai, 
Không phải việc Ta làm. ˆ 


Này Nữ cư sĩ, Lời văn tất này của Thê Tôn cần phải 
được thây ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 285 


51 ` Kinh MUDHURA - 84 Trung II, 549 


KINH MUDHURA 
- Bài kinh số 84 — Trung II, 549 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahakaccana (Đại Ca-chiên- 
điên) trú ở Madhura, tại rừng Gunda. Vua Madhura 
Avantiputa được nghe như sau: "Sa-môn 
Mahakaccana trú ở Madhura, tại rừng Gunda. Tiếng 
đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về Tôn giả 
Kaccana: 


Rồi vua Madhura Avantiputta cho thắng nhiều 
cỗ xe thù thắng, leo lên một cỗ xe thù thăng và đi ra 
khỏi Madhura với uy vệ của bậc đại vương để yết 
kiến Tôn giả Mahakaccana. Vua đi xe cho đến chỗ 
còn có thể đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đi đến chỗ 
Tôn giả Mahakaccana, sau khi đến, nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm với Tôn giả Mahakaccana, sau khi 
nói lên những lời chảo đón hỏi thăm thân hữu, rồi 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 286 


ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, vua 
Madhura Avantputa thưa với Tôn giả 
Mahakaccana: 


— Thưa Tôn giả Kaccana, các vị Bà-la-môn đã 
nói như sau: “Chỉ có Bà-la-môn là chủng tánh tối 
thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt; chỉ có Bà-la- 
môn là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc 
chủng; chỉ có Bà-la-môn là thanh tịnh, các chúng 
tánh phi Bà-la-mmôn không như vậy; các Bà-la-môn 
là con Phạm thiên. Các Bà-la-môn là con chính tông 
của Phạm thiên, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Phạm 
thiên, tạo tác bởi Phạm thiên, thừa tự Phạm thiên. Ö 
đây, Tôn giả Kaccana đã nói gì? 


— Thưa Đại vương, đây chỉ là một âm thanh ở 
đời (câu nói): "Chỉ có Bà-la-môn là chủng tánh tối 
thượng, chủng tánh khác là hạ liệt; chỉ có Bà-la-môn 
là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc chủng: chỉ 
có Bà-la-môn là thanh tịnh, các chủng tánh phi Bà- 
la-môn không như vậy. Các Bà-la-môn là con Phạm 
thiên. Các Bà-la-môn là con chính tông của Phạm 
thiên sanh ra từ miệng, sanh ra từ Phạm thiên, tạo tác 
bởi Phạm thiên, thừa tự Phạm thiên". Đây chỉ là một 
pháp môn, với pháp môn này cần được hiểu như là 
một âm thanh ở đời. (Câu nói): "Chỉ có Bà-la-môn là 
chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 287 


liệt... (như trên)... thừa tự Phạm thiên”. 


>> Tra Đại vương, Đại VƯƠng nghĩ thể nào? Nếu có 
(Sát-đề-ly) sống sung fúc với tài 
sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người áy có thể có 
một người Khatliva khác là người hầu hạ trung 
thành, dạy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh 
lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính 
ái; hay người ấy có thể có một vị Bà-la-môn, hay 
người áy có thể có một vị Vessa ( T)-xá) hay người 
ấy có thể có một Sudda (Thú-đà) là người hầu hạ 
trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi 
mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời 
nói kính ái ? 


— Thưa Tôn giả Kaccana, nếu có người Khattiya 
sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, 
người ây có thể có một người Khattiya khác là người 
hâu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành 
mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời 
nói kính áI; người ây cũng có thể có một người Bà- 
la-môn, hay người ây có thê có một Vessa, hay người 
ấy có thê có một người Sudda là người hầu hạ trung 
thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh 
của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 285 


Nếu có một Bà-la-môn sống sung túc với tài sản, ngũ 
cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người Bà- 
la-môn khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, 
thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp 
lòng mọi người, lời nói kính ái; hay người ấy có thể 
có một vị Khattiya, hay người ấy có thể có một vị 
Vessa, hay người ấy có thể có một người Sudda là 
người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi 
hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi 
người, lời nói kính ái? 


— Thưa Tôn giả Kaccana, nếu có người Bà-la- 
môn sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay 
bạc, người ấy có thể có một người Bà-la-môn khác 
là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, 
thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi 
người, lời nói kính ái; hay người ấy có thể có một vị 
Khattiya, hay người ây có thê có một vị Vessa, hay 
người ấy có thể có một vị Sudda là người hâu hạ 
trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh 
lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính 
ái. 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thể nào ? 
Nếu có một Vessd sông sung túc với tài sản, ngũ cốc, 
vàng hay bạc, người ấy có thể có một người Vessa 
khác là người hâẳu hạ trung thành, dậy sớm, thức 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 289 


khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng 
người, lời nói kính ải; hay người ấy có thể có một 
KhaHiya hay người ấy có thể có một Bà-la-môn, hay 
người ấy có thể có một Sudda là người hầu hạ trung 
thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh 
của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái? 


— Thưa Tôn giả Kaccana, nêu có người Vessa 
sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc; 
người ây có thể có một người Vessa khác là người 
hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành 
mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời 
nói kính ái; hay người ấy có thể có một người 
Khattiya, hay người ây có thể có một người Bà-la- 
môn, hay người ây có thể có một người Sudda là 
người hâu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi 
hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi 
người, lời nói kính ái. 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? 
Nếu có người Sudda sông sung túc với tài sản, ngũ 
cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người 
Sudda khác, là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, 
thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp 
lòng mọi người, lời nói Kính ái; hay người ấy có thể 
có một Khattiya, hay người ấy có thể có IMỘI người 
Bà-la-môn, hay người ấy có thể có một người Vessa 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 290 


là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, 
thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi 
người, lời nói kính ái? 


— Thưa Tôn giả Kaccana, nêu có người Sudda 
sông sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, 
người ây có thể có một người Sudda khác là người 
hâu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành 
mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời 
nói kính ái; hay người ây có thể có một Khattiya, hay 
người ấy có thể có một Bà-la-môn, hay người ấy có 
thể có một người Vessa là người hầu hạ trung thành, 
dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của 
chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. 


© Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự 
tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng 
đăng, hay không đồng đăng? Và ở đây Đại vương 
có ý nghĩ như thế nào? 


— Thật vậy, thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình 
là như vậy thời bôn chủng tánh này là đông đăng. Ở 
đây, tôi không thây có sự sai biệt øì. 


— Do pháp môn này, thưa Đại vương, vấn đề này 
cần phải được hiểu như âm thanh ở trên đời (câu nói): 
"Chỉ có Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, các 
chủng tánh khác là hạ liệt... (như trên)... thừa tự 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 291 


Phạm thiên. 


%>7ưa Đại vương, Đại vương nghĩ thể nào ? Ở đây, 
có người Khattiya sát sanh, lấy của không cho, tà 
hạnh trong dâm dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời 
độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà 
kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có 
sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục không, 
hay không phải thác sanh? Hay ở đây Đại vương 
nghĩ thể nào? 


— Người Khattiya, thưa Tôn giả Kaccana, sát 
sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong dâm dục, nói 
láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, 
tham dục, sân hận, tà kiến, sau khi thân hoại mạng 
chung có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Ở đây, đối với tôi là vậy, và như vậy là điều tôi 
đã nghe từ các vị A-la-hán. 

— Lành thay! lành thay, thưa Đại vương! Lành 
thay Đại vương! Ở đây, đối với Đại vương là vậy, và 


lành thay như vậy là điều Đại vương đã được nghe 
từ các vị A-la-hán. 


Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thể nào? Ở 


đáy, 
lây của không cho, tà 
hạnh trong dâm dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 292 


ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến sau 
khi thân hoại mạng chung, có sanh vào cõi đữ, ác 
thu, đọa xư, địa ngục không, hay không phải thác 
sanh? Hay ở đây, Đại vương nghĩ thế nào ? 


— Người Sudda, thưa Tôn giả Kaccana, sát sanh, 
lây của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói 
hai lưỡi, nói lời ác ngữ, nói lời phù phiếm, tham dục, 
sân hận, tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung có thê 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, đối 
với tôi là vậy, và như vậy là điều tôi đã nghe từ các 
vị A-la-hán. 


— Lành thay, lành thay, thưa Đại vương! Lành 
thay, Đại vương! Ở đây, đối với Đại vương là vậy, 
và lành thay như vậy là điều Đại vương đã được nghe 
từ các vị A-la-hán. 


© Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự 
tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng 
đăng, hay không đồng đắng? Và ở đây, Đại vương 
có ý nghĩ như thế nào? 


— Thật vậy, thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình 
là như vậy thời bôn chủng tánh này là đông đăng. Ở 
đây, tôi không thây có sự sai biệt øì. 

— Do pháp môn này. thưa Đại vương, vấn đề này 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 293 


cần phải được hiểu như âm thanh ở trên đời, (cầu 
nói): "Chỉ có Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, 
các chủng tánh khác là hạ liệt... (như trên)... thừa tự 
Phạm thiên. 


>®>7Tưa Đại vương, Đại vương nghĩ thể nào ? Ở đây, 
từ bỏ lấy của 

không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói 
láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ 
nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, 
có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, 


Hay ở 


đây, Đại vương nghĩ thể nào? 


— Người Khattiya, thưa Tôn giả Kaccana, từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói 
lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, 
từ bỏ sân hận, theo chánh kiến, sau khi thân hoại 
mang chung, người ây có thê sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. Ở đây, đối với tôi là vậy và 
như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị A-la-hán. 

— Lành thay, lành thay, thưa Đại vương! Lành 


thay, Đại vương. Ở đây, đối với Đại vương là vậy, 
và lành thay như vậy là điêu Đại vương đã được nghe 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 294 


từ các vị A-la-hán. 


Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở 
đây, nếu có vị Bà-la-môn, ở đây nêu có vị Vessa, ở 
đây nếu có vị Sudda từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, tt bỏ nói 
láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói 
lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, theo 
chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
có thể sanh thiện thú, Thiên giới, cõi đời này hay 
không, hay không thể thác sanh? Hay ở đây, Đại 
vương nghĩ thể nào ? 


— Người Sudda, thưa Tôn giả Kaccana, từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói 
lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, 
từ bỏ sân hận, theo chánh kiến, sau khi thân hoại 
mạng chung, có thể sanh lên thiện thú, Thiên ĐIỚI, 
cõi đời này. Ở đây, đối với tôi là vậy; và như vậy là 
điều tôi đã nghe các vị A-la-hán. 

— Lành thay, lành thay, thưa Đại vương! Lành 
thay, Đại vương! Ở đây, đối với Đại vương là vậy, 
và lành thay như vậy là điều Đại vương đã được nghe 
từ các vị A-la-hán. 


© Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 295 


tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng 
đăng hay không đông đăng? Và ở đây, Đại vương 
có ý nghĩ thê nào? 


— Thật vậy thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình là 
như vậy, thời bôn chủng tánh này là đông đăng. Ở 
đây, tôi không thây có sự sai biệt øì. 


— Do pháp môn này. thưa Đại vương. vẫn đề này 
cần phải được hiểu như âm thanh ở trên đời, (câu 
nói): "Chỉ có Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, 
các chủng tánh khác là hạ liệt... (như trên)... là thừa 
tự Phạm thiên. 


®>7ưa Đại vương, Đại vương nghĩ thể nào ? Ở đây, 


hành động như kẻ cướp, phục kích các đường lớn 
hay tự thông vợ người. Và nêu có người bắt người 
ấy và dẫn người ấy đến trước mặt Đại vương và 
thưa. "Tâu Đại vương, đây là kẻ ăn trộm đã làm 
hại đến Đại THẾ nG Nếu Đại Vương muốn, hãy 
hình phạt nó". Hay Đại vương đổi xử người ấy 
như thể nào ? 


— Thưa Tôn giả Kaccana, chúng tôi sẽ chém giết 
người ấy, hay chúng tôi sẽ tra tân người ấy, chúng 
tôi sẽ tấn xuất người ấy hay chúng tôi sẽ áp dụng 
hình phạt tùy theo tội trạng. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 296 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thể nào? Ở 
đáy, người Bà-la-môn; ở đây, người Vessa; ở đáy, 
người Sudda đột nhập nhà cửa, hay cướp giật đồ 
đạc, hay hành động kẻ cướp, hay phục kích các 
đường lớn, hay tư thông vợ người. Và nêu có người 
bắt người ấy, dẫn người ấy đến trước mặt Đại vương 
và thưa: "Táu Đại vương, đây là kẻ ăn trộm đã làm 
hại đến Đại vương. Nếu Đại vương muốn hãy hình 
phạt nó". Hay Đại vương đối xử với nó như thể nào ? 


— Thưa Tôn giả Kaccana, chúng tôi sẽ chém giết 
người ây hay chúng tôi sẽ tra tân người ây, hay chúng 
tôi sẽ tân xuất người ấy, hay chúng tôi sẽ áp dụng 
hình phạt tùy theo tội trạng. Vì sao vậy? Thưa Tôn 
giả Kaccana, danh xưng Sudda mả xưa kia người ấy 
được gọi đã biến mất. Nay người ấy chỉ được gọi là 
tên ăn trộm. 


© Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự 
tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng 
đắng hay không đồng đẳng? Và ở đây, Đại vương 
có ý nghĩ gì? 


— Thật vậy, thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 297 


là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở 
đây, tôi không thây có sự sai biệt øì. 


— Do pháp môn này, thưa Đại vương, vấn đề này 
cần phải được hiểu như âm thanh ở trên đời, (cầu 
nói): "Chỉ có Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, 
các chủng tánh khác là hạ liệt... (như trên).... là thừa 
tự Phạm thiên”. 


®>7ưa Đại vương, Đại vương nghĩ thể nào ? Ở đây, 


xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói 
láo, chỉ ăn một bữa, sống Phạm hạnh, trì giới luật, 
trì thiện pháp; Đại vương đối xử với vị ấy như thể 
nào 2 


— Thưa Tôn giả Kaccana, tôi sẽ đánh lễ hay 
đứng dậy, hay mời chỗ ngôi, hay cúng dường vị ây 
bốn loại đồ dùng như y phục. âm thực, sàng tọa, y 
dược trị bệnh, hay chúng tôi sắp đặt sự bảo vệ hộ trì, 
che chở đúng pháp. 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thể nào? Ở 
đáy, người Bà-la-môn, ở đây người Vessa, ở đây 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 298 


người Sudda sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn 
một ngày một bữa, sống Phạm hạnh, trì giới luật, trì 
thiện pháp; Đại vương đổi xử với vị ấy như thể nào ? 


— Thưa Tôn giả Kaccana, tôi sẽ đảnh lễ, hay 
đứng dậy, hay mời chỗ ngôi, hay cúng dường vị ây 
bốn loại đồ dùng, như y phục, âm thực, sàng tọa, y 
dược trị bệnh, hay chúng tôi sắp đặt sự bảo vệ, hộ trì, 
che chở đúng pháp. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả 
Kaccana, danh xưng Sudda, mà xưa kia vị ấy được 
gọi đã biến mắt. Nay vị ấy chỉ được gọi là một vị Sa- 
môn. 


© Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự 
tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng 
đăng hay không đồng đăng? Và Đại vương, ở đây, 
Đại vương có ý nghĩ thế nào? 


— Thật vậy, thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình 
là như vậy, thời bôn chủng tánh này là đông đăng. Ở 
đây, tôi không thây có sự sai biệt øì. 


— Do pháp môn này, thưa Đại vương, vấn đề này 
cần phải hiểu như âm thanh ở trên đời, (câu nói): 
"Chỉ có Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, các 
chủng tánh khác là hạ liệt; chỉ có Bà-la-môn là bạch 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 299 


chủng, các chủng tánh khác là hắc chủng, chỉ có Bà- 
la-môn là thanh tịnh, các chủng tánh phi Bà-la-môn 
không phải như vậy. Các Bà-la-môn là con Phạm 
thiên. Các Bà-la-môn là con chính tông của Phạm 
thiên, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Phạm thiên, thừa 
tự Phạm thiên”. 


Khi được nói vậy, vua Madhura Avantiputta 
thưa với Tôn giả Mahakaccana: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Kaccana! Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Kaccana! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
øì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 
có mắt có thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Kaccana dùng nhiều phương tiện trình 
bày, giải thích. Con xin quy y Tôn giả Kaccana, quy 
y Pháp, quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Kaccana 
nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 

— Thưa Đại vương, Đại vương chớ có quy y tôi, 
Đại vương hãy quy y Thế Tôn, chính tôi đã quy y 
Thế Tôn. 


— Thưa Tôn giả Kaccana, nay bậc Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác ây trú ở đầu? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 300 


- Bậc Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, nay đã nhập Niêt-bàn rôi, thưa Đại vương. 


— Thưa Tôn giả Kaccana, nếu chúng tôi được 
nghe Thế Tôn ở xa mười yojana (do tuần), chúng tôi 
sẽ đi mười yojana để yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Thưa Tôn giả Kaccana, nếu 
chúng tôi được nghe Thế Tôn ở xa hai mươi yojana, 
ba mươi yojana, bốn mươi yojana, năm mươi yojana, 
chúng tôi sẽ đi năm mươi yojana, để yết kiến Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 


Thưa Tôn giả Kaccana, vì răng Thế Tôn đã nhập 
Niết-bàn rồi, chúng tôi xin quy y Thế Tôn đã nhập 
Niết-bàn ấy, quy y Pháp, quy y Tý-kheo Tăng. Mong 
Tôn giả Kaccana nhận con làm Cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 301 


52 Kinh ĐẤT- Tăng L, 118 


ĐẤT - 7ăng I, 118 


6ó. Như vây tôi nghe. 
Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna ở tại Vanara, trên 
bờ sông Kaddamada. Rồi Bà-la-môn Àràmadanda đi 
đến Tôn giả Mahà Kaccàna, sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Mahà Kaccàna những lời chào đón hỏi thăm; 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la- 
môn Àràmadanda thưa với Tôn giả Mahà Kaccàna: 
S© Do nhán øì, thưa Tôn giả Kaccàna, do duyên gì, 
các người Sát-đề-ly tranh chấp với các người Sát- 
để-ly, các người Bà-la-môn tranh chấp với các 
người Bà-la-môn, các người gia chủ tranh chấp 
với các người gia chủ ? 

-- Do nhân thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm Say, 
bị xâm chiếm, bị đăm trước bởi các dục tham, 
này Bà-la-môn, nên các quý tộc tranh chấp VỚI 
các quý tộc, các Bà-la-môn tranh chấp với các 
Bà-la-môn, các gia chủ tranh chấp với các gia 
chủ. 

S© Do nhân øì, thưa Tôn giả Kaccàna, do duyên gì 
các Sa-môn tranh chấp với các Sa-môn? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 302 


- Do nhân thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm Say, 
bị xâm chiếm, bị đắm trước bởi các kiến tham, 
này Bà-la-môn, nên các Sa-môn tranh chấp VỚI 
các Sa-môn. 

© Nhưng thưa Tôn giả Kaccàna, có người nào ở đời 
có thể vượt qua thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm 
say, bị xâm chiếm, bị đắm trước bởi các dục tham 
này, có thể vượt qua thiên chấp, bị trói buộc, bị 
đắm say, bị xâm chiếm, bị đắm trước bởi các kiến 
tham này? 

- Có người ở đời này, có thể vượt qua thiên chấp, 
trói buộc, đăm say, xâm chiếm, bị đắm trước 
bởi các dục tham này, có thê vượt qua thiên 
chấp, trói buộc, đắm say, xâm chiếm, bị đắm 
trước bởi các kiến tham này. 

S Vị ấy là ai, này các Bà-la-môn, có thể vượt qua 
thiên chấp ... kiến tham này? 

- Ở quốc độ phương Đông, nảy Bà-la-môn, có 
một thành phô tên là Sàvatthi, Tại đây, Thế Tôn 
nay đang trú, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 
Vị Thế Tôn ấy, này Bà-la-môn, đã vượt qua 
thiên chấp ... kiến tham này. 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Àràmadanda từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, 
đầu gối phía hữu quỳ trên đất, chắp tay hướng về 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 303 


phía Thế Tôn, và nói lên ba lần với lời cảm hứng như 
Sau: 

- Kính lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hản, Chánh Đẳng 
Giác! Kính lễ Thể Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác! Kính lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác! Vị Thế Tôn ấy, đã vượt qua thiên 
chấp ... kiến tham này. 

Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Kaccàna! Thật v1 diệu 
thay, thưa Tôn giả Kaccàna! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có 
thể thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Kaccàna dùng nhiều pháp môn để giải thích. Thưa 
Tôn giả Kaccàna, con nay xIn quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn 
giả Kaccàna nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


7. Một thời, Tôn giả Mahà Kaccàna trú ở Madhurà, 
tại rừng Gundhà. Rồi Bà-la-môn Kandaràyana đi đến 
Tôn giả Mahà Kaccàna; sau khi đến, nói lên với Tôn 
giả Mahà Kaccàna những lời chào đón hỏi thăm, sau 
khi nói lên với Tôn giả Mahà Kaccàna những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 304 


Sau khi ngôi xuông một bên, Bà-la-môn 
Kandaràyana thưa với Tôn giả Mahà Kaccàna: 


lấy ghế mời ngồi các bậc Bà-la-môn già cả, trưởng 
lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nứa cuộc đời, 
đã đạt cuối mức tuổi đời”. Thưa Tôn giả Kaccàna, có 
phải sự tình là như vậy không? Nếu Tôn giả Kaccàna 
không kính lễ, không đứng dậy, không lẫy ghế mời 
ngôi các bậc Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các bậc 
trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối 
mức tuôi đời, sự tình như vậy, thưa Tôn giả Kaccàna, 
là không được tốt đẹp. 


- Này Bà-la-môn, có Thế Tôn, bậc Tri giả, bậc Kiến 
giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác đã tuyên bồ về 
địa vị của tuổi trưởng lão và địa vị của tuôi trẻ. 

— Vị trưởng lão, này Bà-la-môn, 80 tuổi hay 90 
tuổi, hay 100 tuổi đời, nếu vị ấy thọ hưởng các 
dục vọng, sống giữa các dục vọng, bị đốt cháy 
bởi lứa nhiệt não của dục VỌNG, bị nhai nghiền 
bởi các tâm tư dục vọng, cô găng tìm câu các 
dục vọng; người như vậy được gọi là kẻ ngu, 
không phải là bậc trưởng lão. 

> Dâu cho này Bà-la-môn, một người còn trẻ, 
một thanh niên trẻ trung với tóc đen nhánh, đầy 
đủ tuổi trẻ hiển thiện trong thời sơ khởi của 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 305 


tuổi đời, mà người ấy không hưởng thọ các dục 
vọng, không sống giữa các dục vọng, không bị 
đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, không 
bị nhai nghiễn bởi các tâm tư dục vọng, không 
cô gắng tìm cầu các dục vọng; người như vậy 
được gọi là bậc có trí, bậc trưởng lão. 
Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Kandaràyana từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, 
cúi đầu đảnh lễ chân các Tỷ-kheo còn trẻ tuổi và nói: 
- Trưởng lão là chư Tôn giả, đã đứng trên địa vị 
trưởng lão. Trẻ tuổi là chúng con, đã đứng trên địa vị 
trẻ tuôi. 
Thật vi diệu, Tôn giả Kaccàna, ... Mong Tôn giả 
Kaccàna nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 306 


53 Da bạc trăng, ôm yếu, mũi cao - Kinh 
Kappina — Tương IL, 496 


Kappina — 7ơng II, 496 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Rồi Tôn giả Mahà Kappina đi đến Thế Tôn. 


đi đến. 
4) Sau khi thấy, Thế Tôn liền gọi các Tý-kheo: 


- Các Ông có thấy không, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo kia đi đên, 
? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


5) - Tý-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, có đại thần thông, 
có đại uy lực. Thật không dễ gì đạt được sự chứng 
đắc mà trước kia vị Tỷ-kheo ấy chưa chứng đắc. Vị 
ây còn ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh, mà vì mục đích này, con các lương gia 
chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 307 


6) Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ thuyết như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Sát-ly là tối thượng, 

Grữa mọi loài chúng sanh, 
Với những di nương tựa, 
Vào vấn đề giai cấp. 


Bác Minh Hạnh cụ túc, 

Tối thượng giữa Trời, Người, 
Ngày, mặt trời chói sáng, 
Đêm, mặt trăng chói sảng, 
Trong tấm áo chiến bào, 
Sát-ly được chói sáng. 


Trong Thiên định, Thiên tri, 
Bà-là-môn chói sáng, 
Nhưng suốt cả đêm ngày, 
Phát chói sáng hào quang. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 308 


54 Kinh Thân Hữu — Tương II, 498 


Thân Hữu - 7ơng II, 498 


1) Trú ở Sàvatth1. 


2)Rồi 
, đi đến Thế Tôn. 


3) Thế Tôn thấy hai Tỷ-kheo ấy từ đàng xa đi đến. 
4) Thấy vậy, Thế Tôn liền gọi các Tý-kheo: 


- Các Ông có thấy không, này các Tỷ-kheo, hai Tỷ- 
kheo thân hữu ây đang đi tới, cả hai là đệ tử của Tôn 
giả Mahà Kappina? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


5) - Hai Tý-kheo ấy có đại thần thông, có đại uy lực. 
Thật không dễ gì đạt được sự chứng đắc mà trước kia 
những Tỷ-kheo ấy chưa chứng đắc. Các vị ấy còn 
ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, 
chứng đắc và an trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, 
mà vì mục đích này, con các lương gia chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 309 


6) Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Thiện Thệ nói như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Tỷ-kheo thân hữu này, 

Lâu ngày cùng chung sống, 
Chung sống trong diệu pháp, 
Diệu pháp, Phật thuyết giảng. 


Tôn giả Kappina 

Khéo léo huấn luyện họ, 
Trong Chánh pháp vi diệu, 
Do bậc Thánh thuyết giảng, 
Chiến thắng ma quân xong, 
Thọ trì thân tối hậu. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 310 


55 Không bao lâu sẽ xuất gia trở lại - 
Kinh HATTHISÀRIPUTTA -— Tăng 
II, 183 


HATTHISÀRIPUTTA —7ăng II, 183 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasi tại Isipatana, vườn 
Lộc Uyễn. Lúc bấy giờ, nhiều vị Tỷ- -kheo trưởng lão, 
sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngôi tụ họp 
tại ngôi nhà hình tròn và thuyết về Thắng pháp luận. 
Tại đấy, Tôn giả Hatthisàriputta, trong khi các tỷ- 
kheo trưởng lão đang thuyêt vê 7hăng pháp luận, lại 
nói xen vào chặng giữa. 

Rồi Tôn giả Mahàkothia nói với Tôn giả 
HatthIsàrIputta: 

- Tôn giả CI1a Hatthisàripufa, trong khi các t-kheo 
trưởng lão đang thuyết vê Thăng pháp luận, chớ có 
nói xen vào chặng giữa! Tôn giả Cina hãy chờ cho 
đến cuôi câu chuyỆn. 

Được nghe nói vậy, các Tỷ-kheo bạn bè của Tôn giả 
Citta Hatthisàriputta nói với Tôn giả Mahàkotthita: 

- Tôn giả Kotthita chớ có bất mãn Tôn giả Citta 
Hatthisàriputtal Tôn giả Citta Hatthisàriputta là bậc 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 311 


Hiền trí. Tôn giả Citta Hatthisàriputta có thể nói 
chuyện về Thăng pháp luận với các Tỷ-kheo trưởng 
lão và thật rât khó lòng cho các Hiên giả đê biệt được 
tâm tư của người khác. 

ĐẦU Ở đây, thưa các Hiền giả, có hạng người. khi còn 


sống gân vị Bồn sư hay sông gắn một VỊ đồng Pham 
hạnh đóng vai trò y chỉ sư. trong khi ấy, là người nhụ 
hòa nhất trong những người nhu hòa, là người khiêm 
tốn nhất trong những người khiêm tốn, là người an 
tỉnh nhất trong những người an tình. Khi người ây 
rời khỏi bậc Đạo Sư, rời khỏi các vị đồng Phạm hạnh 
đóng vai trò y chỉ sư, vị ấy sông giao thiệp với các 
Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo-nI, với các nam cư sĩ, nữ cư 
sĩ, với các vua chúa, các đại thần của vua, với các 
ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ấy sống Ø1aO 
thiệp. phóng túng. thô lỗ, đam mê nói chuyên. tham 
ái tân công tâm vị ấy. Vị ấy, với tâm bị tham ái tấn 
công. liên từ bỏ học pháp và hoàn tục. 

Ví như, này các Hiên giả, một con bò ăn lúa, bị dây 
Cột lại, hay bị nhốt trong chuông. Này Hiển giả, nếu 
có đi nói như sau: "Con bò ăn lúa này sẽ không bao 
giờ đi xuống ruộng lúa nữa", nói như vậy, thưa các 
Hiển Giả, là nói một cách chơn chánh không? 

- Thưa không, thưa Hiền giả, sự kiện này, thưa Hiển 
giả, có xảy ra: Con bò ăn lúa ấy, sau khi bứt dây, 
hay phá sập chuông, có thể xuống ruộng lúa nữa. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 312 


Cũng vậy, này các Hiền giả, ở đây, một số người khi 
còn sông gần vị Bồn Sư, hay sống gần một vị đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, trong khi ây, là 
người nhu hòa nhất trong những người nhu hòa, là 
người khiêm tốn nhất trong những người khiêm tốn, 
là người an tịnh nhất trong những người an tịnh. Khi 
người ấy rời khỏi bậc Đạo Sư, rời khỏi vị đồng Phạm 
hạnh đóng vai trò y chỉ sư, vị ấy sông giao thiệp với 
các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo-ni, với các nam cư sĩ, nữ 
cư sĩ, với các vua chúa, các đại thần của vua, với các 
ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do vị ây sống giao 
thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, tham 
ái tân công tâm vị ây. VỊ ấy, với tâm bị tham ái tấn 
công, liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. 


3: 


Ví như, này các Hiên giả, một cơn mưa to lớn xảy ra 
tại ngã tư đường, khiển cho bụi băm biến mất và bùn 
hiện ra. Này các Hiên giả, nếu có ai nói như sau: 

"Nay tại ngã tư đường này, bụi sẽ không hiện ra 
nữa". Người ấy nói như vậy có nói một cách chơn 
chánh không ? 

- Thưa không, thưa Hiên giả. Sự kiện này có xảy ra, 
thưa Hiên giả: "Tại ngã tư đường này, có người đi 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 313 


qua, hay có trâu bò đi qua, hay gió và nóng có thể 
làm cho khô khí ẩm ướt và bụi sẽ hiện ra trở lạt. 

- Cũng như vậy, thưa các Hiển giả, ở đây có hạng 
người ly dục... chứng và trú Thiên thứ nhất. Vị ấy, 
với ý nghĩa: "Ta đã chứng sơ thiền", sống giao thiệp 
với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn tục. 


4. 


Ví như, thưa các Hiên giả, một hô nước lớn gần một 
làng hay thị trấn. Tại đấy, một cơn mưa to xảy đến, 
khiến cho các loài sò ốc, các đá sỏi biến mắt. Thưa 
các Hiển giả, nếu có ai nói như sau: "Nay tại hỗ 
nước này, các loại sò Ốc, các đá sỏi sẽ không xuất 
hiện ra nữa". Người ấy nói như vậy có nói một cách 
chơn chảnh không? 

- Thưa không, thưa Hiển giả. Sự kiện này có xảy ra, 
thưa Hiển giả: Tại hỗ nước này, loài Người có thể 
uống, hay loài trâu bò có thể ông, hay gió và sức 
nóng có thể làm cho khô khí ẩm ướt, và các loài sò 
ốc, các đá sỏi có thể xuất hiện ra lại. 

- Cũng vậy, thưa các Hiền giả, ở đây có hạng người 
làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... chứng và trú Thiền thứ 
hai. VỊ ây với ý nghĩ: "Ta đã chứng được Thiền thứ 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 314 


hai”, giao thiệp với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và 
hoàn tục. 


5. 


Ví như, thưa các Hiển giả, có người đã ăn đồ ăn 
thượng vị, không ưa thích các đồ ăn hôm qua để lại. 
Thưa các Hiên giả, nếu ai nói như sau: "Nay người 
này không còn ưa thích đô ăn nữa", thưa các Hiên 
giả, người ấy nói như vậy có nói một cách chơn 
chánh không ? 

- Thưa không, thưa Hiển giả. Sự kiện có xảy ra: 
Người này, thưa Hiên giả, khi ăn đô ăn thượng vị, 
cho đến khi nào chất đỉnh dưỡng còn tôn tại trong 
thân, cho đến khi ấy, không có một món ăn nào khác 
sẽ làm vị ấy ưa thích. Cho đến khi chất dinh dưỡng 
tiêu mát, khi ấy món ăn có thể làm cho vị ấy ưa thích. 
- Cũng vậy, này các Hiền giả, ở đây có hạng người 
từ bỏ hý... chứng và trú Thiên thứ ba, vị ấy với ý 
nghĩ: "Ta đã chứng được Thiền thứ ba", giao thiệp 
với các Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn tục. 


6. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 315 


Ví như, này các Hiên giả, một hồ nước trong khe núi, 
không có gió, không có sóng. Rồi thưa các Hiện giả, 
HỆM CÓ đi Hi HhW sau: "`. trong hồ nước này sẽ 
không hiện ra sóng nữa", người ấy, thưa các Hiên 
giả, có nói một cách chơn chảnh không? 
- Thưa không, thưa Hiền giả. Sự kiện này có thể xảy 
ra: Nếu từ phương Đông, mưa to gió lớn đến, mưa 
fo gió lớn áy làm cho hồ nước ấy Khởi sóng; nếu từ 
phương Tây... nếu từ phương Bắc... nếu từ phương 
Nam, mưa to gió lớn đến, mưa to gió lớn ấy làm cho 
hồ nước ấy khởi sóng. 
- Cũng vậy, này các Hiền giả, ở đây có hạng người 
từ bỏ lạc, từ bỏ khô... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
tư. Vị ấy với ý nghĩ: "Ta đã chứng được Thiên thứ 
ư”, giao thiệp với Tỷ-kheo... từ bỏ học pháp và hoàn 
tục. 
7. Ở đây, này các Hiện giả. có hạng người không tác 
ý tất cả các tướng. chứng đạt và an trú vô tướng tâm 
định, Vị ấy. với ý nghĩ: "Ta đã chứng đạt được vô 
tướng tâm định". sống giao thiệp với các Tý-kheo, 
các Tỷ-kheo-m. với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các 
vua chúa, đại thần các vua chúa. với các ngoại đạo. 
các đệ tử ngoại đạo. Do vi ấy sông giao thiệp. phóng 
túng. thô lỗ, đam mê nói chuyện. nên tham ái tấn 
công tâm vị ấy. Vị ấy, với tâm bị tham ái tân công. 
liên từ bỏ học pháp và hoàn tục. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 316 


Vĩ như, thưa các Hiên giả, một vị vua, hay đại thân 
của vua, đang đi giữa đường cùng với bốn loại binh 
chủng, đến trú ở một đêm tại một khóm rừng. Ở đây, 
do Tiếng VOI, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng bộ binh, tiếng 
trồng lớn, trông nhỏ, tiêng tù và, nên tiếng của con 
dể biển mắt. Rồi này các Hiển giả, Có người nói như 
sau: "Nay trong vú rừng này, tiếng kêu của con 
dễ 'Không hiện ra nữa". Người áy nói như vậy, thưa 
các Hiền giả, có nói một cách chơn chánh không? 


- Thưa không, thưa Hiển giả. Sự kiện này có xảy ra, 
thưa Hiên giả: Khi nào vua hay vị đại thần của vua 
ra đi khỏi khóm rừng này, khi ấy tiếng con dễ kêu sẽ 
hiện hữu. 

- Cũng vậy, thưa các Hiền giả, ở đây, có hạng người 
do không tác ý tất cả các tướng, chứng đạt và an trú 
vô tướng tâm định. VỊ ây, với ý nghĩ: ”Fa đạt được 
vô tướng tâm định", sống giao thiệp với các Tý-kheo, 
các Tỷ-kheo-mI, với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các 
vua chúa, các đại thần của vua, với các ngoại đạo, 
các đệ tử ngoại đạo. Do vị ây sông giao thiệp, phóng 
túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, nên tham ái tấn 
công tâm vị ây. VỊ ấy, với tâm bị tham ái tấn công, 
liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. 


8. Rồi Tôn giả Cina Hatthisàriputa sau một thời 
gian từ bỏ học pháp và hoàn tục. Rôi các Tỷ-kheo, 
bạn của Tôn giả Citta Hatthisàriputta đi đên Tôn giả 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 317 


Mahàkotthita, sau khi đến nói với Tôn giả 
MahàkotthIta: 


- Thưa chư Hiền, tôi biết được tâm của Citta 
Hatthisàriputta với tâm của tôi, răng Citta đã chứng 
được quả chứng này, quả chứng này, và chư Thiên 
cũng báo cho biết về vấn đề này: "Thưa Tôn giả, 
Citta Hatthisàriputta đã chứng được quả chứng này, 
quả chứng này, nhưng vị ấy sẽ từ bỏ học pháp và 
hoàn tục”. 


Rồi các bạn bè của Citta Hatthisàriputta đi đến Thế 
Tôn, sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông 
một bên. Ngôi xuông một bên, các Ty-kheo ây bạch 
Thê Tôn: 

- Bạch Thể Tôn, Cita Hathisàriputta đã chứng được 
quả chứng này, quả chưng này, nhưng đã từ bỏ học 
pháp và hoàn tục. 

- Này các Tỷ-kheo, Cina không bao lâu sẽ nghĩ đến 
xuát ly. 

9. Rồi Citta Hatthisàriputta không bao lâu cạo bỏ rầu 
tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình. Rồi Tôn giả Citta Hatthisàriputta sông một 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 3185 


mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, 
không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện 
nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, hướng đến. Đó là vô thượng cứu 
cánh Phạm hạnh, vị ây ngay trong hiện tại đã tự mình 
VỚI thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây 
biết rõ rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa”. 

Và Tôn giả Citta Hatthisàriputta trở thành một vị A- 
la-hán. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 319 


56 Kinh TÔN GIÁ MAHÀKOTTHITA — 
Tăng LV, 108 


TÔN GIẢ MAHÀKOTTHITA - 7ăng IV,108 


1. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đến Tôn giả Sàriputta, 
sau khi đến, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sàriputta, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn 


giả Mahàkotthita nói với Tôn giả SàrIpu(tta: 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ hiện tại, mong răng nghiệp áy ta được cảm 
thọ trong tương lai”? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ tương lai, mong răng nghiệp áy, ta được 
cảm thọ trong hiện tại ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 320 


cảm giác là lạc thọ, mong răng nghiệp ấy ta được 
cảm giác là khô thọ?” 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. Thưa Hiền giả 
Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với 
hy vọng: “Phàm nghiệp gì ì được cảm giác là khổ thọ, 
mong răng nghiệp áy ta được cảm giác là lạc thọ ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. Thưa Hiền giả 
Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với 
hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là thuần 
thục, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là không thuần 
thục”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ là không. thuần thục, mong răng nghiệp ấy 
ta cảm thọ là thuần thục”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ là nhiều, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là 
ft"? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 321 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ là ít, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là 
nhiêu "? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì không 
được cảm thọ, mong răng nghiệp ấy ta cảm thọ"? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ, mong răng nghiệp áy ta không được cảm 
thọ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


2.- Thưa Hiên giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 
phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
"Phàm nghiệp øì được cảm thọ hiện tại, mong răng 
nghiệp ây, ta được cảm thọ trong tương lại Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả ". 


Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 


phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
"Phàm nghiệp gì được cảm thọ tương lai, mong răng 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 5122 


nghiệp ây ta được cảm thọ hiện tại?" Hiền giả trả lời: 
"Không phải vậy, thưa Hiên giả”. 


Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 
phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
"Phàm nghiệp gì được cảm giác là lạc thọ, mong rằng 
nghiệp ấy ta được cảm giác là khô thọ"? Hiền giả trả 
lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao khi được hỏi: "Có phải sông Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: Phàm nghiệp gì được cảm 
giác là khổ thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm 
giác là lạc thọ"? Hiền giả trả lời: "Không phải vậy, 
thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: Phàm nghiệp gì được cảm thọ 
thuần phục, mong rằng nghiệp ây ta được cảm thọ là 
không thuần phục"? Hiền giả trả lời: "Không phải 
vậy, thưa Hiền g1ả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ 
không thuần phục, mong răng nghiệp ây ta được cảm 
thọ là thuần phục"? Hiền giả trả lời: "Không phải 
vậy, thưa Hiền giả". 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 323 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp øì được cảm thọ là 
nhiều, mong răng nghiệp ấy ta cảm thọ là ít"? Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 
Ít, mong Tráng nghiệp â ây ta cảm thọ là nhiều"? Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ, 
mong rằng nghiệp ấy ta không được cảm thọ"? Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì không được cảm 
thọ, mong răng nghiệp ấy ta được cảm pnỦi '? Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". Vì mục 
đích gì sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn? 


3. - Thưa Hiển giả, với những gì không biết, không 
thấy, không đạt, không chứng ngộ, không hiện quán, 
với mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được 
chứng ngộ, được hiện quán mà Phạm hạnh được 
sống dưới Thể Tôn. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 324 


- Nhưng thưa Hiền giả, do không biết gì, không thấy 
øì không đạt gì, không chưng ngộ gì, không hiện 
quán 8ì, với mục đích đề được biết, được thấy, được 
đạt, được chưng ngộ, được hiện quán, mà Phạm 
hạnh được sống dưới Thế Tôn ? 


- "Đây là Khổ", này Hiền giả, là điều không được 
biết, không được thấy, không đạt, không chứng ngộ, 
không hiện quán, với mục đích đề được biết, được 
thấy... mà Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 


"Đây là Khổ tập"... 
"Đây là Khổ diệt"'... 


''Đây là con Đường đưa đến khổ diệt", này Hiền 
giả, là điều không được biết, không được thấy, không 
được đạt, không được chứng ngộ, không được hiện 
quán, với mục đích được biết, được thấy, được đạt, 
được chứng ngộ, được hiện quán, mà Phạm hạnh 
được sông dưới Thế Tôn. 


Thưa Hiền giả, đây là điều không được biết, không 
được thấy, không đạt, không được chứng ngộ, không 
được hiện quán, với mục đích để được biết, được 
thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện quán, mà 
Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 325 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


57 Đệ nhất Thuyết giảng rộng - Kinh 
CÁC VỊ TỶ KHEO 1 - Tăng I, 49 


CÁC VỊ TY KHEO I - 7ăng I, 49 

31.Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này 
các Tỷ-kheo, tôi thăng là Anna Kondanmno (A- 
nhã Kiêu-trằn-như). 

32.Trong các vị... đại trí tuệ, tối thắng là Sàriputta. 

33.Trong các vị.. có thần thông, tối thăng là 
Mahàmogøsalàna. 

34.Trong các vị... thuyết về hạnh đầu đà, tối thắng là 
Mahàkassapa. 

35.Trong các vị.. thiên nhãn.. tối thắng là 
Anuruddha. 

36.Trong các vỊ... thuộc gia đình quý tộc, tối thắng là 
Bhaddiva Kàligodhàputta. 

37.Trong các vị... có âm thanh vi diệu, tối thắng là 


Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 327 


38.Trong các vị... rồng tiếng rồng con sư tử, tối thắng 


là Pindola Bhàradvàja. 


39.Trong các vị... thuyết pháp, tối thăng là Punna 


Mantàniputta. 


40.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, thuyết giảng 
rộng rãi những điều được nói lên một cách văn tắt, 


tối thắng là Mahàkaccàna. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 328 


58 _ Đệ nhất Thiện xảo về tưởng thắng tiễn 
- Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 2 - Tăng L, 
50 


CÁC VỊ TY KHEO 2 - 7ăng I, 50 

67.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, có thể dùng ý 
hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thăng là 
Cullapanthaka. 

68.Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến (không 
phải vivaddha của nguyên bản), tối thăng là 


Cullapanthaka. 


69.Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... tôi 


thắng là Mahàpanthaka. 

70.Trong các vị trú không có tranh luận... tối thắng 
là Subhutti. 

71.Trong các vị đáng được cúng dường... tôi thắng là 
Subhuti. 

72.Trong các vị tu ở rừng... tôi thăng là Revafa 


Khadiravaniya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 3209 


73.Trong các vị tu Thiền... tối thăng là Kanlcha 


Revata. 


74.Trong các vị tỉnh cần tinh tấn... tối thắng là Sono 
Koliviso. 

75.Trong các vị khéo nói... tối thắng là Sono 
Kutikanna. 

76.Trong các vị nhận được đồ cúng dường... tối thắng 
là Sivali. 

77.Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải... tối 


thăng là Vakkalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 330 


- 


59 _ Kinh CON CỦA 
MÀLUNKYÀPUTTA - Tăng II, 290 


CON CỦA MÀLUNKYÀPUTTA - 7ăng II, 290 


1. Rồi Tôn giả Màlunkyàputta đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Màlunkyàputta bạch 
Thế Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp 

cho con; sau khi nghe thuyết pháp con sẽ sống 
một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cân. 


- Nay ở đây, này Màlunkyàputta, Ta nói gì cho các 
Tỷ-kheo trẻ, trong khi Thây đã già yếu, tuôi thọ cao, 
là bậc trưởng thượng, lại câu Như Lai giáo giới một 
cách vắn tt? 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho 
con, chắc chắn con sẽ hiểu được ý nghĩa lời nói của 
Thế Tôn, chắc chắn con sẽ trở thành thừa tự lời của 
Thế Tôn. 


2. Này Màlunkyàputta, có bốn ái sanh này, ở đây, ái 
được sanh cho Tỷ-kheo. Thê nào là bôn? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 331 


- Hoặc do nhân y, này Màlunkyàputta, có ái 
sanh, do ở đây, ái được sanh cho Tỷ-kheo. 


- Hoặc do nhân khất thực ... 
- _ Hoặc do nhân ` 
-_ Hoặc do nhân sanh hữu này hay sanh hữu khá, 


này Màlunkyàputta, có ái sanh, do đây ái được 
sanh cho vị Tỷ-kheo. 


Này Màlunkyàputta, có bốn ái sanh này, ở đây, ái 
được sanh cho Tỷ-kheo. 


Khi nào, này Màlunkyàputta, ái được đoạn tận, được 
chặt đứt từ sốc rễ, được làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. Vị ấy, này Màlunkyàputta, 
được gọi là vị Tỷ-kheo đã đoạn diệt khát ái, đã thoát 
ly kiết sử, chơn chánh minh kiến kiêu mạn, đã diệt 
tận khổ đau. 


3. Rồi Tôn giả Màlunkyàputta, sau khi nghe Thế Tôn 
giáo giới với lời giáo giới này, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về phía Ngài rồi ra 
đI. 


Rồi Tôn giả Màlunkyàputta, sống một mình, viễn ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu, 
do mục đích gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là vô thượng 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 332 


cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình 
với thắng trí, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. Rồi Tôn 
giả Màlunkyàputta trở thành một vị A-la-hán nữa. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 333 


60 Đệ nhất Mang thô y - Kinh CÁC VỊ 
TỶ KHEO 4 - Tăng L, 52 


CÁC VỊ TỶ KHEO 4- 7ðăng L, 52 


91.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 
nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


92.Trong các vị.. đầy đủ ức niệm, tối thắng là 


Ànanda 

93.Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thăng là 
Ànanda. 

94.Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 
Ànanda. 


7. 5.Trong các vị... thị giả, tôi thắng là Ànanda. 


95.Trong các vị... có đại hội chúng, tối thăng là 


Uruvela Kassapa. 


96.Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, tối 


thăng là Kàludàyì. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 334 


97.Trong các vị... không có bệnh hoạn, tối thắng là 
Bakkula. 

98.Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, tôi 
thăng là Sobhita. 

99.Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Upàii. 

100. Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng 


là Nandaka. 


101. _ Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng 


là Nanda. 


12. Trong các vị. NNRRNNNNN. ‹ 


thắng là Sàgata. 


103. Trong các vị... giáo giới các Tỷ-kheo,... tối 
thăng là Màhakappina. 

104. _ Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thắng 
là Ràdha. 

105. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô 
y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Moghràjà. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 335 


61 Đệ nhất Giáo giới các Tỷ-kheo - Kinh 
CÁC VỊ TỶ KHEO 4 - Tăng L, 52 


CÁC VỊ TY KHEO 4- 7ăng I, 52 
106. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 
nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


107. Trong các vị... đầy đủ ức niệm, tối thắng là 


Ànanda 


108. _ Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thắng 


là Ànanda. 


109. Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 


Ànanda. 
8. 5.Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 


110. Trong các vị... có đại hội chúng, tối thăng là 


Uruvela Kassapa. 


111... Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, 


tối thắng là Kàludày). 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 336 


112. Trong các vị... không có bệnh hoạn, tối thắng 
là Bakkula. 

113. Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, 
tối thăng là Sobhita. 

114. Trong các vị... trì Luật, tôi thăng là Upàii. 

115. Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng 
là Nandaka. 


116. Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng 


là Nanda. 


117. Trong cc vị. NNRRRNNNN. ‹ 


thắng là Sàgata. 


118. Trong các vị... giáo giới các Tỷ-kheo,... tối 
thăng là Màhakappina. 

119. Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thắng 
là Ràdha. 

120. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô 
y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Moghràjà. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 337 


62 Đệ nhất Đạt được Vô Ngại Giải - Kinh 
CÁC VỊ TỶ KHEO 3 - Tăng I, 51 


CÁC VỊ TỶ KHEO 3- 7ðăng L, 51 

71.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, 
tối thắng là Ràhula. 

72.Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tôi thăng là 
Ratthapàla. 

73.Trong các vị... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối 
thắng là Kunda Dhàna. 

74.Trong các vị.. đầy đủ biện tài, tối thắng là 
Vangìsa 

75.Trong các vị... dễ mến toàn diện, tối thắng là 
Upasena Vangantaputta. 

76.Trong các vị... sửa soạn chỗ ngôi, chỗ năm, tối 
thắng là Dabba Mallaputta. 

77.Trong các vị... được chư Thiên ái mộ, tối thắng 


là Pilindavaccha. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 338 


78.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thăng là 


Bàhiva Dàructriya. 


79.Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tối thăng là 


Kumara Kassapa. 


80.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được Vô ngại 


giải, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Màhàkotfhita. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 339 


63 Thị giả của Thế Tôn, Ta không có liên 
hệ øì... - Kinh ĐẢNH LÊ — Tăng IV, 50 


ĐÁNH LÊ — 7ðng IV, 50 


1. Một thời, Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng 
Kosala với chúng Tỷ-kheo, đi đến một làng Bà-la- 
môn của dân chúng Kosala tên là lcchànangala. Tại 
đấy, Thế Tôn trú ở Icchànangala, tại khu rừng 
Icchànangala. 


2. Các Bà-la-môn gia chủ trú ở lcchànangala được 
nghe: "Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng 
họ Thích-ca, nay đã đến Icchànangala, trú ở 
lcchànangala, tại khu rừng Icchànangala, những 
tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn 
Gotama: "Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn... Lành thay, nếu được yết 
kiến một bậc A-la-hán như vậy." Rồi các Bà-la-môn 
gia chủ, sau khi đêm ấy đã mãn, đem theo rất nhiều 
đồ ăn loại cứng và loại mềm, đi đến Icchànangala, 
sau khi đến, đứng tại ngoài cửa nói lớn tiếng làm ồn 
ào. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 340 


3. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thê Tôn. 
Rồi Thê Tôn bảo Tôn giả Nàgtta: 


- Các người ấy, bạch Thế Tôn là các Bà-la-môn gia 
chủ ở Iecchànangala đang đứng ở ngoài cổng vào, 
đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho 
Thế Tôn và chúng Tăng. 


- Này Nàgta, Ta không có liên hệ gì với danh vọng, 
và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàg1a, 
những ai tìm được có khó khăn, từn được có mệt 
nhọc, tìm được có phí sức an ổn lạc, viên ly lạc, an 
tịnh lạc, chánh giác lạc mà Ta đã từn được không 
khó khăn, tìm được không mệt nhọc, từn được không 
phí sức, hãy để họ thọ hưởng lạc như phân, thụy miên 
lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc ấy. 


- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! Thiện 
Thệ hãy chấp nhận. Bạch Thế Tôn, nay là thời Thế 
Tôn chấp nhận. Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ 
ây, các Bà-la-môn gia chủ ở thị trân và ở quốc độ 
cũng sẽ đi đến với tâm hướng về Ngài. Ví như trời 
mưa nặng hạt, và nước mưa được chảy tùy theo chiều 
dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sẽ đi đến 
chỗ nào, tại chỗ ây, các Bà-la-môn gia chủ ở tại thị 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 341 


trân và quôc độ cũng sẽ đi đên, với tâm hướng về 
Ngài. Vì sao? Bạch Thê Tôn, do vì giới hạnh và trí 
tuệ của Thê Tôn. 


- Này Nàgtta, Ta không có liên hệ với danh vọng và 
danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàgtta, 
những aI tìm được khó khăn, tìm được có mệt nhọc, 
tìm được có phí sức an lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, 
chánh giác lạc; còn Ta, Ta đã tìm được không khó 
khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm được không phí 
sức, hãy để họ thọ hưởng lạc như phân, thụy miên 
lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc ấy. 


Này Nàgita, một số chư Thiên tìm được có khó khăn, 
tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức an ồn, 
viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà Ta, Ta đã 
tìm được không có khó khăn, tìm được không có mệt 
nhọc, tìm được không có phí sức. 


Này Nàgtta, khi nào các Thây họp với nhau, tụ hội 
với nhau, sống an trú chú tâm trong nếp sống hội 
chúng, thời Ta suy nghĩ như sau: “Thật vậy, các Tôn 
giả này của Ta tìm được có khó khăn, tìm được có 
mệt nhọc, tìm được có phí sức an ôn lạc, viễn ly lạc, 
an tịnh lạc, chánh giác lạc này; còn Ta, Ta đã tìm 
được không có phí sức an ôn lạc, viễn ly lạc, an tịnh 
lạc, chánh giác lạc. Cho nên các Tôn giả của Ta mới 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 51102 


họp với nhau, tụ hội với nhau. sông an trú chú tâm 
trong nêp sông hội chúng”. 


4. Này Nàgita, khi nào Ta thấy các Tỷ-kheo, chơi 
giỡn lấy ngón tay đâm thọc nhau. Này Nàgita, Ta suy 
nghĩ như sau: "Thật vậy, các Tôn giả này của Ta tìm 
được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được 
có phí sức an ô lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh 
giác lạc; còn Ta, Ta đã tìm được... chánh giác lạc. 
Cho nên các Tôn giả của Ta mới chơi giỡn lây ngón 
tay đầm thoc nhau”. 


5. Ở đây, này Nàgita, khi Ta thấy các Tỷ-kheo sau 
khi ăn cho đến thỏa mãn, cho đến bụng có thể chứa 
được, rồi sống chú tâm vào lạc nằm xuống, lạc về 
xúc, lạc về ngủ, khi ấy, này Nàgita, Ta suy nghĩ như 
sau: “Thật sự, các Tôn giả này tìm được có khó khăn, 
tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức an ôn lạc, 
viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; còn Ta thời 
chứng được không khó khăn, chứng được không mệt 
nhọc, chứng được không phí sức an ồn lạc, viễn ly 
lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; vì rằng các Tôn giả 
này, sau khi ăn cho đến thỏa mãn. cho đến bung có 
thể chứa được. rồi sống chú tâm vào lạc nằm xuống, 
lac về xúc, lạc về ngủ'. 


6. Ở đây, này Nàgita, khi ta thấy Tý-kheo trú ở cuối 
làng, đang ngôi Thiên định. Này Nàgtta, rôi Ta suy 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 343 


nghĩ: "Nay người giữ khu vườn sẽ đến quấy rây, hay 
một Sa-di sẽ làm vị ấy từ bỏ Thiền định”. Do vậy, 
này Nàgtrta, Ta không hoan hỷ Tỷ-kheo â ấy trú ở cuối 
làng. 


7. Ở đây, này Nàgita, Ta thây một Tỷ-kheo trú ở rừng 
đang ngồi ngủ gục ở trong rừng. Này Nàgita, Ta suy 
nghĩ như sau: "Nay Tôn giả này khi đoạn trừ được 
buôn ngủ và mỏi mệt, sẽ tác ý đến tưởng về rừng và 
sống nhất tâm”. Do vậy, này Nàgtta, Ta hoan hỷ với 
Tý-kheo ấy sống ở trong rừng. 


§. Ở đây, nảy Nàgita. Ta thấy Tý-kheo sống ở rừng 
đang ngôi không Thiền định ở trong rừng. Này 
Nàgtta, Ta suy nghĩ như sau: "Nay, vị Tôn giả này sẽ 
định tĩnh tâm chưa được Thiền định, và sẽ bảo vệ 
tâm đã được Thiền định". Do vậy, này Nàgita, Ta 
hoan hý với Tỷ-kheo ấy sống ở trong rừng. 


9. Ở đây, này Nàgita, Ta thấy Tý-kheo ngồi Thiền 
định ở trong rừng. Này Nàgtta, Ta suy nghĩ như sau: 
"Nay Tôn giả này sẽ giải thoát tâm chưa được giải 
thoát hay sẽ bảo vệ tâm đã được giải thoát". Do vậy, 
này Nàgita, Ta hoan hỷ với Tỷ-kheo sông ở trong 
rừng. 


Khi nào, này Nàgita, Ta đi trên đường, không thấy 
một aI ở phía trước hay ở phía sau, này Nàgtta, khi 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 344 


ây, Ta cảm thây sảng khoái cho đên vân đê đại, tiêu 
tiện. 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


64 Như vậy không xứng đáng cho ông - 
Kinh Nanda — Tương II, 491 


Nanda — 7ơng II, 491 


1) Trú ở Sàvatth1. 


đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn 
rồi ngôi xuông một bên. 


Thê Tôn nói với Tôn giả Nanda đang ngôi xuông một 
bên: 


3) - Như vậy không xứng đáng cho Ông, này Nanda, 
là con một lương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, lại mang những y khéo 
ủi, khéo là, bôi vẽ con mắt và mang bát sáng chói. 
Như vậy là xứng đáng cho Ông, này Nanda, là con 
một lương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, tức là sông trong rừng, sông đi 
khất thực, sống mặc áo phấn tảo, và sống không 
mong đợi các dục vọng. 


4) Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Bậc Thiện Thệ nói 
như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 346 


Mặc áo phần tảo y, 
Sống với những đồ ăn, 

Biết là đã vứt bỏ, 

Không mong chờ dục vọng. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 347 


65 Với y khéo ủi, bôi vẽ mắt - Kinh Nanda 
- Tương II, 491 


Nanda — 7ơng II, 49] 


1) Trú ở Sàvatth1. 


đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn 
rồi ngôi xuông một bên. 


Thê Tôn nói với Tôn giả Nanda đang ngôi xuông một 
bên: 


3) - Như vậy không xứng đáng cho Ông, này Nanda, 
là con một lương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, lại mang những y khéo 
ủi, khéo là, bôi vẽ con mắt và mang bát sáng chói. 
Như vậy là xứng đáng cho Ông, này Nanda, là con 
một lương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, tức là sông trong rừng, sông đi 
khất thực, sống mặc áo phấn tảo, và sống không 
mong đợi các dục vọng. 


4) Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Bậc Thiện Thệ nói 
như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 348 


Mặc áo phần tảo y, 
Sống với những đồ ăn, 

Biết là đã vứt bỏ, 

Không mong chờ dục vọng. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 349 


66 Đệ nhất Hộ trì các căn - Kinh CÁC VỊ 
TỶ KHEO 4 - Tăng L, 52 


CÁC VỊ TỶ KHEO 4- Tăng L, 52 
12I. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 


nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


122. Trong các vị... đầy đủ ức niệm, tối thắng là 


Ànanda 


123. Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thắng 


là Ànanda. 


124. _ Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 


Ànanda. 
9. 5.Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 


125. _ Trong các vị... có đại hội chúng, tối thăng là 


Uruvela Kassapa. 


126... Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, 


tối thắng là Kàludàyi. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 350 


127. _ Trong các vị... không có bệnh hoạn, tối thắng 
là Bakkula. 

128. _ Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, 
tối thăng là Sobhita. 

129. Trong các vị... trì Luật, tôi thăng là Upàii. 

130. Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng 
là Nandaka. 


131. _ Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng 


là Nanda. 


132. Trong các vị. NNRRNNNNNN. ‹ 


thắng là Sàgata. 


133. Trong các vị... giáo giới các Tỷ-kheo,... tối 
thăng là Màhakappina. 

134. Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thắng 
là Ràdha. 

135. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô 
y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Moghràjà. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 351 


67 Giáo giới cho Tỷ kheo ni - Kinh GIÁO 
GIỚI NANDAKA-146 Trung III, 609 


KINH GIÁO GIỚI NANDAKA 
(Nandakovada suttam) 
— Bài kinh sô 146 — Trung II, 60 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi Mahapajapati Gotami cùng với 
khoảng năm trăm Tỷ-kheo-m đi đến bên Thế Tôn; 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. TỶ 
một bên, : 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giáo giới cho Tỷ- 
kheo-ni! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giảng dạy cho 
Tý-kheo-ni! Bạch Thé Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp 
cho Tỷ-kheo-m! 


Lúc bấy giờ, các Thượng tọa (Trưởng lão) Tỷ- 
kheo thay phiên giáo giới Tỷ-kheo-ni. Nhưng Tôn 
giả Nandaka không muốn thay phiên giáo giới Tỷ- 
kheo-ni. Rồi Thế Tôn cho gọi Tôn giả Ananda và 
nói: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 392 


— Này Ananda, hôm nay đến phiên ai giáo giới 
Tỷ-kheo-n1? 


- Bạch Thế Tôn, chính là phiên của Nandaka 
thay phiên giáo giới Tỷ-kheo-nI. Bạch Thế Tôn, Tôn 
giả Nandaka không muốn thay phiên giáo giới Tỷ- 
kheo-n1. 


Rồi Thế Tôn cho gọi Tôn giả Nandaka: 


— Này Nandaka, hãy giáo giới Tỷ-kheo-ni! Này 
Nandaka, hãy giảng dạy Tỷ-kheo-nil! Này Bà-la- 
môn, hãy thuyêt pháp cho Tỷ-kheo-n1! 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Nandaka ấy vâng đáp Thế Tôn, vào 
buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất 
thực. Sau khi khất thực ở Savatthi XONØ, sau buổi ăn, 
trên con đường khất thực trở về, không có người thứ 
hai cùng đi, đi đến Rajakarama (Vương Tự). Các Tỷ- 
kheo-ni ấy thấy Tôn giả Nandaka từ xa đi đến, sau 
khi thấy liền sửa soạn chỗ ngôi và sắp đặt nước rửa 
chân. Tôn giả Nandaka ngôi trên chỗ ngôi đã soạn 
sẵn; sau khi ngôi, liền rửa chân. Các lTỷ-kheo-ni ây 
sau khi đảnh lễ Tôn giả Nandaka, liền ngồi xuống 
một bên. Tôn giả Nandaka nói với các Tỷ-kheo-nI 
đang ngôi một bên: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 353 


— Thưa Tôn giả, cho đến đây, chúng con rất hoan 
hỷ và thỏa mãn với Tôn giả Nandaka, vì răng Tôn 
giả đã mời chúng con (hỏi). 


7___F_— 


— Thưa Tôn giả, vô thường. 


— Cái gì vô thường, là khô hay lạc? 

— Thưa Tôn giả, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời 
có hợp lý chăng khi xem cái ây: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi".? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. 


— Các Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào? Tai là 
thường hay vô thường?... Mũi là thường hay vô 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 354 


thường?... Lưỡi là thường hay vô thường?.. Thân là 
thường hay vô thường?... Ý là thường hay vô 
thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường 

— Cái gì vô thường, là khô hay lạc? 

— Thưa Tôn giả, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời 
có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi".? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước 
đây, thưa Tôn giả, chúng con đã khéo thây như chơn, 


với chánh trí tuệ răng: "Sáu nội xứ này là vô thường”. 


— Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ! 


. Chư Hiên tỷ, các Hiền tỷ nghĩ 
là thường hay vô thường? 


thê nào? 
— Thưa Tôn giả, vô thường 
— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


— Thưa Tôn giả, là khô. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC Sh» 


— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời 
có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi".? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. 

— Chư Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào? Tiếng 
là thường hay vô thường? ... Hương là thường hay 
vô thường?... VỊ là thường hay vô thường? .... Xúc là 
thường hay vô thường? ... Pháp là thường hay vô 
thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Thưa Tôn giả, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời 
có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?" 


— Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước 
đây, thưa Tôn giả, chúng con đã khéo thấy như chơn, 
với chánh trí tuệ rằng: "Sáu ngoại xứ này là vô 
thường". 


— Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ! Chính phải 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 356 


là như vậy, là cái nhìn như chơn, với chánh trí tuệ 
của vị Thánh đệ tử. Chư Hiện tỷ, các Hiên tỷ nghĩ 
thế nào? Nhãn thức là thường hay vô thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Thưa Tôn giả, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời 
có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi".? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. 


— Này các Hiền tỷ, nhĩ thức là thường hay vô 
thường? 


— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Tỷ thức là thường hay vô thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Thân thức là thường hay vô thường? 


— Thưa Tôn giả, vô thường. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 387 


— Ý thức là thường hay vô thường? 
— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
— Thưa Tôn giả là khô. 


— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, thời 
có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?" 


— Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước 
đây thưa Tôn giả, chúng con đã khéo thấy như chơn, 
với chánh trí tuệ rằng: "Sáu thức thân này là vô 
thường”. 


— Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ! Chính phải 
là như vậy, là cái nhìn như chơn, với chánh trí tuệ 
của vị Thánh đệ tử. 


Ví như, chư Hiền tỷ, một ngọn đèn dầu được đốt 
cháy; dầu là vô thường, chịu sự biến hoại; bắc là vô 
thường, chịu sự biến hoại; ngọn lửa là vô thường, 
chịu sự biến hoại; ánh sáng là vô thường, chịu sự 
biến hoại. Chư Hiền tỷ, nếu có ai nói rằng: "Ngọn 
đèn dầu này được đốt cháy; dầu là vô thường, chịu 
sự biến hoại; bắc là vô thường, chịu sự biến hoại: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 358 


ngọn lửa là vô thường, chịu sự biến hoại; nhưng ánh 
sáng ấy là thường còn, thường trú, thường hằng 
không chịu sự biến hoại": chư Hiền tỷ, nói như vậy 
là có nói chân chánh không? 


— Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa 
Tôn giả, ngọn đèn dầu này được đốt cháy; dầu là vô 
thường, chịu sự biến hoại; bắc cũng là vô thường, 
chịu sự biến hoại; ngọn lửa cũng là vô thường, chịu 
sự biến hoại. Còn nói gì đến ánh sáng, cũng là vô 
thường, chịu sự biến hoại! 


— Như vậy là phải, này các Hiền tỷ! 


— Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa 
Tôn giả, do duyên cái này, cái này cảm thọ như thế 
này, như thế này khởi lên. Do diệt các duyên như thế 
này, như thế này, các cảm thọ như thế này, như thế 
này cũng biến diệt. 


— Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ! Chính phải 
là như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 3509 


vị Thánh đệ tử. 


Ví như, này các Hiền tỷ, có cây to lớn đứng 
thăng, có lõi cây, với rễ vô thường, chịu sự biến hoại, 
với thân cây vô thường, chịu sự biến hoại, với cành 
lá vô thường, chịu sự biến hoại, với bóng cây vô 
thường, chịu sự biến hoại. Nếu có người nói như sau: 
"Có cây lớn đứng thăng có lõi cây này, với rễ vô 
thường, chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường, 
chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường, chịu sự biên 
hoại, nhưng bóng mát của cây ây là thường còn, 
thường trú, thường hằng, không chịu biến hoại"; này 
các Hiển tỷ, người ấy có nói một cách chân chánh 
không? 


— Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa 
Tôn giả, cây to lớn đứng thăng có lõi cây này, có rễ 
vô thường, chịu sự biến hoại, có thân cây vô thường; 
chịu sự biến hoại, có cành lá vô thường, chịu sự biến 
hoại. Còn nói gì đến bóng mát, cũng là vô thường, 
chịu sự biến hoại! 


- Như vậy là phải, này chư Hiền tỷ! Nếu có ai 
nói như sau: "Sáu nội xứ này là vô thường, và do 
duyên sáu ngoại xứ này tôi cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ 
hay bất khổ bất lạc thọ; cảm thọ ây là thường còn, 
thường trú, thường hăng, không chịu sự biến hoại"; 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 360 


này các Hiên tỷ, người ây có nói chân chánh không? 


— Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa 
Tôn giả, do duyên cái này, cái này, cảm thọ như thế 
này, như thế này khởi lên. Do diệt các duyên như thế 
này, như thế này, các cảm thọ như thế này, như thế 
này cũng biến diệt. 


— Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ! Chính phải 
là như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của 
vị Thánh đệ tử. 


Ví như, này các Hiền tỷ, một người đồ tế giết bò 
thiện xảo hay người đệ tử; sau khi giết con bò, cắt 
con bò với con dao sắc bén của người đồ tế giết bò, 
mà không hư hại phân thịt ở trong, không hư hại 
phân. da ngoài, rồi với con dao sắc bén của người đồ 
tế giết bò, cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt mọi dây thịt phía 
trong; dây gân phía trong, dây khớp xương phía 
trong; sau khi cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt và sau khi lột 
da ngoài, lại bao trùm con bò ấy với chính da bò ấy 
rồi nói: "Con bò này đã được dính liền với da này 
như trước”; này các Hiền tỷ, nói như vậy có nói một 
cách chơn chánh không? " 


— Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Dâu 


cho, thưa Tôn giả, người đồ tế giết bò thiện xảo ấy 
hay người đệ tử sau khi giêt con bò.. (như trên)... lại 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 361 


bao trùm con bò ây với chính da bò ây lại có thê nói 
như sau: "Con bò này đã được dính liên với da này 
như trước, " dâu con bò này đã bị lột ra khỏi da ây. 


— Ta làm ví dụ này, này các Hiên tỷ, là để nêu 
rõ ý nghĩa. Ở đây, ý nghĩa này như sau: 


© Chư Hiền tỷ, thịt ở trong là đồng nghĩa với 
sáu nội xứ. 

© Chư Hiển tỷ, da ở ngoải là đồng nghĩa với 
sáu ngoại Xứ, 

© Chư Hiên tỷ, dây thịt phía trong, dây gân 
phía trong, dây khớp xương phía trong là 
đông nghĩa với dục hỷ và tham. 

© Chư Hiền tỷ, con dao đồ tế giết bò sắc bén 
là đông nghĩa với Thánh trí tuệ. Với Thánh 
trí tuệ này cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt nội phiền 
não, nội kiết sử, nội triền phược. 


Chư Hiền tỷ, có bảy giác chị, do tu tập, làm cho 
sung mãn bảy giác chỉ này, vị Tý-kheo với sự đoạn 
tận các lậu hoặc, tự mình chứng trI ngay trong hiện 
tại với thượng trí; chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Thế nào là bảy? Ở đây, chư Hiền 
tỷ, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ 
ly tham, y chỉ đoạn diệt, hướng đến từ bỏ: tu tập trạch 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 362 


pháp giác chi, tu tập tỉnh tấn giác chi, tu tập hỷ giác 
chị, tu tập khinh an giác chị, tu tập định giác chiị, tu 
tập xả giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ 
đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Chư Hiền tỷ, bảy giác 
chi này, do tu tập, làm cho sung mãn, Tỷ-kheo với 
sự đoạn tận các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri 
ngay trong hiện tại, với thượng trí chứng đạt và an 
trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Rồi Tôn giả Nandaka, sau khi giáo giới các TỶ- 
kheo mi ây với lời giáo giới, liên cho giải tấn: 


- Chư Hiền tỷ, hãy đi về, giờ đã đến rồi. 


Rồi các Tý-kheo ni ấy, sau khi hoan hý tín thọ 
lời Tôn giả Nandaka dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ Tôn giả Nandaka, thân phía hữu hướng về Tôn giả, 
rồi đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo-ni ấy 
đang đứng một bên: 


— Này các Tý-kheo-ni, hãy đi. Giờ đã đến rồi. 
Rồi các Tỷ-kheo-ni ấy, sau khi đảnh lễ Thê Tôn, 
thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra đi. Rôi Thê Tôn, 


sau khi các Tý-kheo-mI ây ra đi không bao lâu, gọi 
các vị Ty-kheo và nói: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 363 


- Này các Tý-kheo, ví như vào ngày Bồ-tát, 
ngày mười bốn, quân chúng không có nghi ngờ hay 
nghi hoặc rằng mặt trăng là không tròn hay mặt trăng 
là tròn vì khi ấy mặt trăng chưa tròn; cũng vậy, này 
các Tý-kheo, dầu cho các Tỷ-kheo-ni ây hoan hỷ với 
bài thuyết pháp của Nandaka, nhưng tâm trí của họ 
chưa được thỏa mãn. 


Rồi Thê Tôn nói với Tôn giả Nandaka: 


— Vậy này Nandaka, ngày mai, Ông Sẽ p1áO ĐIỚI 
cho các Ty-kheo-n1 ây với bài giáo gIới. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Nandaka vâng đáp Thế Tôn. 


Rồi Tôn giả Nandaka, sau khi đêm â ây đã mãn, 
vào buổi sáng đắp y, câm y bát, đi vào Savatthi (Xá- 
vệ) để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Savatthi 
Xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
vê, tự thân một mình đi đến Rajarama. Các vị Tỷ- 
kheo-m ấy thấy Tôn giả Nandaka từ xa đi lại; sau khi 
thấy, liền sửa soạn chỗ ngôi và Sắp. đặt nước rửa 
chân. Tôn giả Nandaka ngôi trên chỗ đã soạn sẵn; 
sau khi ngôi, liền rửa chân. Các vị Tỷ-kheo-ni ấy 
đảnh lễ Tôn giả Nandaka rồi ngồi xuống một bên. 
Tôn giả Nandaka nói với các Tỷ-kheo-nI ấy đang 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 364 


ngôi một bên: 


— Thưa Tôn giả, cho đến đây, chúng con rất hoan 
hỷ và thỏa mãn với Tôn giả Nandaka, vì răng Tôn 
giả đã mời chúng con (hỏi)! 


__—_ 


— Thưa Tôn giả, vô thường. 


— Những gì vô thường... (như trên.. trang 612 
đến trang 620 của kinh này). Hãy đi, này các Tỷ- 
kheo-ni giờ đã đến rồi. 


Thế Tôn, sau khi các Tỷ-kheo-ni ấy ra đi không 
bao lầu, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo và nói: 


- Này các Tý-kheo, ví như vào ngày Bồ-tát, 


ngày rằm, quần chúng không có nghi ngờ hay phân 
vân răng mặt trăng là không tròn hay mặt trăng là 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 365 


tròn, vì khi ấy mặt trăng đã tròn; cũng vậy, này các 
Tý-kheo, các Tỷ-kheo-ni ấy hoan hỷ với bài thuyết 
pháp của Tôn giả Nandaka, và tâm tư của họ được 
thỏa mãn. Này các Ty-kheo, trong năm trăm Tỷ- 
kheo-ni ấy, Tỷ-kheo-ni cuối cùng chứng dược Dự 
lưu, không còn bị đọa lạc, và chắc chắn đạt đến 
chánh giác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 366 


68 Đệ nhất Giáo giới Tỷ-kheo ni - Kinh 
CÁC VỊ TỶ KHEO 4 - Tăng L, 52 

CÁC VỊ TỶ KHEO 4- Tăng L, 52 

136. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 


nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


137. Trong các vị... đầy đủ ức niệm, tối thắng là 


Ànanda 

138. Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thắng 
là Ànanda. 

139. Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 
Ànanda. 


10. _ 5.Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 


140. Trong các vị... có đại hội chúng, tối thăng là 


Uruvela Kassapa. 


141... Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, 


tối thắng là Kàludày). 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 367 


142. _ Trong các vị... không có bệnh hoạn, tối thắng 
là Bakkula. 

143. Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, 
tối thăng là Sobhita. 

144. Trong các vị... trì Luật, tôi thăng là Upàii. 

145. _ Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng 
là Nandaka. 


146. _ Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng 


là Nanda. 


14. Trong các vị. NNRRNNNNN. ‹ 


thắng là Sàgata. 


148. Trong các vị... giáo giới các Tỷ-kheo,... tối 
thăng là Màhakappina. 

149. _ Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thắng 
là Ràdha. 

150. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô 
y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Moghràjà. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 368 


69 _ Kinh GIÁO GIỚI PHÚ LÂU NA- 145 
Trung LII, 601 


KINH GIÁO GIỚI PHÚ LÂU NA 
(Punnovada sutfam) 
— Bài kinh số I45 — Trung ITII, 601 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà-Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô 
Độc). Rồi Tôn giả Punna (Phú-lầu-na), vào buổi 
chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rôi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Punna bạch 
Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nêu Thế Tôn giáo 
giới với lời giáo giới văn tắt cho con, để con có thể, 
sau khi nghe Thế Tôn, sống một mình, nhàn tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


— Vậy này Punna, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 369 


Tôn giả Punna vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


- Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, 
khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tý-kheo hoan hỷ tán thưởng, chấp thủ 
và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ tán thưởng, chấp 
thủ và an trú, dục hỷ sanh; và này Punna, Ta nói 
rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ, là sự tập khởi của 
khố. Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức; có 
những hương do mũi nhận thức; có những vị do lưỡi 
nhận thức; có những cảm xúc do thân nhận thức; có 
những pháp do ý nhận thức; khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý liên hệ đến dục, hâp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan 
hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do 
hoan hý, tán thưởng, chấp thủ và an trú tham đắm, 
dục hý sanh; và này Punna. Ta nói răng, từ sự tập 
khởi của dục hỷ, là sự tập khởi của khổ. 


Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả 
ái, khả lạc, khả hý, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ, không tán thưởng, 
không chấp thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này 
Punna, Ta nói rằng, từ sự diệt tận dục hở là sự diệt 
tận đau khô. Này Punna, có những tiếng do tai nhận 
thức; có những hương do mũi nhận thức; có những 
vị do lưỡi nhận thức; có những cảm xúc do thân nhận 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 370 


thức; có những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ- 
kheo không hoan hỷ, không tán thưởng, không chấp 
thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Punna, Ta nói 
răng, từ sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khô. 


Này Punna, Ông sẽ sống ở quốc độ nào, nay 
Ông đã được Ta giáo giới với lời giáo giới văn tắt? 


— Bạch Thế Tôn, nay con đã được Thế Tôn giáo 
giới với lời giáo giới văn tắt, có một quôc độ tên là 
Sunaparanta (Tây Phương Du-na Quốc), con sẽ sông 
tại đây. 


— Này Punna, người nước Sunaparanta là hung 
bạo. Này Punna, người nước Sunaparanta là thô ác. 
Này Punna, nếu người nước Sunaparanta 
, thời này Punna, tại đây Ông sẽ 


như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunaparanta 
mắng nhiếc con, nhục mạ con, thời tại đây, con sẽ 
nghĩ như sau: "Thật là hiền thiện, người nước 
Sunaparanta này! Thật là chí thiện, người nước 
Sunaparanta này! Vì rằng họ không lấy tay đánh đập 
ta". Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch 
Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 371 


— Nhưng này Punna, nêu các người nước 
Sunaparanta , thời này Punna, 
tại đầy Ong sẽ nghĩ như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước 
Sunaparanta lây tay đánh đập con; thời tại đấy, con 
sẽ nghĩ như sau: "Thật là thiện, người nước 
Sunaparanta này! Thật là chí thiện, người nước 
Sunaparanta này! Vì rằng họ không lấy các cục đất 
ném đánh ta". Bạch Thê Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như 
vậy! Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. 


— Nhưng này Punna, nêu các người nước 
Sunaparanta , thời này 
Punna, tại đây Ong sẽ nghĩ thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước 
Sunaparanta lẫy cục đất ném đánh con; thời tại đây, 
con sẽ nghĩ như sau: "Thật là hiển thiện, các người 
nước Sunaparanta! Thật là chí thiện, các người nước 
Sunaparanta! Vì rằng họ không lẫy gậy ném đánh 
ta". Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch 
Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


_ Nhưng này Puna... TH, 


Ông nghĩ thế nào? 


— Bạch Thê Tôn, nêu các người nước 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 3 72 


Sunaparanta lây gậy đánh đập con... "... Vì răng họ 
không lây đao đánh đập ta"... Bạch Thiện Thệ, tại 
đây con sẽ nghĩ như vậy. 


_ Nhưng này Pum, .. TH, 


Ông nghĩ thế nào? 


— Bạch Thê Tôn, nêu các người nước 
Sunaparanta lây dao đánh đập con.. ”... Vì răng họ 


không lẫy dao sắc bén đoạt hại mạng ta". Bạch Thiện 
Thệ, tại đây, con sẽ nghĩ như vậy. 


— Nhưng này Punna, nêu các người nước 


Ông nghĩ thê? 


— Bạch Thế Tôn, nếu các ñĐØƯời nước 
Sunaparanta sẽ lấy dao sắc bén đoạt hại mạng con; 
thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau: "Có những đệ tử 
của Thế Tôn, ưu phiền và nhàm chán thân thê và sinh 
mạng đi tìm con dao (để tự sát). Nay ta khỏi cần đi 
tìm đã được con dao ấy". Bạch Thế Tôn, tại đấy con 
sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy, con sẽ nghĩ 
như vậy. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 373 


=......... 


Rồi Tôn giả Punna, sau khi hoan hÿ tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng về Ngài, dọn đẹp sàng tọa, lẫy y 
bát, rồi ra đi, đi đến nước Sunaparanfa. Tiếp tục du 
hành, (Tôn giả Punna) đi đến nước Sunaparanta. Tại 
đây, Tôn giả Punna sống trong nước Sunaparanta. 


Rồi một số đông Ty-kheo đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thiện nam tử Punna ẤY, sau 
khi được Thế Tôn giáo giới với bài giáo giới văn tắt 
đã mệnh chung. Sanh thú của vị ấy là gì? Đời sau của 
vị ấy là thế nào? 


— Này các Tỷ-kheo, Thiện nam tử Punna là bậc 
Hiện trí. VỊ ây thực hành pháp và tùy pháp. VỊ ây 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 374 


không phiên nhiễu Ta với những câu hỏi về pháp. 
Này các Tỷ-kheo, Thiện nam tử Punna đã nhập 
Niêt-bàn. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 375 


70 Đệ nhất Được chư Thiên ái mộ - Kinh 
CÁC VỊ TỶ KHEO 3 - Tăng I, 51 


CÁC VỊ TỶ KHEO 3 - 7ðăng L, 51 

81.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, 
tối thắng là Ràhula. 

82.Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tôi thăng là 
Ratthapàla. 

83.Trong các vị... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối 
thắng là Kunda Dhàna. 

84.Trong các vị.. đầy đủ biện tài, tối thắng là 
Vangìsa 

85.Trong các vị... dễ mến toàn diện, tối thăng là 
Upasena Vangantaputta. 

86.Trong các vị... sửa soạn chỗ ngôi, chỗ năm, tối 
thắng là Dabba Mallaputta. 

87.Trong các vị... được chư Thiên ái mộ, tối thắng 


là Pilindavaccha. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 376 


88.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thăng là 


Bàhiva Dàructriya. 


89.Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tối thăng là 


Kumara Kassapa. 


90.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được Vô ngại 


giải, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Màhàkotfhita. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 377 


71 Đệ nhất Rồng tiếng rồng con sư tử - 
Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 1 - Tăng L, 
49 


CÁC VỊ TY KHEO I - 7ăng I, 49 

41.Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này 
các Tỷ-kheo, tôi thăng là Anna Kondanno (A- 
nhã Kiêu-trằn-như). 

42.Trong các vị... đại trí tuệ, tối thắng là Sàriputta. 

43.Trong các vị.. có thần thông, tối thăng là 
Mahàmoøgøalàna. 

44.Trong các vị... thuyết về hạnh đầu đà, tối thăng là 
Mahàkassapa. 

45.Trong các vị.. thiên nhãn... tối thắng là 
Anuruddha. 

46. Trong các vị... thuộc gia đình quý tộc, tối thắng là 
Bhaddiva Kàligodhàputta. 

47.Trong các vị... có âm thanh vi diệu, tôi thắng là 


Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 378 


48.Trong các vị... rông tiếng rồng con sư tử, tối thắng 


là Pindola Bhàradvàja. 


49.Trong các vị... thuyết pháp, tôi thăng là Punna 


Mantàniputta. 


50.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, thuyết giảng 
rộng rãi những điều được nói lên một cách văn tắt, 


tối thắng là Mahàkaccàna. 


CÁC VỊ TỶ KHEO 2 - 7ăng I, 50 

78.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, có thê dùng ý 
hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thăng là 
Cullapanthaka. 

79.Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiễn (không 
phải vivaddha của nguyên bản), tối thăng là 
Cullapanthaka. 


80.Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... tôi 


thắng là Mahàpanthaka. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 3709 


81.Trong các vị trú không có tranh luận... tối thắng 
là Subhuti. 

82.Trong các vị đáng được cúng dường... tôi thắng là 
Subhuti. 

83.Trong các vị tu ở rừng... tối thắng là Revata 
Khadiravaniya. 

84.Trong các vị tu Thiền... tối thắng là Kankha 
Revata. 

85.Trong các vị tỉnh cần tỉnh tấn... tối thắng là Sono 
Koliviso. 

86.Trong các vị khéo nói... tối thăng là Sono 
Kutikanna. 

87.Trong các vị nhận được đồ cúng dường... tối thắng 
là Sivali. 

88.Trong các đệ tử Tý-kheo có tín thắng giải... tối 


thăng là Vakkalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 380 


CÁC VỊ TỶ KHEO 3- 7ăng I, 51 

91.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, 
tối thắng là Ràhula. 

92.Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tôi thăng là 
Ratthapàla. 

93.Trong các vị... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối 
thắng là Kunda Dhàna. 

94.Trong các vị.. đầy đủ biện tài, tối thắng là 
Vanøìsa 

95.Trong các vị... dễ mến toàn diện, tối thăng là 
Upasena Vangantaputta. 

96.Trong các vị... sửa soạn chỗ ngôi, chỗ năm, tối 
thắng là Dabba Mallaputta. 

97.Trong các vị... được chư Thiên ái mộ, tối thắng 


là Pilindavaccha. 


98.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thăng là 


Bàhiva Dàructriya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 381 


99.Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tối thăng là 


Kumara Kassapa. 


100. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô 
ngại giải, này các Tỷ-kheo, tôi thăng là Màhà- 
kotthita. 


CÁC VỊ TỶ KHEO 4- 7ăng I, 52 
I5I. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 
nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


152. Trong các vị... đầy đủ ức niệm, tối thắng là 


Ànanda 


153. Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thắng 


là Ànanda. 


154. _ Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 


Ànanda. 


11.  5.Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 382 


155. _ Trong các vị... có đại hội chúng, tối thăng là 


Uruvela Kassapa. 


156... Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, 
tối thăng là Kàludày). 
157. _ Trong các vị... không có bệnh hoạn, tôi thắng 


là Bakkula. 


158. Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, 
tối thăng là Sobhita. 
159. Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Upàli. 


160. _ Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng 


là Nandaka. 


161. _ Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng 


là Nanda. 


162. Trong các vị. NNRRNNNNNN ‹ 


thắng là Sàgata. 


163. Trong các vị. NNNHHHHINB< 


thăng là Màhakappina. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 383 


164. Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thắng 


là Ràdha. 
165. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô 
y, này các Tỷ-kheo, tôi thắng là Moghràià. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 384 


72 Tại nhà người thợ gốm - Kinh GIỚI 
PHÂN BIỆT - 140 Trung III, 541 


KINH GIỚI PHÂN BIỆT 
(Dhatuvibhanga suftam) 
— Bài kính số 140 — Trung THỊ, 541 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở xứ Magadha (Ma- 
kiệt-đà), đi đến Rajagaha (Vương xá), đến nhà thợ 
gốm Bhaggava; sau khi đến nói với thợ gôm 
Bhaggava: 


— Này Bhaggava, nếu không gì phiền phức cho 
Ông, Ta muốn ở tại chỗ này một đêm. 


- Bạch Thế Tôn không có gì, phiền phức cho 
con. Ở đây đã có một vị xuất gia đến ở từ trước rồi. 
Nếu vị ây thỏa thuận, bạch Thế Tôn, hãy ở lại tùy 
theo sở thích. 


Lúc bấy giờ, Thiện gia nam tử Pukkusati, do 
lòng tin, y cứ Thế Tôn đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. VỊ â ây đã đến ở trước tại trú xứ 
của thợ gồm. Rồi Thế Tôn đi đến Tôn giả Pukkusai: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 385 


sau khi đên nói với PukkusatI: 


— Này Iỷ-kheo, nếu không gì phiền phức cho 
Ong, Ta muôn ở lại trú xứ này một đêm. 


— Rộng rãi, thưa Hiền giả, là trú xứ của thợ gồm. 
Tôn giả có thê ở, tùy theo sở thích. 


Rồi Thế Tôn sau khi bước vào trú xứ của thợ 
øốm, trải thảm cỏ vào một bên, ngôi kiết-già, lưng 
thắng và an trú niệm trước mặt. Và Thế Tôn trải qua 
phân lớn đêm ấy, ngôi (như vậy). Tôn giả Pukkusati 
trải qua phân lớn đêm ấy cũng ngồi (như vậy). Rồi 
Thế Tôn suy nghĩ: 


. Rôi Thê Tôn nói với 


Tôn giả Pukkusatl: 


— Này Tỷ-kheo, Ông xuất gia, y cứ vào ai? Ai là 
Đạo sư của Qng? Ong chấp nhận pháp của ai? 


— Thưa Hiền giả, có Sa môn Gotama là Thích 
tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca. Tiếng đồn tốt đẹp 
sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama ấy: "Ngài 
là bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 
Tôi đã xuất gia, y cứ bậc Thế Tôn ấy. Ngài là bậc 
Đạo sư của tôi. Và tôi chấp thuận pháp của bậc Thế 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 386 


Tôn ây. 


— Này Tỷ-kheo, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác áy ở đâu ? 


— Thưa Hiền giả, có một thành phố tên là 
Savatthi giữa các quôc độ phía Bác. Tại đây, Thê 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác hiện này đang 
ở. 


- Này Tỷ-kheo, trước đây Ông đã thấy bậc Thể 
Tôn áy chưa? Và nêu thầy, (Ong có nhận ra được 
không ? 

— Thưa Hiền giả, trước đây tôi chưa từng thây 
bậc Thê Tôn ây. Và nêu thây, tôi không nhận ra 


được. 


Rồi Thế Tôn suy nghĩ: 


. Rôi Thê Tôn nói với Tôn giả 


PukkusatI: 
— Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 
— Thưa Hiền giả vâng. 


Tôn giả Pukkusati vâng đáp Thê Tôn. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 387 


Thê Tôn nói như sau: 


3 Này Tỷ-kheo, khi được nói đến "Người này có 
sáu giới, do duyên SỈ. ¡ được nói đến nh vậy? Địa 


thức giới. Này Tý-kheo, khi được nói đến "Người 
này có sáu giới", chính do duyên này được nói đên 
như vậy. 


>> Này các Tỷ-kheo, khi được nói đến "Người này 
có sáu xúc xứ", do duyên gì được nói đến như 
váy? Nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc 
xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Khi được nói đến 
"Người này có sáu xúc xứ ", chính do duyên này 
được nói đến như vậy. 


Này Tý-kheo, khi được nói đến "Người này có 
mười tám ý hành ", do duyên gì được nói đến như 
váy? Khi con mắt thấy Sắc, nPƯỜI ây chạy theo 

sắc, chỗ trú xứ của hỷ, chạy theo sắc chỗ trú xứ 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 388 


của ưu, chạy theo sắc chỗ trú xứ của xả, khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương.. lưỡi nêm vị... thân 
cảm xúc, ... ý nhận thức pháp, người ây chạy theo 
pháp, chỗ trú xứ của hỷ, người ây chạy theo pháp, 
chỗ trú xứ của ưu, người ây chạy theo pháp, chỗ 
trú xứ của xả. Như vậy có sáu hỷ hành, sáu ưu 
hành, sáu xả hành. Khi được nói đến "Người này 
có mười tám ý hành” chính do duyên này được nói 
đến như vậy. 


Này Tý-kheo, khi được nói đến "Người này có 
bôn thăng xứ ", do duyên gì được nói đên nhự 


. Khi được nói đên "Người này 
có bôn thăng xứ”, chính do duyên này được nói 
đên như vậy. 


Khi được nói đến 'Chớ có buông lung trí tuệ, 
hãy hộ trì chân đê, hãy tăng trưởng huệ thí, hãy 
tu học tịch tịnh", do duyên gì được nói đên như 
vậy? 


"5 Thế nào là không buông lung trí tuệ? Có sáu 
giới này: địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới, không giới, thức giới. 


— Này Tỷ-kheo, thế nào là địa giới? Có nội địa 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 3809 


giới và có ngoại địa giới. Và này Tỷ-kheo, 
thế nào là nội địa giới? Cái gì thuộc nội 
thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị 
chấp thủ, như tóc, lông, móng. răng, da, thịt, 
gần, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách 
mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, 
phân và bất cứ vật øì khác, thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp 
thủ. Như vậy. này Tỷ-kheo, được gọi là nội 
địa giới. Những gì thuộc nội địa giới và 
những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về 
địa giới. Địa giới ấy phải được quán sát 
như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cát này không phái 
là tôi, cát này không phải tự ngã của tô". 
Sau khi như thật quán sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yễm ly đổi 
với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thủy giới? 
Có nội thủy giới, có ngoại thủy giới. Và này 
Tỷ-kheo, thế nào là nội thủy giới? Cái gì 
thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước 
thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước Ở 
khớp xương, nước tiểu, và bất cứ vật gì 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 390 


khác. thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc 


nước, thuộc chất lòng, bị chấp thủ. Như vậy, 
này Tỷ-kheo. được gọi là thủy giới. Những 
øì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc 
ngoại thủy giới đều thuộc về thủy giới. Thủy 
giới ây phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật 
quán sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, 
vị ấy sanh yếm ly đối với thủy giới, tâm từ 
bỏ thủy giới. 


—_ Và này Tý-kheo, thế nào là hỏa ø1ớI? Có nội 
hỏa g1ớI, có ngoại hỏa giới. Và này Tỷ-kheo, 
thế nào là nội hỏa giới? Cái øì thuộc về nội 
thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất 
nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm 
nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu 
cháy, cái gì khiến cho những vật được ăn, 
uống, nhai, nếm, có thể khéo tiêu hóa, hay 
tất cả những vật gì khác, thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, 
bị chấp thủ. Này Tỷ-kheo, như vậy được gọi 
là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới 
và những øì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc 
về hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 30] 


như thật với chánh trí tuệ như sau: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi". Sau khi 
như thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ 
như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, 
tâm từ bỏ hỏa giới. 


— Và này Tỷ-kheo, thế nào là phong giới? Có 
nội phong giới, có ngoại phong giới. Và này 
Tỷ-kheo, thê nào là nội phong giới? 


gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc 
ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. 
Phong giới ây phải được quán sát như thật 
với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như 
thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ 
như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với phong 
giới, tâm tư từ bỏ phong giới. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 392 


— Và này các Tý-kheo, thế nảo là hư không 
giới? Có nội hư không giới, có ngoại hư 
không giới. Và này Tỷ-kheo, thế nào là nội 
hư không giới? Cái gì thuộc về nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc hư không. thuộc hư 
không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, 
cửa miệng, do cái øìÌ người ta nuốt, những gì 
được nhai, được uống, được ăn, được nếm, 
và tại chỗ mà những gì được nhai, được 
uống, được ăn, được nêm, được giữ lại, và 
ngang qua chỗ mà những øì được nhai, được 
uống, được ăn, được nếm và được tống xuất 
xuống phân dưới để ra ngoài, và bất cứ vật 
øì khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân, thuộc 
hư không. thuộc hư không tánh, bị chấp thủ. 
Này Tỷ-kheo, như vậy được gọi là nội hư 
không giới. Những gì thuộc nội hư không 
giới và ngoại hư không giới đều thuộc về hư 
không giới. Hư không ấy phải được quán sát 
như thật với chánh trí tuệ như sau: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi". Sau khi 
như thật quán sát hư không giới với chánh 
trí tuệ như vậy. vị ây sanh yếm ly đối với hư 
không siới, tâm từ bỏ hư không giới. 


— Lại nữa, khi thức còn lại được trong sạch, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 393 


trong trắng, vị ấy biết được một số sự việc 
nhờ thức ây. VỊ ây thức tri được lạc, thức 
tri được khô, thức tri được bât khô bât lạc. 


© Này Ty-kheo, duyên lạc xúc, lạc thọ khởi 
lên. Vị ấy khi đang cảm giác lạc thọ, tuệ tri 
rằng: TFôi cảm giác lạc thọ”. Do lạc xúc 
diệt đi, lạc thọ do lạc xúc được khởi lên 
được cảm giác, vỊ ấy biết: "Lạc thọ ây được 
diệt đi, được châm dứt". 


o Này Tỷ-kheo, duyên khô xúc, khô thọ khởi 
lên. Vị ấy khi đang cảm giác khổ thọ, tuệ tri 
răng: "Tôi cảm giác khổ thọ". Do khổ xúc 
ấy diệt đi, khổ thọ do khổ xúc được khởi 
lên, được cảm giác, vị ấy biết: "Khổ thọ ấy 
được diệt đi, được chấm dứt". 

o Này Tỷ-kheo, duyên bất khổ bắt lạc xúc, 
bất khô bất lạc thọ khởi lên. Vị ấy khi đang 
cảm giác bất khô lạc thọ, tuệ tri rằng: "Tôi 
cảm giác bất khổ bất lạc thọ". Do bất khô 
bắt lạc thọ xúc ấy diệt đi, bất khô bắt lạc thọ 
do bất khổ bất lạc xúc được khởi lên, được 
cảm giác, vị ấy tuệ tri: "Bất khô bắt lạc thọ 
ấy được diệt đi, được chấm dứt". 


Này Tỷ-kheo, ví như do hai cây que xúc chạm cọ 
xát, hơi nóng được sanh, ngọn lửa được hiện khởi. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 394 


Khi hai que ấy được rời nhau, được phân ly, sức 
nóng được sanh khởi áy, sức nóng ây được diệt đi, 
được chám dt. 


Cũng vậy, này Ty-kheo, duyên lạc xúc, lạc thọ 
khởi lên. VỊ ấy khi đang cảm giác lạc thọ tuệ tri rằng: 
“Tôi đang cảm giác lạc thọ”. Do lạc xúc ây diệt đi, 
lạc thọ do lạc xúc được khởi lên, được cảm giác vị 
ây tuệ tri: "Lạc thọ ây được diệt đi, được chấm dứt". 
Này Tỷ-kheo, duyên khổ xúc khô thọ khởi lên. Vị ấy 
khi đang cảm giác khô thọ tuệ tri rằng: "Tôi đang 
cảm giác khổ thọ". Do khổ xúc... "... được chấm dứt". 
Này Tỷ-kheo duyên bắt khổ bất lạc xúc, bất khổ bắt 
lạc thọ khởi lên... ,, "... bất khổ bất lạc thọ được diệt 
đi, được chấm dứt". 


Lại nữa, xả còn lại được trong sạch, trong 
trăng, nhu nhuyến, dễ uốn nắn, chói sáng. Ví øz, 
này Tỷ-kheo, một người thợ vàng thiện xảo hay 
người đệ tử sửa soạn lò đúc; sau khi sửa soạn lò đúc 
xong, người ấy đốt lửa miệng lò đúc; sau khi đốt lửa 
miệng lò đúc, người ấy dùng kêm kẹp lấy vàng và đặt 


Vàng vào frong miệng lò; rồi tinh thoảng người ấy 
thôi trên ây, thính thoảng người ấy rưới nước trên 


ấy, thỉnh thoảng người ấy quán sát thật kỹ... vàng ấy 
đã trở thành sáng súa, thanh tịnh, gột sạch, các uê 


tạp được đoạn trừ, các tf} vết được trừ sạch, nhu 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 395 


nhuyễn, dễ uốn nắn và chói sáng... và nếu người ấy 
muốn làm đồ trang sức nào, hoặc vòng nhân, hoặc 
bông tai, hoặc vòng cổ, hoặc vòng hoa vàng, thời 
vàng ấy có thể dùng vào mục đích ấy. 


Cũng vậy, này Tỷ-kheo, lại nữa xả còn lại được 
trong sạch, trong trăng, nhu nhuyên, dễ uốn nắn, chói 
sáng. Người ây tuệ tri như sau: "Nêu ta tập trung xả 
này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào Hư 
không vô biên xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, 
thời xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đây được an 
trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung xả 
này thanh tịnh như vậy, trong trăng như vậy vào 
Thức vô biên xứ và tu tập tâm của ta tùy theo pháp 
ây, thời xả này y cứ vào đây, chấp thủ tại đây được 
an trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung 
xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào 
Vô sở hữu xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời 
xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú 
nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung xả 
này thanh tịnh như vậy, trong trăng như vậy vào Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo 
pháp ấy, thời xả này y cứ vảo đây, chấp thủ tại đấy, 
được an trú nơi ta trong một thời gian dài”. 


Người ấy tuệ tri như sau: "Nếu ta tập trung xả 
này thanh tịnh như vậy, trong trăng như vậy vào Hư 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 396 


không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu 
xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta 


tùy theo pháp ấy, thời (xả) ấy trở thành pháp hữu vi". 


: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những điêu nên làm đã làm, không còn trở lại trạng 
thái như thê này nữa". 


= Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ tri: "Thọ 
ây là vô thường"; vị ấy tuệ tri: "Không nên 
đăm trước"; vị ấy tuệ tri: "Không phải là đối 
tượng để hoan hỷ". 

= Nếu vị ây cảm giác khô thọ, vi ấy tuệ trí: 
“Thọ â ây là vô thường”; vị ây tuệ tri: "Không 
nên đắm trước"; vị ây tuệ tri: "Không phải là 
đối tượng để lồi hý". 


> Nếu vị ấy cảm giác bất khô bất lạc thọ, vị ây 
tuệ tri: “Thọ â ây là vô thường”; vị ây tuệ tri: 
"Không nên đăm trước": vị ấy tuệ tri: "Không 
phải là đối tượng để in hý". 


> Nêu cảm giác lạc thọ, không có hệ phược, vị 
ây cảm giác thọ ây. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 397 


» Nêu vị ây cảm giác khô thọ, không có hệ 
phược, vị ây cảm giác thọ ây. 


> Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, không 
có hệ phược, vị ấy cảm giác thọ ấy. 


" Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ với thân là 
tối hậu, vị ây tuệ tri: “Ta cảm giác một cảm 
thọ với thân là tối hậu". Khi vị ấy cảm giác 
một cảm thọ với sinh mạng là tối hậu, vị ấy 
tuệ tri: “Ta cảm giác một cảm thọ với sinh 
mạng là tối hậu "; vị ấy tuệ tri: "Sau khi thân 
hoại mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi 
đây trở thành thanh lương". 


Ví như, này Tỷ-kheo, như ngọn đèn dẫu được 
cháy đỏ nhờ dầu và từm. Khi dầu và tim diệt tận, và 
không có vát liệu khác được đem đến, ngọn đèn dẫu 
ấy bị diệt tắt... 


..Cũng vậy, này Tỷ-kheo, khi cảm giác một cảm 
thọ lây thân làm tôi hậu, vị ấy tuệ tri: "Tôi cảm giác 
một cảm thọ lấy thân làm tối hậu. Khi cảm giác một 
cảm thọ lây sinh mạng làm tối hậu, vị ây tuệ tr1: "Tôi 
cảm giác một cảm thọ lây sinh mạng làm tối hậu": vị 
ây tuệ tri: "Sau khi thân hoại mạng chung, mọi cảm 
thọ hoan hỷ ở nơi đây trở thành thanh lương". Do 


. Vì rắng, này Tỷ-kheo, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 398 


như vậy là tối thăng Thánh tuệ, nghĩa là trí biết sự 
đoạn tận mọi đau khô. 


_ Sự giải thoát ấy của vị này, an trú vào CHÂN 
ĐẼ, không bị dao động. Này Tỷ-kheo, cái gì có thể 
đưa đến hư vọng, thời thuộc về hư vọng. Cái gì 
không thê đưa đến hư vọng, thời thuộc vê chân đề, 
Niết-bàn. Do vậy, vị Tỷ-kheo thành tựu như vậy là 
thành tựu với tối thăng ĐÉ thắng xứ này. Vì răng, 


này Tỷ-kheo, như vậy là tối thăng Thánh đé, tức là 
Niêt-bàn, không có thê đưa đên hư vọng. 


Và những sanh y vô trí thức trước của nó đã 
được đây đủ, đã được thành tựu. Chúng được đoạn 
tận, chặt tận sốc rễ, làm cho như thân cây tala, không 
thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng 
sanh khởi nữa. Do vậy, một Tỷ-kheo thành tựu như 
vậy là thành tựu với tối thắng HUỆ THÍ thắng xứ 
này. Vì răng này Tỷ-kheo, như vậy là tối thắng 
Thánh huệ thí, tức là sự xả ly tất cả sanh y. 


Và tham ái vô trí thức trước của nó, thuộc tham 
dục, tham nhiễm; pháp ấy được đoạn tận, chặt tận 
sốc rễ, làm cho như thân cây tala, không thể hiện hữu 
nữa trong tương lai, không có khả năng sanh khởi 
nữa. Và sự phẫn nộ vô trí thức trước của nó, thuộc 
sân hận, thuộc tội quá; pháp ây được đoạn tận, cắt 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 399 


tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, không thể hiện 
hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sanh 
khởi nữa. Và vô minh vô trí thức trước của nó, thuộc 
si mê, thuộc tội quá; pháp ây được đoạn tận cắt tận 
sốc rễ, làm cho như thân cây tala, không thể hiện hữu 
trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. 
Do vậy, Tý-kheo thành tựu như vậy là thành tựu tối 
thăng TỊCH TỊNH thắng xứ. Này Tỷ-kheo, như vậy 
là tôi thăng Thánh tịch tịnh. tức là sự tịch tịnh tham 
sân sĩ. 


Khi được nói đến '"Chớ có buông lung trí tuệ, 
hãy hộ trì chân đề, hãy làm cho sung mãn huệ thí, 
hãy tu học tịch tịnh"", chính do duyên này được nói 
đến như vậy. 


>> Khi được nói đến "Khi được an trú, vọng tưởng 
không có chuyên động. Khi vọng tưởng không 
chuyên động, vị ây được gọt là một ân sĩ tịch 
tịnh ", do duyên gì được nói đên như vậy? 
— Này Tyý-kheo, "Tôi là", như vậy là vọng tưởng. 
—_ "Tôi là cái này”, như vậy là vọng tưởng. 
—_ "Tôi sẽ là", như vậy là vọng tưởng. 
—_ "Lôi sẽ không là", như vậy là vọng tưởng. 


—_ "ôi sẽ có sắc”, như vậy là vọng tưởng. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 400 


—_ "ôi sẽ không có sắc” như vậy là vọng tưởng. 
llI ^* ~ Lá kà ll) ^ ` kệ 

—_ "Tôi sẽ có tưởng”, như vậy là vọng tưởng. 

— "IHôi sẽ không có tưởng", như vậy là vọng 
tưởng. 

— "Tôi sẽ không có tưởng, không không có 
tưởng”, như vậy là vọng tưởng. 


(@” 
. Này Tỷy- 


kheo, khi vượt khỏi mọi vọng tưởng, vị ân sĩ 
được gọi là tịch tịnh. 
® Nhưng này Tỷ-kheo, vị ấn sĩ tịch tịnh không 
sanh, không già, không có dao động, không 
có hy câu. 


Khi được nói đến "Khi được an trú, vọng tưởng 
không có chuyên động: khi vọng tưởng không 
chuyển động, vị ấy được gọi là một ấn sĩ tịch tịnh" 
do chính duyên này được nói đến như vậy. 


"man 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 401 


Rồi Tôn giả Pukkusati nghĩ như sau: ''Thật sự 
bậc Đạo sư đã đến với ta! Thật sự bậc Thiện Thệ 
đã đến với ta! Thật sự bậc Chánh Đắng Giác đã 
đến với ta!" Rồi Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp 
y vào một bên vai, củi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, và 
bạch Thế Tôn: 


— Con đã rơi vào một lỗi lầm, bạch Thế Tôn, vì 
rằng, ngu đân, si mê vả không khéo léo như con, đã 
nghĩ răng con có thê xưng hô với Thế Tôn với danh 
từ Hiền giả. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận 
cho con lỗi lầm ấy là một lỗi lầm đề con có thể ngăn 
ngừa trong tương lai. 


— Này Tỷ-kheo, thật vậy, Ông đã rơi vào một lỗi 
lầm, vì răng ngu đân, s¡ mê và không khéo léo vì Ông 
đã nghĩ rắng Ông có thê xưng hô với Ta với danh từ 
Hiền giả. Nhưng này Tỷ-kheo, nếu Ông thấy một lỗi 
lầm là một lỗi lầm, và như pháp phát lộ, thời chúng 
ta chấp nhận (lỗi lầm) ấy cho Ông. Vì rằng này Tỷ- 
kheo, đây là sự tăng ích trong giới luật của bậc 
Thánh, khi nào một ai thấy lỗi lầm là một lỗi lầm, 
như pháp phát lộ, để ngăn ngừa trong tương lai. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cho con được thọ 
cụ túc giới trước mặt Thê Tôn. 


— Này Tỷ-kheo, Ông có đủ y bát không? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 402 


— Bạch Thế Tôn, con không có đủ y bát. 


— Này Tỷ-kheo, các Như Lai không có trao cụ 
túc giới cho ai không đủ y bát. 


Rồi Tôn giả Pukkusati sau khi hoan hỷ tín thọ 
lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi tìm y bát. 
Trong khi Tôn giả Pukkusati đi tìm y bát, một con bò 
cuông chạy, đoạt mất mạng sống (của Tôn giả). 


Rồi một số đông Ty-kheo đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, các vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thiện gia nam tử PukkusatI 
được Thế Tôn thuyết giảng một cách vắn tắt đã mệnh 
chung. Sanh thú của vị ấy như thế nào, đời sống 
tương lai như thế nào? 


Này Tỷ-kheo, thật là bậc Hiền giả, Thiện gia 
nam tử Pukkusati, đã chấp hành Chánh pháp và tùy 
pháp. Và không có phiền nhiễu Ta với những kiện 
tụng về Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Thiện gia 
nam tử PukkusatI, sau khi đoạn trừ năm hạ phân kiết 
sử, được hóa sanh và từ chỗ ấy nhập Niết-bàn, không 
phải trở lui đời ấy nữa. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 403 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 4041 


73 Đệ nhất Thuyết pháp - Kinh CÁC VỊ 
TỶ KHEO I1 - Tăng I, 49 


CÁC VỊ TY KHEO I - 7ăng I, 49 

51.Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này 
các Tỷ-kheo, tôi thăng là Anna Kondanmno (A- 
nhã Kiêu-trần-như). 

52.Trong các vị... đại trí tuệ, tối thắng là Sàriputta. 

53.Trong các vị.. có thần thông, tối thắng là 
Mahàmogøsalàna. 

54.Trong các vị... thuyết về hạnh đầu đà, tối thắng là 
Mahàkassapa. 

55.Trong các vị.. thiên nhãn.. tối thắng là 
Anuruddha. 

56. Trong các vị... thuộc gia đình quý tộc, tối thắng là 
Bhaddiva Kàligodhàputta. 

57.Trong các vị... có âm thanh vi diệu, tối thắng là 


Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 405 


58.Trong các vị... rồng tiếng rồng con sư tử, tối thắng 


là Pindola Bhàradvàja. 


59.Trong các vị... thuyết pháp, tối thăng là Punna 


Mantàniputta. 


60.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, thuyết giảng 
rộng rãi những điều được nói lên một cách văn tắt, 


tối thắng là Mahàkaccàna. 


CÁC VỊ TỶ KHEO 2 7ăng I, 50 

89.Trong các đệ tử Tý-kheo của Ta, có thể dùng ý 
hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thăng là 
Cullapanthaka. 

90.Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến (không 
phải vivaddha của nguyên bản), tối thăng là 
Cullapanthaka. 


91.Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... tôi 


thắng là Mahàpanthaka. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 406 


92.Trong các vị trú không có tranh luận... tối thắng 
là Subhuti. 

93.Trong các vị đáng được cúng dường... tôi thắng là 
Subhuti. 

94.Trong các vị tu ở rừng... tôi thăng là Revafa 
Khadiravaniya. 

95.Trong các vị tu Thiên... tối thắng là Kankha 
Revata. 

96.Trong các vị tinh cần tinh tắn... tối thắng là Sono 
Koliviso. 

97.Trong các vị khéo nói... tối thăng là Sono 
Kutikanna. 

98.Trong các vị nhận được đồ cúng dường... tối thắng 
là Sivali. 

99.Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải... tối 


thăng là Vakkalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 407 


CÁC VỊ TỶ KHEO 3- 7ăng I, 51 

101. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học 
tập, tối thăng là Ràhula. 

102. Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tối thắng 
là Ratthapàla. 

103. Trong các vị... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, 
tối thắng là Kunda Dhàna. 

104. Trong các vị... đầy đủ biện tài, tối thăng là 
Vanøìsa 

105. _ Trong các vị... dễ mến toàn diện, tối thắng là 
Upasena Vangantaputta. 

106. Trong các vị... sửa soạn chỗ ngôi, chỗ năm, 
tối thắng là Dabba Mallaputta. 

107. Trong các vị.. được chư Thiên ái mộ, tối 
thắng là Pilindavaccha. 


108. Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thắng 


là Bàhiva Dàructriya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 405 


109. Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tối thắng 


là Kumara Kassapa. 


110. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô 
ngại giải, này các Tỷ-kheo, tôi thăng là Miàhà- 
kotthita. 


CÁC VỊ TỶ KHEO 4- 7ăng I, 52 
166. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 
nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


167. Trong các vị... đầy đủ ức niệm, tối thắng là 


Ànanda 


168. _ Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thắng 


là Ànanda. 


169. Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thăng là 


Ànanda. 


12.  5.Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 409 


170. Trong các vị... có đại hội chúng, tối thăng là 


Uruvela Kassapa. 


171... Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, 
tối thăng là Kàludày. 
172. _ Trong các vị... không có bệnh hoạn, tôi thắng 


là Bakkula. 


173. Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, 
tối thăng là Sobhita. 
174. _ Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Upàli. 


175. Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng 


là Nandaka. 


176. _ Trong các vị... hộ trì các căn môn.... tối thắng 


là Nanda. 


I7. Trong cc vị. NNRRRNNNN. ‹ 


thắng là Sàgata. 


17. Trong các vị. NNNNHHHHHNN< 


thăng là Màhakappina. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 410 


179. Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thắng 


là Ràdha. 
180. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô 
y, này các Tỷ-kheo, tôi thắng là Moghràià. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 4I11 


74 Đệ nhất Xuất gia vì lòng tin - Kinh 
CÁC VỊ TỶ KHEO 3 - Tăng I, 51 


CÁC VỊ TỶ KHEO 3 7ð»ng L, 51 

111. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học 
tập, tối thăng là Ràhula. 

112. Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tối thắng 
là Ratthapàla. 

113. Trong các vị... đầu tiên nhận phiêu ăn cơm, 
tối thắng là Kunda Dhàna. 

114. Trong các vị... đầy đủ biện tài, tối thăng là 
Vangìsa 

115. Trong các vị... dễ mến toàn diện, tối thắng là 
Upasena Vangantaputta. 

116. Trong các vị... sửa soạn chỗ ngôi, chỗ năm, 
tối thắng là Dabba Mallaputta. 


117. Trong các vị... được chư Thiên ái mộ, tối 


thắng là Pilindavaccha. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 412 


118. Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thắng 


là Bàhiva Dàructriya. 


119. Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tôi thắng 


là Kumara Kassapa. 


120. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được Vô 
ngại giải, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Màhà- 
kotthita. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 413 


75_ ĐẠI Kinh RỪNG SỪNG BÒ- 32 
Trung L, 463 


ĐẠI KINH RỪNG SỪNG BÒ 
(Mahagosingasuttam) 


- Bài kinh số 32 — Trưng I, 463 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng 
Gosinga có nhiều cây ta-la cùng với một số đông 
Thượng Tọa đệ tử nôi tiếng như Tôn giả Sariputta 
(Xá-lợi-phất) Tôn giả Mahamogøallana (Đại Mục- 
kiền-liên), Tôn giả Mahakassapa (Đại Ca-diếp), Tôn 
giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Revata (Ly- 
bà-đa), Tôn giả Ananda (A-nan) cùng với một sỐ 
Thượng Tọa đệ tử nổi tiếng khác. Rồi Tôn giả 
Mahamogsallana vào buôi chiều, sau khi tham thiên 
đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Mahakassapa ở, sau 
khi đến bèn nói với Tôn giả Mahakassapa: 


— Hiển giả Kassapa, chúng ta hãy đến chỗ Tôn 
giả Sariputta đê nghe pháp. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 414 


Tôn giả Mahakassapa vâng đáp Tôn giả 
Mahamoøgøsallana. Rồi Tôn giả Mahamogsallana, 
Tôn giả Mahakassapa và Tôn giả Anuruddha đi đến 
chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Ananda 
thy Tôn giả Mahamogsallana, Tôn giả 
Mahakassapa và Tôn giả Anuruddha đi đến chỗ Tôn 
giả Sariputta để nghe pháp, sau khi thấy vậy liền đi 
đến chỗ Tôn giả Revata và nói với Tôn giả Revata: 


- Này Hiền giả Revata, các bậc Thượng nhân 
như vậy đã đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. 
Này Hiền giả Revata, chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn 
giả Sariputta để nghe pháp. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Tôn giả Revata vâng đáp Tôn giả Ananda. Rồi 
Tôn giả Revata và Tôn giả Ananda đi đến chỗ Tôn 
giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Sariputta thấy 
Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda từ xa đi đến, sau khi 
thây bèn nói với Tôn giả Ananda: 


— Tôn giả Ananda hãy đến đây, thiện lai, Tôn 
giả Ananda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. 
Này Hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga! 
Đêm rằm sáng trăng, cây Ta la trổ hoa cùng khắp, 
hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền giả 
Ananda, hạng Tỷ-kheo nào có thê làm chói sáng khu 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 415 


rừng GŒosinga? 


—- Ở đây, này. Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo nghe 


gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. 
Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn 
nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, 
những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, 
được lập lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến 
khéo quán sát; vị ây thuyết pháp cho bốn hội chúng 
với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ 
mọi tùy miên. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo 
này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputfa nói với Tôn 
giả Revata: 


- Này Hiền giả Revata, Tôn giả Ananda đã trả 
lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi 
hỏi Tôn giả Revata: Này Hiên giả Revata, khả ái thay 
ngôi rừng Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả 
Revata, hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu rừng 
Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tý-kheo ưa 
vui thú đời sống tịnh cư, nội 
tâm tu pháp, tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, 
thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không 
tịch. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo này có 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 416 


thê làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputfa nói với Tôn 
giả Anuruddha: 


- Này Hiền giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã 
trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng 
tôi hỏi Tôn giả Anuruddha: Này Hiền giả 
Anuruddha, khả ái thay ngôi rừng Gosinga... (như 
trên)... Này Hiền giả Anuruddha, hạng Tý-kheo nào 
làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiển giả Sariputta, Tỷ-kheo, với 
, siêu nhiên, quán sát ngàn thế 
giới. Này Hiên giả Sariputta, ví như một người có 
mắt lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp, quán sát một 
ngàn đường vòng xung quanh. Cũng vậy, này Hiền 
giả Sariputta, Tỷ-kheo, với thiên nhãn thanh tịnh, 
siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinøa. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputfa nói với Tôn 
giả Mahakassapa: 

- Này Hiên giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha đã 
trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng 
tôi hỏi Tôn giả Kassapa: Này Hiện giả Kassapa, khả 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 417 


ái thay ngôi rừng Gosinga... (như trên)... Này Hiền 
giả Kassapa, hạng Iỷ-kheo nào làm sáng chói khu 
rừng Œosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo, tự 

và tán thán đời sống ở rừng 
núi, tự mình sông khất thực, và tán thán đời sống khất 
thực, tự mình mặc y phần tảo và tán thán hạnh mặc 
y phần tảo, tự mình sống với ba y và tán thán hạn ba 
y, tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiêu dục, 
tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ, tự 
mình sống độc cư và tán thân hạnh sống độc cư, tự 
mình sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh 
không nhiễm thế tục, tự mình tinh cần, tinh tân và 
tán thán hạn tinh cần, tỉnh tắn, tự mình thành tựu giới 
hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình 
thành tựu Thiền định và tán thán sự thành tựu thiền 
định, tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành 
tựu trí tuệ, tự mình thành tựu giải thoát và tán thán 
sự thành tựu giải thoát, tự mình thành tựu giải thoát 
tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. 
Này Hiên giả Sariputta, hạng Tý-kheo như vậy có thê 
làm sáng chói khu rừng Gosinsa. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả SariIputta nói Tôn giả 
Mahamoøgsallana: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 4185 


— Hiền giả Moggallana, Tôn giả Mahakassapa 
đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay 
chúng tôi hỏi Tôn giả Mahamogøsallana: Này Hiển 
giả Moggallana, khả ái thay khu rừng Gosingal... 
Này Hiên giả Mogsallana, hạng Tỷ-kheo nào có thể 
làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, hai Tỷ-kheo 
đàm luận về Abhidhamma (A-tÿ-đàm). Các vị ây hỏi 
nhau câu hỏi, và khi được hỏi, các vị trả lời được với 
nhau chớ không dừng lại (không trả lời được), và 
cuộc đàm luận về pháp được tiếp tục. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tý-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinøa. 


Rồi Tôn giả Mahamogsallana nói với Tôn giả 
SarIpuftta: 


— Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo sự 
giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi 
Tôn giả Sariputta: Này Hiển giả Sariputta, khả ái 
thay, khu rừng Gosingal Đêm rằm sáng trăng, cây 
Ta-la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa 
rộng khắp nơi. Này Hiên giả Sariputta, hạng Tý-kheo 
nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Mogsallana, Tỷ-kheo 
, không phải Tỷ-kheo không điêu 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 419 


phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào 
buổi sáng, vị ây an trú quả ấy vào buổi sáng; an trú 
quả nào VỊ ấy muốn an trú vào buổi trưa, VỊ ây an trú 
quả ây buôi trưa; an trú quả nào vị ấy muôn an trú 
vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiêu. 
Hiền giả Moggallana, ví như một vị vua hay vị đại 
thần của vua có một tủ áo đựng đây những áo có 
nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn 
mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ây vào buổi 
sáng; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, 
nhà vua mặc cặp áo ây vào buôi trưa; cặp áo nào nhà 
vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc Cặp áo 
ây vào buổi chiều. Cũng vậy, này Hiền giả 
Mogsgallana, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không 
phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả 
nào Tỷ-kheo ây muôn an trú vào buổi sáng, vị ấy an 
trú quả ấy vào buổi sáng; an trú quả nào Tỷ- -kheo â ấy 
muốn an trú vào buổi trưa, VỊ ây an trú quả ây vào 
buổi trưa; an trú quả nào vị Tỷ- -kheo â ây muôn an trú 
vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiêu. 
Này Hiền giả Moggallana, hạng Tỷ-kheo như vậy có 
thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


Rồi Tôn giả Sariputta nói với các Tôn giả ấy: 
— Này chư Hiền, chúng ta đã trả lời theo sự giải 


thích của chúng ta. Chư Hiền, chúng ta hãy đi đến 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 420 


chỗ Thế Tôn ở và thuật lại vấn đề này cho Thế Tôn 
rõ. Thê Tôn trả lời chúng ta như thê nào, chúng ta sẽ 
như vậy thọ trì. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tôn giả ây vâng đáp Tôn giả Sariputta. Rồi 
những Tôn giả ấy đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế 
Tôn: 


—- Ở đây, bạch Thế Tôn, Tôn giả Revata và Tôn 
giả Ananda đến tại chỗ con ở để nghe pháp. Bạch 
Thế Tôn, con thấy Tôn giả Revata và Tôn giả 
Ananda từ xa đi đến; thấy vậy, con nói với Tôn giả 
Ananda: 


— Tôn giả Ananda, hãy đến đây, thiện lai Tôn 
giả Ananda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. 
Này Hiện giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga! 
Đếm răm sáng trăng, cây ta-la trỗ hoa cùng khắp, 
hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này Hiên giả 
Ananda, hạng Tỷ-kheo nào có thể làm sáng chói khu 
rừng ŒosInga? °ˆ 


Bạch Thê Tôn, được hỏi vậy, Tôn giả Ananda 
trả lời với con như sau: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 421 


"— Ở đây, Hiền giả Sariputta, Tý-kheo nghe 
nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. 
Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn 
nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, 
những pháp â ây được vị ấy nghe nhiều và giữ gìn kỹ, 
được lập lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến 
khéo quán sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng 
với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ 
mọi tùy miên. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo 
này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga." 


— Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời 
cho được chơn chánh, Ananda phải trả lời như vậy. 
Này Sariputta, Ananda là bậc đa văn, gìn giữ điều đã 
nghe, tích tụ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh, những pháp ấy được vị ây 
nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lập lại lớn tiếng, được 
ý tư duy, được tri kiến khéo quán sát. Vị ấy thuyết 
pháp cho bốn hội chúng, với văn cú viên dung lưu 
loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. 


— Bạch Thê Tôn khi nghe nói vậy, con nói với 
Tôn giả Revata: 


"— Này Hiên giả Revata, Tôn giả Ananda, đã trả 
lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 422 


hỏi Tôn giả Revata: 


"— Này Hiền giả Revata, khả ái thay ngôi rừng 
Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả Revata, hạng 
Tý-kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng 
Gosinga"”. 


"— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo ưa 
thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội 
tâm tu tập tịnh chỉ, không gián đoạn thiên định, thành 
tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. 
Này Hiên giả Sariputta, hạng Tý-kheo này có thê làm 
sáng chói khu rừng Gosinga". 


— Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời 
cho được chơn chánh, Revata phải trả lời như vậy. 
Này Sariputta, Revata ưa thích đời sống tịnh cư, vui 
thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu tập tịnh chỉ, không 
gián đoạn thiên định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn 
lui tới các chỗ không tịch. 


— Bạch Thê Tôn, khi được nói vậy, con nói với 
Tôn giả Anuruddha như sau: 


"— Này Hiền giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã 


trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng 
tôi hỏi Tôn giả Anuruddha: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 423 


"— Này Hiền giả Anuruddha, khả ái thay ngôi 
rừng Gosinga.. (như trên). Này Hiền giả 
Anuruddha, hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu 
rừng Œosinga?" 


Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
Anuruddha nói với con: 


"— Này Hiên giả Sariputta, ở đây, Tỷ-kheo với 
thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, quán sát ngàn thế 
giới. Này Hiển giả Sariputta, ví như một người có 
mắt, lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp rồi quán sát 
một ngàn đường vòng xung quanh. Cũng vậy, này 
Hiền giả Sariputta, Tỷ-Kheo với thiên nhãn thanh 
tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinga”". 


- Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời cho 
được chơn chánh, Anuruddha phải trả lời như vậy. 
Này SarIputta, chính Anuruddha với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới. 


— Bạch Thê Tôn, được nói vậy, con nói với Tôn 
giả Mahakassapa: 


"— Này Hiển giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha 
đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 424 


chúng tôi hỏi Tôn giả Kassapa: 


— Khả ái thay ngôi rừng Gosingal... (như 
trên)... Này Hiên giả Kassapa, hạng Tỷ-kheo nào làm 
sáng chói khu rừng Gosinga?" 


Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
Mahakassapa nói với con: 


"— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo tự 
mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng 
núi, tự mình sống khất thực và tán thán đời sống khất 
thực, tự mình mặc y phần tảo và tán thán hạnh mặc 
\ phân tảo, tự mình sống với ba y và tán thán hạnh 
ba y, tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu 
dục, tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ, 
tự mình sống độc cư và tán thán hạnh độc cư, tự mình 
sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh không 
nhiễm thế tục, tự mình tinh cần, tinh tấn và tán thán 
hạnh tinh cần, tinh tắn, tự mình thành tựu giới hạnh 
và tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình thành tựu 
thiên định và tán thán sự thành tựu thiền định, tự 
mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ, 
tự mình giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát, 
tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự 
thành tựu giải thoát tri kiến. Này Hiển giả Sariputta, 
hạng Tỷ-kheo ấy có thể làm sáng chói khu rừng 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 425 


Gosinga.” 


— Lành thay Sariputta! Nếu trả lời cho được 
chân chánh, Kassapa phải trả lời như vậy. Này 
Sariputta, Kassapa tự mình sống ở rừng núi và tán 
thán đời sống ở rừng núi... tự mình thành tựu giải 
thoát tri kiễn và tán thán sự thành tựu giải thoát tri 
kiên. 


— Bạch Thê Tôn, được nói vậy, con nói với Tôn 
giả Mahamogøsallana: 


"— Hiền giả Moggallana, Tôn giả Mahakassapa 
đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay 
chúng tôi hỏi Tôn giả Mahamogsallana: 


"— Này Hiền giả Mogsallana, khả ái thay khu 
rưng Gosinga!... Này Hiên giả Moggallana, hạng Tỷ- 
kheo nào có thê làm sáng chói khu rừng Gosinga?" 


Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
Mahamoøgøallana nói với con: 


"— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, hai Tỷ-kheo 
đàm luận về Abhidhamma, (A-tỳ-đàm). Họ hỏi nhau 
câu hỏi, và khi được hỏi, họ trả lời được với nhau, 
chớ không dừng lại vì không trả lời được, và cuộc 
đàm luận về pháp của họ được tiếp tục. Này Hiền giả 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 426 


Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinga. " 


— Lành thay Sariputta! Nếu trả lời cho được 
chơn chánh, Moggallana phải trả lời như vậy. Này 
Sariputta, Mogsallana là bậc thuyêt về Chánh pháp. 


Được nói vậy, Tôn giả Mahamogøgallana bạch 
Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, con nói với Tôn giả SarIputta, 
như sau: 


"— Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo 
sự giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi 
Tôn giả SarIputta: 


"~ Này Hiền giả Sariputta, khả ái thay khu rừng 
Gosinga! Đêm răm sáng trăng, cây ta-la trỗ hoa cùng 
khắp, hương trời như tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền 
giả Sariputta, hạng Tý-kheo nào có thê làm sáng chói 
khu rừng Gosinga?” 


— Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
SarIputfa nói với con: 


¬_ Ở đây, này Hiển giả Moggallana, Tỷ-kheo 
điêu phục được tâm, không phải Tỷ-kheo không điêu 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 212/1) 


phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào 
buôi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buôi sáng; an trú 
quả nào vị ây an trú vào buôi trưa, vị ây an trú quả 
ây vào buôi trưa; an trú quả nào VỊ ấy muốn an trú 
vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. 
Hiển giả Moggallana, ví như một vị vua hay vị đại 
thần của vua có một tủ áo đựng đây những áo có 
nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn 
mặc vào buôi sáng, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buỗi 
sáng; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, 
nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi trưa; cặp áo nào nhà 
vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc Cặp áo 
ây vào buổi chiều. Cũng vậy, này Hiền giả 
Moggallana, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không 
phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả 
nào Tỷ-kheo ây muôn an trú vào buổi sáng, Tỷ- -kheo 
ây an trú quả ây vào buổi sáng;, an trú quả nào VỊ ấy 
muốn an trú vào buổi trưa, vị ây an trú quả ây vào 
buổi trưa; an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buôồi 
chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Này. Hiền 
giả Moggallana, hạng Tỷ-kheo như vậy có thê làm 
sáng chói khu rừng Gosinga?." 


— Lành thay, lành thay, Moggallana! Nếu trả lời 
cho được chơn chánh, Sariputta phải trả lời như vậy. 
Này Moggallana, Sariputta điều phục được tâm, 
không phải Sariputta không điều phục được tâm. An 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 4285 


trú quả nào VỊ ây muốn an trú vào buỗồi sáng, VỊ ây an 
trú quả ây vào buổi sáng; an trú quả nào vỊ Ấy muốn 
an trú vào buồi trưa, vị ây an trú quả ây vào buổi trưa; 
an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị 
ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. 


Khi được nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, vị nào đã khéo trả lời (câu hỏi 
được đặt ra)? 


— Này Sariputta, tất cả đều lần lượt khéo trả lời. 


Và này các Ông hãy nghe Ta nói hạng Tỷ-kheo 
nào có thê làm sáng chói khu rừng ŒGosinga2 


Ở đây, này Sariputta, Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau 
khi đi khất thực về, ngôi kiết-già, lưng thắng, đặt 
niệm trước mặt, và nghĩ răng: '”Fa sẽ không bỏ ngồi 
kiết-già này cho đến khi tâm của ta được khéo giải 
thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ". Này 
Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinøa. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tôn giả ấy 
hoan hỷý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 429 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


76 Đệ nhất Tu ở rừng - Kinh CÁC VỊ TỶ 
KHEO 2 - Tăng I, 50 


CÁC VỊ TY KHEO 2 - 7ăng I, 50 

100. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, có thể dùng 
ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 
Cullapanthaka. 


101. Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến 
(không phải vivaddha của nguyên bản), tối thắng 
là Cullapanthaka. 

102. Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... 
tối thắng là Mahàpanthaka. 

103. Trong các vị trú không có tranh luận... tối 
thăng là Subhuti. 

104. Trong các vị đáng được cúng dường... tối 
thăng là Subhuti. 

105. _ Trong các vị tu ở rừng... tối thăng là Reva(a 


Khadiravaniya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 43] 


106. _ Trong các vị tu Thiền... tối thăng là Kankha 
Revata. 


107. Trong các vị tỉnh cần tỉnh tấn... tôi thắng là 


Sono Koliviso. 
108. Trong các vị khéo nói... tôi thắng là Sono 


Kutikanna. 


109. Trong các vị nhận được đồ cúng đường... tối 


thăng là Sivali. 


110. Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải... 


tối thắng là Valckalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 432 


77 Đệ nhất Năng khởi biện tài - Kinh 
CÁC VỊ TỶ KHEO 4 - Tăng L, 52 

CÁC VỊ TỶ KHEO 4- 7ăng L, 52 

I8I. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 


nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


182. Trong các vị... đầy đủ ức niệm, tối thắng là 


Ànanda 


183. Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thắng 


là Ànanda. 


184. Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 


Ànanda. 
13.  5.Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 


185. Trong các vị... có đại hội chúng, tối thăng là 


Uruvela Kassapa. 


186... Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, 


tối thắng là Kàludày). 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 433 


187. _ Trong các vị... không có bệnh hoạn, tối thắng 
là Bakkula. 

188. Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, 
tối thăng là Sobhita. 

189. Trong các vị... trì Luật, tôi thăng là Upàii. 

190. _ Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng 
là Nandaka. 


191. _ Trong các vị... hộ trì các căn môn.... tối thắng 


là Nanda. 


19. Trong các vị. NNRRRNNNNN. ‹ 


thăng là Sàgata. 


193. Trong các vị... giáo giới các Tỷ-kheo,... tối 
thăng là Màhakappina. 

194. Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thắng 
là Ràdha. 

195. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô 
y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Moghràjà. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 434 


78 _ Đệ nhất Ưa thích học tập - Kinh CÁC 
VỊ TỶ KHEO 3 - Tăng L, 51 


CÁC VỊ TỶ KHEO 3 7ð»ng L, 51 

121. _ Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học 
tập, tối thăng là Ràhula. 

122. Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tối thắng 
là Ratthapàla. 

123. Trong các vị... đầu tiên nhận phiêu ăn cơm, 
tối thắng là Kunda Dhàna. 

124. Trong các vị... đầy đủ biện tài, tối thăng là 
Vangìsa 

125. _ Trong các vị... dễ mến toàn diện, tối thắng là 
Upasena Vangantaputta. 

126. Trong các vị... sửa soạn chỗ ngôi, chỗ năm, 
tối thắng là Dabba Mallaputta. 


127. Trong các vị... được chư Thiên ái mộ, tối 


thắng là Pilindavaccha. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 435 


128. _ Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thắng 


là Bàhiva Dàructriya. 


129. Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tôi thắng 


là Kumara Kassapa. 


130. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được Vô 
ngại giải, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Màhà- 
kotthita. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 436 


79 _ Chớ có kiêu mạn về vẫn đề này - Kinh 
TÔN GIÁ SAMIDDHI — Tăng IV, 113 

TÔN GIẢ SAMIDDHI- 7ăng IV,113 

1. Rôi Tôn giả Samiddhi đi đến Tôn giả Sàriputta, 

sau khi đên, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sàriputta, 

sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 

hữu, liên ngôi xuông một bên. 


Rồi Tôn giả Sàriputfa nói với Tôn giả Samiddhi đang 
ngôi xuống một bên: 


- Do sở duyên gì, này Samiddhi, một người khởi lên 
các ti Hy tâm ? 


- Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả. 


- Nhưng này Samiddhi, cải gì khiến chúng đi đến sai 
khác ? 


- Các giới, thưa Tôn giả. 
- Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm tập khởi? 
- Lấy xúc làm tập khởi, thưa Tôn giả. 


- Này Samiddi, chúng qui tụ ở đâu ? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 437 


- Chúng qui tụ ở các cảm thọ, thưa Tôn giả. 
- Nhưng này Samiddhi, chúng lây gì làm thượng thủ? 
- Chúng lấy đi» làm thượng thủ, thưa Tôn giả. 


- Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm tăng 
thượng ? 


- Chúng lấy ziệ/n làm tăng thượng, thưa Tôn giả. 


- Này Samiddhi, chúng lấy cái gì làm tối thượng? 

- Chúng lây /ué làm tôi thượng, thưa Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng lấy gì làm lõi cây? 

- Chúng lây giđi thoát làm lõi cây, thưa Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng thể nhập vào gì? 

- Chúng thể nhập vào 2á: z, thưa Tôn giả. 

2. - Khi được hỏi: "Này Samiddhi, do SỞ duyên gì 
một người khởi lên các tư duy tâm?”, Hiên giả đáp: 
"Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả". 

Này Samiddhi, khi được hỏi: "Cái gì khiến chúng đi 


đên sai khác?”, Hiên giả đáp:” Trong các giới, thưa 
Tôn giả". 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 4385 


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lây gì làm tập 
khởi?", Hiện giả đáp: "Lây xúc làm tập khởi, thưa 
Tôn giả". 


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chỗ qui tụ của chúng 
là gì?", Hiên giả đáp: "Chô qui tụ của chúng là thọ, 
thưa Tôn giả". 


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lấy gì làm 
thượng thủ?”, Hiên giả đáp: "Chúng lây định làm 
thượng thủ, thưa Tôn giả”. 


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lấy gì làm tăng 
thượng?", Hiên giả đáp: "Chúng lây niệm tăng 
thượng, thưa Tôn giả". 


Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lấy gì làm tối 
thượng?" Hiền giả vài "Chúng lấy tuệ làm tối 
thượng, thưa Tôn giả". 


Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lẫy gì làm lõi 
cây?", Hiền giả đáp: "Chúng lẫy giải thoát làm lõi 
cây, thưa Tôn giả". 


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng thê nhập vào 
øì?", Hiền giả đáp: "Chúng thê nhập vào bắt tử, thưa 
Tôn giả". 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 439 


Lành thay, lành thay, này Samiddhi! Lành thay, này 
Samiddhil Hiên giá đã trả lời các câu hỏi. Nhưng 
Hiên giả chớ có kiêu mạn về vấn đề này. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 440 


80 Ác ma hét để gây sợ hãi - Kinh 
Samiddhi — Tương I, 264 


Samiddhi — 7n IL, 264 
1) Một thời Thế Tôn ở giữa các vị Sakkà, tại Silàvat. 


2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi sông không xa Thế 


Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


3) Rồi Tôn giả Samiddhi, trong khi Thiên tịnh độc 
cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: “74 lợi ích cho 
ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bác Đạo Sư của ta là 
bác A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác! Thật lợi ích 
cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi ta được xuất gia 
trong Pháp luật khéo giảng! Thát lợi ích cho ta, thát 
khéo lợi ích cho ta, khi những Vị đồng Phạm hạnh 
với fa là những bác trì giới và hành trì thiện pháp!” 


4) Rồi Ác ma với tâm tư của mình biết được tâm tư 
của Tôn giả Samiddhi, liền đi đến Tôn giả Samiddhi. 
Sau khi đến, không xa Tôn giả Samiddhi, Ác ma hé 
lên tiếng hét to lớn, rùng rợn, khiến người ta nghĩ 
như là quả đất vỡ tung. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 441 


5) Rồi Tôn giả Samiddhi đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đánh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, Tôn giả Samiddh1 bạch Thê Tôn: 


6) Bạch Thế Tôn, con sống không xa Thế Tôn, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Bạch Thế Tôn, trong 
khi con Thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được 
khởi lên: “Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho 
ta, khi bậc Đạo Sư của ta là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Chánh Giác! Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi 
ích cho ta, khi ta được xuất gia trong Pháp luật khéo 
giảng! Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, 
khi các vị đồng Phạm hạnh với ta là những bậc trì 
giới và hành trì thiện pháp!" Khi ấy, bạch Thế Tôn, 
không xa con, một tiếng hét to lớn rùng rợn khởi lên, 
khiến người ta nghĩ như là quả đất vỡ tung. 


7) Này Samiddhi, không phải quả đất vỡ fung đâu. 
Đó là Ac ma đã đên đề làm mờ mát Ông. Này 
Samiddhi, Ong hãy đên tại chô ây và sông không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 
8) Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Samiddhi vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi 


đứng dậy, đảnh lễ Thê Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài, rôi ra đi. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 442 


9) Lần thứ hai, Tôn giả Samiddhi tại chỗ ấy sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Lần thứ hai, 
trong khi Tôn giả Samiddhi Thiên tịnh độc cư, tư 
tưởng sau đây được khởi lên: “Thật lợi ích thay cho 
ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bậc Đạo Sư của ta là 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Chánh Giác! Thật lợi ích 
cho ta, thật khéo lợi ích cho ta khi...,... và hành trì 
thiện pháp!". Lần thứ hai, Ác ma biết được tư tưởng 
của Tôn giả Samiddhi....... khiến người ta nghĩ như 
là quả đất vỡ tung. 


10) Rồi Tôn giả Samiddhi, sau khi biết: "Đây là Ác 
ma" liên nói lên bài kệ với Ác ma: 


Ta với lòng tín ngưỡng, 
Bỏ gia đình, xuất gia, 
Niệm tuệ ta tăng trưởng, 
Tâm tư ta Thiên định. 
Dầu Ông tạo sắc 8ì 
Không làm ta sợ hãi. 


11) Rồi Ác ma biết được: "Tỷ-kheo Samiddhi biết 
ta", buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chô. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 443 


81 Đệ nhất Nhận được đồ cúng dường tối 
thăng - Kinh CÁC VỊ TỶ KHEO 2 - 
Tăng L, 50 


CÁC VỊ TY KHEO 2 - 7ăng I, 50 

111. _ Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, có thê dùng 
ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 
Cullapanthaka. 


112. Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến 
(không phải vivaddha của nguyên bản), tối thắng 
là Cullapanthaka. 

113. Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... 
tối thắng là Mahàpanthaka. 

114. Trong các vị trú không có tranh luận... tối 
thắng là Subhuti. 

115. Trong các vị đáng được cúng dường... tối 
thắng là Subhuti. 

116. Trong các vị tu ở rừng... tối thắng là Revafa 


Khadiravaniya. 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 444 


117. Trong các vị tu Thiền... tối thăng là Kankha 
Revata. 


118. Trong các vị tỉnh cần tỉnh tấn... tôi thắng là 


Sono Koliviso. 
119. Trong các vị khéo nói... tôi thắng là Sono 


Kutikanna. 


120. Trong các vị nhận được đồ cúng đường... tối 


thăng là Sivali. 


121. Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải... 


tối thắng là Valckalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 445 


82 Đệ nhất Túc Mạng Minh - Kinh CÁC 
VỊ TỶ KHEO 4 - Tăng L, 52 

CÁC VỊ TỶ KHEO 4- 7ăng L, 52 

196. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 


nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


197. Trong các vị... đầy đủ ức niệm, tối thắng là 


Ànanda 


198. Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thắng 


là Ànanda. 


199. Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 


Ànanda. 
14. _ 5.Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 


200. _ Trong các vị... có đại hội chúng, tối thắng là 


Uruvela Kassapa. 


201... Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, 


tối thắng là Kàludày). 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 446 


202. _ Trong các vị... không có bệnh hoạn, tối thắng 
là Bakkula. 

203. _ Trong các vị... nhớ đến các đời sông quá khứ, 
tối thăng là Sobhita. 

204. Trong các vị... trì Luật, tối thắng là Upàli. 

205. _ Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng 
là Nandaka. 


206. _ Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng 


là Nanda. 


20. Trong các vị. NNRMNNNNNN. 


thắng là Sàgata. 


208. Trong các vị... giáo giới các Tý-kheo,... tối 
thăng là Màhakappina. 

209. __ Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thắng 
là Ràdha. 

210. _ Trong các vị đệ tử Tý-kheo của Ta mang thô 
y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Moghràjà. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 447 


83 Kinh SƠNA- Tăng HIL, 155 
SƠN -7äng II, 155 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú tại Ràjagaha (Vương Xá) núi 
Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bây giờ Tôn giả Sona 
trú ở Ràjagaha, tại rừng Sìta. Rồi Tôn giả Sona, trong 
khi độc cư Thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi 
lên: "Những ai là đệ tử Thể Tôn, sống tỉnh cần tỉnh 
tấn, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp 
thủ, tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc. Gia đình 
ta có tài sản, và ta có thể hưởng thọ tài sản và làm 
điều công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, 
thọ hưởng tài sản và làm các công đức ”. 


, như một người lực sĩ duỗi cánh tay 
đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất 
từ núi Gijjhakùta, hiện ra trước mặt Tôn giả Sona, ở 
rừng Sìta. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Tôn giả Sona đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sona đang ngồi một 
bên: 


- Này Sona, có phải trong khi thầy độc cư Thiên tịnh, 
tư tưởng sau đây được khởi lên: "Những ai là đệ tử 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 448 


Thế Tôn, sống tỉnh cần tỉnh tấn, ta là một trong 
những vị ây. Nhưng ta còn châp thủ, tâm chưa giải 
thoát các lậu hoặc. Gia đình ta có tài sản, ta có thê 
hưởng thọ tài sản ây và làm các công đức. Vậy ta hãy 
từ bỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm 
các công đức”? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Có phải thuở trước, 
khi còn là g1a chủ, Thây giỏi đánh đàn Tỳ-bà có dây? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? 


, trong khi ây, đàn 
tỳ-bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? 
trong khi ây, đàn tỳ- 
bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Nhưng này Sona? 


- Thưa được, bạch Thế Tôn. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 449 


- Cũng vậy, này Sona, khi tỉnh cân tỉnh tấn quá 
căng thăng, thời đưa đến dao động; khi tỉnh cần 
tỉnh tân quá thụ động, thời đưa đến biếng nhác. Do 
vậy, này Sona, Thầy phải an trú tỉnh tấn một cách 
bình đăng, thể nhập các căn một cách bình đẳng, 
rôi tại đây nắm giũữ tướng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau 
khi giáo giới Tôn giả Sona với lời giáo giới, như một 
nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh 
tay đang duỗi ra, cũng vậy, Thế Tôn biến mất tại 
rừng Sìta và hiện ra ở núi GIJjhakùta. 

2. Rồi Tôn giả Sona, sau một thời gian an trú tinh tân 
một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình 
đăng và tại đây năm giữ tướng. 


Rồi Tôn giả Sona sống độc cư, an tịnh, không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, do mục đích 
gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia từ bỏ gia 
đình sông không gia đình, vị ấy ngay trong hiện tại, 
tự mình với thắng trí chứng ngộ và chứng đạt vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, việc gì nên làm đã làm, 
không còn trở luI trạng thái nay nữa”. Tôn giả Sona 
trở thành một vị A-la-hán. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 450 


Sau khi chứng được A-la-hán, Tôn giả Sona suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đên Thê Tôn; sau khi đên, ta sẽ 
nói lên ý nghĩa này với Thê Tôn". 
Rồi Tôn giả Sona đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lê Thê Tôn, rôi ngồi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Sona bạch Thê Tôn: 
3. - Bạch Thể Tôn, 1ỷ-kheo nào là bác A-la-hản, đã 
đoạn tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, đã làm 
những việc cán làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã đạt 
được mục đích, hữu kiết sử đã trừ diệt, đã được giải 
thoát nhờ chánh trí; vị đy có sáu chô đê xu hướng: 

-_ Xu hướng xuất ly, 

-_ Xu hướng viễn Ìy, 

- Xu hướng vô sân, 

- Xu hướng ái diệt, 

- Xu hướng thủ diệt, 

-. Xu hướng Vô sĩ. 
4. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây, một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này hoàn toàn chỉ y cứ trên 
tín, có xu hướng xuất ly". VỊ Tôn giả ây chớ có quan 
điểm như vậy! Tÿ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
bạch Thê Tôn, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn tháy trong mình còn cát gì 
cán làm, hay còn cái gì cân phải làm thêm; do đoạn 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 451 


diệt tham ái, do viên ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến 
xu hưởng xuất ly; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, 
vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly; do đoạn diệt 
sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất 
ly. 

5. Bạch Thể Tôn, có thể ở đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này do tham muốn lợi dưỡng, 
cung kính, danh tiếng nên hướng tâm về xu hướng 
viễn ly". Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành 
tựu Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không 
còn thấy trong mình còn cái gì cần làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến XM HưỚNg viễn ly; do 
đoạn diệt sân, do viên ly sân, vị ấy hướng tâm đến Xu 
hướng viên ly; do đoạn diệt sỉ, do viên Íy sỉ, Vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng viễn ly. 


6-9. Bạch Thể Tôn, có thể đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Do đi ngược trở lại tối thắng giới cắm 
thủ, Tôn giả này hướng tâm đến xu hướng vô sân". 
Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch Thể Tôn, 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu 
Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn 
thấy trong mình còn cái gì cần phải làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô tham; 
do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 452 


xu hướng vô sân; do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng vô sỉ. 

.. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, VỊ ấy 
hướng tâm đến xu hướng ái diệt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt; 
do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng ái diệt. 

..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng thủ diệt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng thủ 
diệt; do đoạn diệt sỉ, do viễn Ủy SI, Vị ấy hướng tâm 
đến xu hướng thủ diệt. 


..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hưởng vô si; do đoạn diệt sân, do 
viên ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng Vô si; do 
đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng VÔ s1. 


10. Như vậy, với Tỷ-kheo có tâm chơn chánh giải 
thoát, bạch Thể Tôn, nếu nhiêu sắc do mắt nhận thức 
đi vào trong giới vức của mắt, chúng không chỉnh 
phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, 
đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của 
chúng. 

Nếu nhiều tiếng do tại nhận thức... nêu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nêu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiêu xúc do thân nhận thức... nếu nhiều 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 453 


do ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý chúng 
không chỉnh phục tâm của vị ây, và tâm vị ây không 
lộn xộn, an tru, đạt được không dao động, quán thấy 
tánh diệt của chúng. 
11. Ví như, bạch Thế Tôn, một hòn núi đá, không có 
rạn nứt, không có trông bọng, một tảng đá lớn, nếu 
từ phương Đông mưa to gió lớn đến, không có làm 
rung động, rung chuyên, chuyển động mạnh núi đá 
ấy. Nếu từ phương Tây mưa to gió lớn đến... nêu từ 
phương Bắc mưa to gió lớn đến....nếu từ phương 
Nam mưa to gió lớn đến, không có làm rung động, 
rung chuyên, chuyên động mạnh núi đá ấy. 
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, với Tý-kheo có tâm chơn 
chánh giải thoát, nêu nhiêu sắc do mắt nhận thức đi 
vào trong giới vức của mất, chúng không chinh phục 
tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt 
được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. 
Nếu nhiều tiếng do tai nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do 
ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý, chúng không 
chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an 
trú, đạt được không dao động, quán thây tánh diệt 
của chúng. 

Với ai hướng xuất ly, 

Tâm xu hướng viễn ly, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 454 


Với ai hướng vô sân, 

Tâm xu hướng thủ diệt, 

Với ai hướng át diệt, 

Tâm xu hướng VÔ s1, 

Có thấy xứ sanh khỏi, 

Tâm được chánh giải thoát. 


Với vị chánh giải thoái, 
VỊ Tỷ-kheo tâm tịnh, 
Không cần làm thêm gì, 
Không có gì phải làm. 
Như hòn núi đả tảng, 
Gió không thể dao động, 
Cũng vậy, toàn thể sắc, 
Vị, tiếng, và hương, xúc, 
Cho đến tất cả pháp, 
Khả ái, không khả ái, 
Không có thể dao động, 
Một vị được như vậy, 
Tâm kiên trú, giải thoái, 
Thấy tánh diệt của chúng. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 455 


84 Đệ nhất Tỉnh tấn - Kinh CÁC VỊ TỶ 
KHEO 2 - Tăng L, 50 


CÁC VỊ TY KHEO 2 - 7ăng I, 50 

122. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, có thể dùng 
ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 
Cullapanthaka. 


123. Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến 
(không phải vivaddha của nguyên bản), tối thắng 
là Cullapanthaka. 

124. _ Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... 
tối thắng là Mahàpanthaka. 

125. Trong các vị trú không có tranh luận... tối 
thăng là Subhuti. 

126. Trong các vị đáng được cúng dường... tối 
thăng là Subhuti. 

127. _ Trong các vị tu ở rừng... tối thăng là Revafa 


Khadiravaniya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 456 


128. _ Trong các vị tu Thiền... tối thăng là Kankha 
Revata. 


129. Trong các vị tỉnh cần tỉnh tấn... tôi thắng là 


Sono Koliviso. 
130. Trong các vị khéo nói... tôi thắng là Sono 


Kutikanna. 


131. . Trong các vị nhận được đồ cúng đường... tối 


thăng là Sivali. 


132. Trong các đệ tử Tý-kheo có tín thắng giải... 


tối thắng là Valckalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 457 


85 Đệ nhất Khéo nói - Kinh CÁC VỊ TỶ 
KHEO 2 - Tăng L, 50 


CÁC VỊ TY KHEO 2 - 7ăng I, 50 

133. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, có thể dùng 
ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 
Cullapanthaka. 


1344. Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến 
(không phải vivaddha của nguyên bản), tối thắng 
là Cullapanthaka. 

135. _ Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... 
tối thắng là Mahàpanthaka. 

136. Trong các vị trú không có tranh luận... tối 
thăng là Subhuti. 

137. Trong các vị đáng được cúng dường... tối 
thăng là Subhuti. 

138. Trong các vị tu ở rừng... tối thăng là Revafa 


Khadiravaniya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 455 


139. Trong các vị tu Thiền... tối thăng là Kankha 
Revata. 


140. Trong các vị tỉnh cần tỉnh tấn... tôi thắng là 


Sono Koliviso. 
14I. Trong các vị khéo nói... tôi thắng là Sono 


Kutikanna. 


142. Trong các vị nhận được đồ cúng đường... tối 


thăng là Sivali. 


143. Trong các đệ tử Tý-kheo có tín thắng giải... 


tối thắng là Valckalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 459 


86 11 tiêu chuẩn về lòng tin - Kinh 
SUBHÙTI - Tăng IV, 676 


SUBHÙTI - 7ðng IV,676 


(Lòng tin — tiêu chuẩn về lòng tin; Thế nào là Tỷ kheo 
có lòng tin?) 


1. Rồi Tôn giả SubhùtI, cùng với một Tỷ- -kheo có 
lòng tin đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Subhùti đang ngồi một bên: 


- Này Subhùui, Tỷ-kheo này tên là gì? 


- Bạch Thế Tôn, Tý-kheo này có lòng tin, con một 
nam cư sĩ có lòng tin, đã vì lòng tin xuât gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình. 


- Này Subhùti, Tỷ-kheo có lòng tin này, con một 
người an cư sĩ có lòng tin, đã xuất gia vì lòng tin, từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình, người ây có được 
thây sông trong những tiêu chuẩn về lòng tin của 
một người có lòng tin không? 


- Bạch Thế Tôn, nay là thời cho vấn đề này! Bạch 


Thiện Thệ, nay là thời cho vân đê này, đê Thê Tôn 
thuyêt các tiêu chuân về lòng tin của một người có 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 460 


lòng tin; nay con sẽ biết được: "Vị Tỷ-kheo này có 
được thây là sông trong những tiêu chuân về lòng tin 
của một người có lòng tin hay không? " 


- Vậy này SubhùtI, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Subhùti vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
sau: 


2. Ở đây, này Subhùti, Tỷ-kheo có giới, sống chế ngự 
với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ oai 
nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi 
nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. 
Này Subhùu, vị Tỷ-kheo nào có giới, sống chế ngự 
với sự chế ngự của giới bồn Pảtimokkha, đây đủ oai 
nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi 
nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. 
Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một 
người có lòng tin. 


3. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo nghe nhiễu, thọ trì 
những gì đã nghe, tích tập những gì đã nghe. Những 
pháp nào, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn, đề cao đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên 
mãn thanh tịnh, những pháp â ây, VỊ ây đã nghe nhiều, 
đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán sát với ý, đã 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 461 


thể nhập với chánh kiến. Này Subhùti, Tỷ-kheo nào 
nghe nhiêu... với chánh kiên. Này SubhùtI, đây là 
tiêu chuân về lòng tin của một người có lòng tin. 


4. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này Subhùt, 
Tỷ-kheo nào làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, 
giao thiệp với thiện. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn 
về lòng tin của một người có lòng tin. 


5. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo là người dễ nói, 
thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham 
nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này 
Subhùtii, Tỷ-kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp 
tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp 
nhận những lời giáo giới. Này Subhùii, đây là tiêu 
chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. 


6. Lại nữa, này Subhùt, Tỷ-kheo phàm có những 
công việc gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối 
với các vị đồng Phạm hạnh, ở đây, vị ây khéo léo và 
tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa 
đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này Subhùti, Tỷ-kheo 
nào, phàm có những công việc gì... vừa đầy đủ đề tô 
chức. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của 
mọi người có lòng tin. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 462 


7. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo tra pháp, lời nói dễ 
thương, hân hoan lớn trong thắng Pháp, trong thăng 
Luật. Này Subhùti, phàm Tỷ-kheo nào ưa pháp, lời 
nói dễ thương hân hoan lớn trong thắng Pháp, thăng 
Luật. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của 
một người có lòng tin. 


6. Lại nữa, này Subhùti, Ty-kheo sống tinh cần, tinh 
tân đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các 
thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng 
đối với các thiện pháp. Này Subhùu, phàm vị Tỷ- 
kheo nào sống tinh cần, tinh tấn đoạn trừ các pháp 
bắt thiện, làm cho đây đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên 
trì không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. 
Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một 
người có lòng tin. 


9. Lại nữa, này Subhùti, Tý-kheo đói với bốn Thiên, 
thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được 
không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
không phí sức. Này Subhùti, phàm vị Tỷ-kheo đối 
với bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện hiện tại 
lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức. Này Subhùtdi, đây là 
tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. 


10. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo nhớ đên nhiều đời 
sông quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bôn đời, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 463 


năm đời, sáu đời, bảy đời, tám đời, chín đời, mười 
đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm 
mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, 
một trăm ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại thành kiếp. VỊ ấy nhớ rằng: "Tại chỗ Kia, 
ta có tên như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi 
thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta 
được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ 
khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra ở đây". Như 
vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với 
các nét đại cương và các chi tiết. Này Subhùti, phàm 
Tý-kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một 
đời, hai đời... vị ây nhớ đến nhiều đời sông quá khứ 
với các nét đại cương và các chỉ tiết. Này Subhùti, 
đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng 
tin. 


I1. Lại nữa, này Subhùu, Tỷ-kheo với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhân, thây sự sống và chết của chúng 
sanh. VỊ ấy biết rõ răng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ 
cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mãn, 
kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những 
chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phỉ 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo 
tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 464 


chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về 
thân, ngữ và ý, không phi báng các bậc Thánh, theo 
chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những 
người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh 
lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Này Subhùti, 
phàm Ty-kheo với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, 
thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ 
răng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của họ. Như vậy này Subhùti, là tiêu 
chuẩn về lòng tin của người có lòng tin. 


12. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo do đoạn diệt các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với 
thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. Này Subhùui, Tỷ-kheo do đoạn diệt các 
lậu hoặc..., sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú, 
này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của người 
có lòng tin. 

13. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Subhùti bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin của 
người có lòng tin này được Thế Tôn thuyết giảng, là 


có trong Tỷ-kheo này và Tý-kheo này được thấy là 
có chúng. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 465 


¡. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này là có giới, sông 
chế ngự với sự chế ngự của giới bổn 
Pàtimokkha, đây đủ uy nghi chánh hạnh, thấy 
nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và tu học trong các học pháp. 

›.. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nghe nhiều, thọ trì 
những øì đã nghe, chất chứa tích tập những gì 
đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. 
Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiễu, đã thọ trì, 
đã tụng đọc băng lời, đã quán sát với ý, đã thê 
nhập với chánh kiến. 

3. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này làm ban với thiên, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. 

4. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này là người dễ nói, 
thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, 
thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, 
kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo 
ĐIỚI. 

s.. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này, phàm có những 
công việc gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, 
đối với các vị đồng Phạm hạnh, ở đây, vị ấy 
khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các 
phương tiện vừa đủ để làm, vừa đủ để tô chức. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 466 


ø. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này ưa pháp, lời nói dễ 
thương, hân hoan lớn trong thắng Pháp, thăng 
Luật. 

7. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này sống tinh cần tỉnh 

, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy 
đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi 
gánh nặng đối với các thiện pháp. 

s. Bạch Thế Tôn, Tý-kheo này, đối với bôn Thiền 
thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được 
không khó khăn, có được không mệt nhọc, có 
được không phí sức. 

9. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nhớ đến nhiều đời 
sống quá khử, như một đời, hai đời... nhớ đến 
nhiều đời sông quá khứ với các nét đại cương 
và các chỉ tiết. 

¡0. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này với thiên nhãn 
thần tịnh siêu nhân.... rõ biết các chúng sanh, 
tùy theo hạnh nghiệp của họ. 

. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này do đoan diệt các 
lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trú. 


— 
_ 


Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin này được 
Thê Tôn thuyêt giảng là có trong Tỷ-kheo này. Và 
Tỷ-kheo này được thây là có chúng. 


14. Lành thay, lành thay này Subhùu! Vậy này 
Subhùti, Thây hãy an trú với Tyỷ-kheo có lòng tin 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 467 


này. Khi nào, này Subhùti Thây muốn yết kiên Như 
Lai, hãy cùng với Tỷ-kheo có lòng tin này đi đên yết 
kiên Như Lai. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 4685 


87 Đệ nhất Trú không tranh luận - Kinh 
CÁC VỊ TỶ KHEO 2 - Tăng I, 50 


CÁC VỊ TY KHEO 2 - 7ăng I, 50 

144. _ Trong các đệ tử Tý-kheo của Ta, có thể dùng 
ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 
Cullapanthaka. 


145. Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến 
(không phải vivaddha của nguyên bản), tối thắng 
là Cullapanthaka. 

146. _ Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... 
tối thắng là Mahàpanthaka. 

147. Trong các vị trú không có tranh luận... tối 
thăng là Subhuti. 

148. Trong các vị đáng được cúng dường... tối 
thăng là Subhuti. 

149. _ Trong các vị tu ở rừng... tối thăng là Reva(a 


Khadiravaniya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 469 


150. Trong các vị tu Thiền... tối thăng là Kankha 
Revata. 


151. _ Trong các vị tỉnh cần tỉnh tấn... tôi thắng là 


Sono Koliviso. 
152. Trong các vị khéo nói... tôi thắng là Sono 


Kutikanna. 


153. Trong các vị nhận được đồ cúng đường... tối 


thăng là Sivali. 


154. Trong các đệ tử Tý-kheo có tín thắng giải... 


tối thắng là Valckalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 470 


88 Đệ nhất Đáng được cúng dường - Kinh 
CÁC VỊ TỶ KHEO 2 - Tăng I, 50 


CÁC VỊ TY KHEO 2 - 7ăng I, 50 

155. _ Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, có thể dùng 
ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 
Cullapanthaka. 


156. Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến 
(không phải vivaddha của nguyên bản), tối thắng 
là Cullapanthaka. 

157. Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... 
tối thắng là Mahàpanthaka. 

158. Trong các vị trú không có tranh luận... tối 
thăng là Subhuti. 

159. Trong các vị đáng được cúng dường... tối 
thăng là Subhuti. 

160. _ Trong các vị tu ở rừng... tối thăng là Reva(a 


Khadiravaniya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 471 


161. Trong các vị tu Thiền... tối thăng là Kankha 
Revata. 


162. Trong các vị tỉnh cần tỉnh tấn... tôi thắng là 


Sono Koliviso. 
163. Trong các vị khéo nói... tôi thắng là Sono 


Kutikanna. 


164. Trong các vị nhận được đồ cúng đường... tối 


thăng là Sivali. 


165. Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải... 


tối thắng là Valckalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 202) 


89 Kinh Thiện Sanh — Tương II, 486 


Thiện Sanh — 7:zơng II, 486 
1) Trú ở Sàvatth1. 
2) Rồi Tôn giả Sujàta đi đến Thế Tôn. 


3) Thế Tôn thấy Tôn giả Sujàta từ đăng xa đi đến; 


thây vậy, liền gọi các Tỷ-kheo: 


4) - Cả hai phương điện, này các 1ỷ-kheo, thiện nam 
tứ này thật sự chói sáng. Vị áy đẹp trai, ưa nhìn, khả 
ái, đây đủ với nhan sắc tối thượng. Vị ấy còn ngay 
trong hiện tại tự mình chưng tri, chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, mà Vì 
mục đích này, con các lương gia chơn chánh xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


5) Thế Tôn nói như vậy xong... Bậc Đạo Sư, lại nói 
thêm: 


Tỷ-kheo này sáng chói, 

Với tâm tư chánh trực, 

Ly kiết sử, ly ách, 

Không chấp, không sanh lại, 
Chiến thắng ma quân xong, 
Thọ trì thân tối hậu. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 473 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


90 Tuyên bố Chánh trí, nhưng không đề 
cập đến tự ngã - Kinh KHEMA - Tăng 
HH, 131 


KHEMA —7ðng II, 131 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, Jetavana, tại 
khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Khema, Tôn giả Sumana trú ở Sàvavatthì, tại rừng 
Andha. Rồi Tôn giả Khema và Tôn giả Sumana đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 

Khema bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tý-kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn 
tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, đã làm những 
việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải 
thoát. Vj ấy không nghĩ rằng: "Có người tốt hơn ta" 
hay “Có người giống như ta” hay "Có người hạ liệt 
hơn ífq”. 

Tôn giả Khema nói như vậy, Bậc Đạo Sư chấp nhận. 
Rồi Tôn giả Khema nghĩ rằng: "Thế Tôn đã _chấp 
nhận ta". Tôn giả từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 475 


Tôn giả Sumana, khi Tôn giả Khema ra đi không bao 
lâu, liên bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tý-kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn 
tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, đã làm những 
việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải 
thoát. Vị ây không nghĩ rằng: "Có người tốt hơn ta", 
hay "Có người giống như ta", hay "Có người hạ liệt 
hơn ta”. 

Tôn giả Sumana nói như vậy, bậc Đạo Sư chấp nhận. 
Rồi tôn giả Sumana nghĩ rằng: "Thế Tôn đã chấp 
nhận ta". Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 

2. Rồi Thế Tôn, sau khi Tôn giả Khema và Tôn giả 
Sumana ra đi không bao lâu, liền bảo các Tý-kheo: 


Tuy vậy, ở đời một số kẻ ngu nói lên chánh trí một 
cách ngạo mạn đắc chí. Họ về sau rơi vào nguy hại. 

Không thắng, không hạ liệt, 

Không ai động đăng Ta, 

Những tư tưởng như vậy 

Không chỉ phối các vị. 

Sanh khởi đã chẳm dút, 

Phạm hạnh được viên thành, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 476 


Họ lìa bỏ kiết sử, 
Hoàn toàn được giải thoái. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 477 


91 Đệ nhất Thiện xảo về Hoả giới - Kinh 
CÁC VỊ TỶ KHEO 4 - Tăng L, 52 


CÁC VỊ TỶ KHEO 4- 7ăng L, 52 
2I1I. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 


nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


212. Trong các vị... đầy đủ ức niệm, tối thắng là 


Ànanda 


213. _ Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tôi thăng 


là Ànanda. 


214. _ Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 


Ànanda. 
15.  5.Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 


215. _ Trong các vị... có đại hội chúng, tối thắng là 


Uruvela Kassapa. 


216... Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, 


tối thắng là Kàludày). 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 478 


217. _ Trong các vị... không có bệnh hoạn, tối thắng 
là Bakkula. 

218. _ Trong các vị... nhớ đến các đời sông quá khứ, 
tối thăng là Sobhita. 

219. Trong các vị... trì Luật, tối thắng là Upàli. 

220. _ Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng 
là Nandaka. 


221. _ Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng 


là Nanda. 


222. Trong các vị... thiện xảo về hỏa giới... tối 


thắng là Sàgata. 


223. Trong các vị... giáo giới các Tý-kheo,... tối 
thăng là Màhakappina. 

224. Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thắng 
là Ràdha. 

225. Trong các vị đệ tử Tý-kheo của Ta mang thô 
y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Moghràjà. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 479 


92 Ông nói tất cả và không kham nhẫn 
người khác nói - Kinh Tissa — Tương 
H, 492 


Tỉssa — 7ơng LL, 492 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Rồi Tôn giả IIssa, cháu của phụ vương T; hé Tôn 
đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn, TÔI ngôi xuống một 


bên, khổ đau, sầu muộn, nước mắt tuôn chảy. 
3) Rôi Thê Tôn nói với Tôn giả T1ssa: 
- Này Tissa, vì sao Ong ngôi khô đau, sâu muộn, 


nước mắt tuôn chảy? 


UV) răng, bạch Thế Tôn, các vị Tỷ-kheo nhất loạt 
mắng nhiếc và nhạo báng con. 


5) - Vì rằng, này Tissa, Ông nói tất cả và không kham 
nhẫn người khác nói. 

6) Như vậy không xứng đáng cho Ông, này Tissa, là 
con một lương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, lại nói tất cả và không 
kham nhẫn người khác nói. Như vậy là xứng đáng 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 480 


cho Ông, này Tissa, là con một lương gia, vì lòng tin 
xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, tức là 
đã nói lời kham nhân người khác nói. 


7) Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói như vậy 
xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Sao Ông lại phân nộ? 
Chớ có nên phần nộ, 
Không phần nộ, Tissa, 
Thật tốt đẹp cho Ông. 

Hãy nhiếp phục phần nộ, 
Kiêu mạn và xan tham, 
Hỡi Tissa, hãy sống, 

Sống đời sống Phạm hạnh. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 481 


93 Này chị, thời gian ấy sẽ đến - Kinh 
Verahaccàni — Tương IV, 206 


Verahaccàni — 7zơ»ng IV, 206 


l) Một thời Tôn giả Udày! trú ở Kàmandàya, tại 
vườn xoài của Bà-la-môn Todeyya. 


2) Rồi một đệ tử thanh niên của nữ Bà-la-môn, thuộc 
dòng họ Verahaccàni, đi đến Tôn giả Udàyi; sau khi 
đến, nói với Tôn giả Udày¡ những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu liền ngồi xuống một bên. 


3) Rồi Tôn giả Udàyi với bài pháp thoại, trình bày, 
khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ thanh 
niên Bà-la-môn ây đang ngôi xuông một bên. 


4) Rồi thanh niên ấy, sau khi được Tôn giả Udàyi với 
bài pháp thoại, trình bảy, khích lệ, làm cho phẫn 
khởi, làm cho hoan hỷ, liền đi đến nữ Bà-la-môn 
thuộc dòng họ Verahaccàm; sau khi đến, nói với nữ 
Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàn: 


-- Mong nữ Tôn giả biết cho, Sa-môn Udàyi thuyết 
pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa, với 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 482 


văn, và trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh. 


5) -- Vậy này Thanh niên, hãy nhân danh ta, mời Sa- 
môn Udày! ngày mai đên dùng cơm. 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Bà-la-môn ấy vâng đáp nữ Bả-la-môn 
thuộc dòng họ Verahaccànml, đi đên Tôn giả Udày!; 
sau khi đên thưa với Tôn giả Udày!: 


Tôn giả Udày! 1m lặng nhận lời. 


6) Rồi Tôn giả Udàyi, sau khi đêm ấy đã mãn, vào 
buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến nhà của nữ Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Verahaccàm; sau khi đi đến, 
liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. 


7) Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàm! tự 
tay dâng cúng, hâu hạ Tôn giả Udày! với các món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mêm. 

8) Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàm! sau 


khi thấy Tôn giả Udàyi đã dùng cơm xong. tay đã rút 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 483 


lui khỏi bát, liên mang đép, ngồi trên chỗ ngôi cao, 


, và thưa với Tôn giả Udày!: 
-- Này Sa-môn, hãy thuyết pháp. 
-- Này Chị, thời gian ấy sẽ đến. 


Nói xong, Tôn giả Udàyi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra 
đI. 


9) Lần thứ hai, thanh niên Bà-la-môn ấy đi đến Tôn 
giả Udày!; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Udàyi 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi xuống một 
bên. Rồi Tôn giả Udàyi với lời pháp thoại trình bảy, 
khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ thanh 
niên Bà-la-môn đang ngôi xuống một bên. 


10) Lần thứ hai, thanh niên Bả-la-môn ấy sau khi 
được Tôn giả Udày! với pháp thoại, trình bày, khích 
lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đi đến nữ Bả-la-môn thuộc dòng họ 
Verahaccàni; sau khi đến nói với nữ Bà-la-môn 
thuộc dòng họ Verahaccàm: 


-- Nữ Tôn giả hãy biết, Sa-môn Udàyi thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa, với văn và 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 484 


trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh 
tịnh. 


11) -- Như vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nói 
lời tắn thán Sa-môn Udày!. Nhưng Sa-môn Udày! 
khi được nói: "Này Sa-môn, hãy thuyết pháp", sau 
khi trả lời: "Này Chị, thời ấy sẽ đến", từ chỗ ngôi 
đứng dậy, và đi về tịnh xá. 


BÀ 


13) -- Vậy, này Thanh niên Bả-la-môn, hãy nhân 
danh ta, ngày mai mời Sa-môn Udày! đên dùng cơm. 


-- Thưa vâng, nữ Tôn giả. 

Thanh niên Bà-la-môn ấy vâng đáp nữ Bả-la-môn 
thuộc dòng họ Verahaccàml, đi đên Tôn giả Udày!; 
sau khi đên, nói với Tôn giả Udày!: 

-- Tôn giả Udàyi, hãy chấp nhận đạo sư phí của 
chúng tôi là buôi cơm ngày mai từ nữ Bà-la-môn 


thuộc dòng họ Verahaccàn1. 


Tôn giả Udày! 1m lặng nhận lời. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 485 


14) Rồi Tôn giả Udàyi, sau khi đêm ấy đã mãn, vảo 
buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến nhà của nữ Bà- 
lamôn thuộc dòng họ Verahaccàn!; sau khi đến, 
ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. 


15) Rôi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni, 
tự tay dâng cúng, hâu hạ Tôn giả Udày!1 với các món 
ăn thượng vị, loại cứng và loại mêm. 


16) Rồi nữ Bả-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàn1, 
sau khi thây Tôn giả ăn xong, tay đã rút lui khỏi bát, 


, Tôi thưa Tôn giả Udày!: 


-- Thưa Tôn giả, do cái gì hiện hữu, các bậc A-la- 
hẳn trình bày về lạc khô? Do cát gì không hiện hữu, 
các bác 4-la-hán không trình bày lạc khô? 


17) -- Này Chị, do mắt hiện hữu. các bậc A-la-hán 
trình bày lạc khô. Do mất không hiện hữu, các bác 
A-la-hán không trình bày lạc khổ... 


... Do ý hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày lạc khổ. 
Do ý không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình 
bày lạc khó. 


18) Khi được nói vậy, nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Verahaccàm! thưa với Tôn giả Udày!: 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 486 


-- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật vi diệu thay, 
thưa Tôn giả! Thưa Tôn giả, như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Udàyi dùng nhiêu phương tiện 
trình bày, giải thích. Và nay, thưa Tôn giả Udày!, con 
xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo 
Tăng. Tôn giả Udày!1 nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay 
cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 487 


94 _ Đệ nhất Dễ mến toàn diện - Kinh CÁC 
VỊ TỶ KHEO 3 - Tăng I, 51 


CÁC VỊ TỶ KHEO 3 7ð»ng L, 51 

131. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học 
tập, tối thăng là Ràhula. 

132. Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tối thắng 
là Ratthapàla. 

133. Trong các vị... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, 
tối thắng là Kunda Dhàna. 

134. Trong các vị... đầy đủ biện tài, tối thăng là 
Vangìsa 

135. _ Trong các vị... dễ mến toàn diện, tối thắng là 
Upasena Vangantaputta. 

136. Trong các vị... sửa soạn chỗ ngôi, chỗ năm, 
tối thắng là Dabba Mallaputta. 


137. Trong các vị... được chư Thiên ái mộ, tối 


thắng là Pilindavaccha. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 4885 


138. Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thắng 


là Bàhiva Dàructriya. 


139. Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tôi thắng 


là Kumara Kassapa. 


140. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô 
ngại giải, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Màhà- 
kotthita. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 489 


95 _ Đệ nhất Có đại hội chúng - Kinh CÁC 
VỊ TỶ KHEO 4 - Tăng L, 52 


CÁC VỊ TỶ KHEO 4- 7ăng L, 52 
226. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 


nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


227. Trong các vị... đầy đủ ức niệm, tối thắng là 


Ànanda 


228. _ Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tôi thăng 


là Ànanda. 


229. _ Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 


Ànanda. 
16. _ 5.Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 


230. Trong các vị... có đại hội chúng, tối thắng là 


Uruvela Kassapa. 


231... Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, 


tối thắng là Kàludàyi. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 490 


232. _ Trong các vị... không có bệnh hoạn, tối thắng 
là Bakkula. 

233. Trong các vị... nhớ đến các đời sông quá khứ, 
tối thăng là Sobhita. 

234. _ Trong các vị... trì Luật, tối thắng là Upàli. 

235. Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng 
là Nandaka. 


236. _ Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng 


là Nanda. 


237. Trong các vị. NNRMMHHNHNNN. 


thắng là Sàgata. 


238. Trong các vị... giáo giới các Tý-kheo,... tối 
thăng là Màhakappina. 

239. __ Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thắng 
là Ràdha. 

240. _ Trong các vị đệ tử Tý-kheo của Ta mang thô 
y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Moghràjà. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 401 


9 Lành thay, Tỷ kheo thường thường.. - 
Kinh TÔN GIÁ UTTARA - Tăng II, 
504 


TÔN GIÁ UTTARA -7ãăng II, 504 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Mahisavatthu, trên núi 
Sankheyyaka, tại DhavalJàlikà. 


2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Uttara bảo các Tỷ-kheo.... 


- Lành thay, này chư hiền, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự vi phạm của mình. 

- Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự vI phạm của người khác. 

- Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự thành đạt của mình. 

- Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự thành đạt của người khác. 


3. Lúc bấy giờ, đại vương Vessavana đang đi từ 
phương Bắc đến phương Nam, vì một vài công việc, 
đại vương Vessavana nghe Tôn giả Uttara trú ở 
Mahisavatth, trên núi Sankheyyaka, tại DhavaJàlikà 
thuyết pháp như vậy cho các Tỷ-kheo,: "Lành thay, 
này chư Hiền, Tỷ-kheo thường thường quan sát ... 
sự thành đạt của người khác". 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 492 


4. Rồi đại vương Vessavana như người lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi 
ra, cũng vậy biến mất ở Mahisavatthu, trên núi 
Sankheyyaka, ở DhavaJàlikà và hiện ra trước mặt 
chư Thiên ở cõi Ba mươi ba. Rồi đại vương 
Vessavana đi đến Thiên chủ Sakka; sau khi đến nói 
với Thiên chủ Sakka: 


- Ngài có biết chăng, Tôn giả Uttara tại 
Mahisavatthu, trên núi trên núi Sankheyyaka, tại 
Dhavajàlikà thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: 
"Lành thay, này chư Hiên, Tỷ-kheo thường thường 
quan sát ... sự thành đạt của người khác". 


5. Rồi Thiên chủ Sakka như người lực sĩ duỗi cánh 
tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng 
vậy biến mất trước chư Thiên cõi trời Ba mươi ba, 
hiện ra ở Mahisavatthu, trên núi trên núi 
Sankheyyaka, tại Dhavalàlikà, trước mặt Tôn giả 
Uttara. Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Tôn giả Uttara; 
sau khi đến đảnh lễ tôn giả Uttara rồi đứng một bên. 
Đứng một bên, Thiên chủ Sakka nói với Tôn giả 
Uttara: 


- Thưa Tôn giả, có thật chăng, Tôn giả Uttarra thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Lành thay, này chư 
Hiền, Tỷ-kheo thường thường quan sát ... sự thành 
đạt của người khác”? Thưa có vậy, này Thiên chủ. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 493 


- Thưa Tôn giả, đáy là Tôn giả Uttara tự nói hay là 
lời của The Tôn, bậc A-la-hản, Chánh Đăng Giác ? 


6. - Vậy này Thiên chủ, ta sẽ làm một ví dụ cho 
Người. Nhờ ví dụ ở đây, một sô những người có trí 
hiệu rõ ý nghĩa của lời nói. 


Ví như, này Thiên chủ, có một đồng lúa lớn không 
xa làng, hay thị trấn, và quần chúng từ nơi đống lúa 
ây mang lúa đi, hoặc trên đòn gánh, hoặc trong 
thùng, hoặc bên hông, hoặc với bàn tay. Này Thiên 
chủ, nếu có ai đến đám quân chúng ấy và hỏi như 
sau: "Các người mang lúa này từ đâu? ˆ Này Thiên 
chủ, đám quần chúng ấy phải đáp như thế nào để có 
thể đáp một cách chơn chánh? 


- Thưa Tôn giả, đám quân chúng ấy muốn đáp một 
cách chơn chánh, cân phải đáp như sau: "Thưa Tôn 
giả, chúng tôi mang lúa từ nơi đông lúa lớn này”. 


Cũng vậy, này Thiên chủ, điều gì khéo nói, tất cả là 
lời nói của Thể Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Dựa trên lời ấy, dựa lên trên ấy, chúng 
tôi và các người khác nói lên. 

7. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, 
thưa Tôn giả! Thật là khéo nói là lời nói này của Tôn 
giả Uttara: "Tất cả là lời nói của Thế Tôn ấy, bậc A- 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 494 


la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác. Dựa trên lời ấy, 
dựa lên trên ấy, chúng tôi và các người khác nói lên". 
Một thời, thưa Tôn giả Uttara, Thế Tôn trú ở 
Ràjagaha (Vương Xá) tại núi Gijjhakùta, sau khi 
Devadatta bỏ đi không bao lâu. Tại đấy, Thế Tôn 
nhân việc Devadatta, bảo các Tỷ-kheo: 


- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự vi phạm của mình. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự vi phạm của người khác. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự chứng đạt của mình. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự chứng đạt của người khác. 


Do bị tám phi diệu pháp chính phục, tâm bị xâm 
chiếm, này các Ty-kheo, Devadatta bị rơi vào đọa 
xứ, địa ngục, "sông tại đây cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. Thế nào là tám? 


Này các Tỷ-kheo, bị lợi dưỡng chính phục, tâm bị 
xâm chiêm, Devadatta bị sanh vào đọa xứ, địa ngục 
sông tại đây cả một kiêp, không được cứu khỏi. 


Này các Ty-kheo, bị không lợi dưỡng chinh phục, ... 


bị danh vọng chinh phục ... bị không danh vọng 
chinh phục ... bị cung kính chinh phục ... bị không 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 495 


cung kính chinh phục... bị ác dục chinh phục ... bị 
ác bằng hữu chinh phục, tâm bị xâm chiếm, 
Devadatta bị rơi vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đây 
cả một kiếp, không được cứu khỏi. 


Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chinh 
phục lợi dưỡng được sanh khởi ... chinh phục không 
lợi dưỡng được sanh khởi ... chinh phục danh vọng 
được sanh khởi ... chính phục không danh vọng 
được sanh khởi ... chính phục cung kính được sanh 
khởi ... chính phục không cung kính được sanh khởi 
... Chỉnh phục ác dục được sanh khởi ... chính phục 
ác băng hữu được sanh khởi... 

S. Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do duyên mục dích 
gì cần phải sống chỉnh phục lợi dưỡng được khởi 


lên... 2 


- Này các Tỷ-kheo, 


- Này các Tỷ-kheo, do sông chinh phục không 
lợi dưỡng được khởi lên, ... danh vọng được 
khởi lên ... cung kính được khởi lên ... không 
cung kính được khởi lên ... ác dục được khởi 
lên ... Do sống không chinh phục ác bằng hữu 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 496 


được khởi lên, các lậu hoặc tốn hại, nhiệt não 
sanh khởi. Do sống chinh phục ác bằng hữu 
được khởi lên, như vậy các lậu hoặc, tôn hại, 
nhiệt não ấy không có mặt. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mục đích này, Tỷ-kheo 
phải sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên ... 
không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được 
khởi lên...không danh vọng được khởi lên... cung 
kính được khởi lên ... không cung kính được khởi 
lên ... ác dục được khởi lên ... ác bằng hữu được 
khởi lên. 


Do vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học tập 
như sau: 


9.. "Ta sẽ sống chỉnh phục lợi dưỡng được khởi lên 
... Không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được 
khởi lên ... không danh vọng được khởi lên ... cung 
kính được khởi lên ... không cung kính được khởi lên 
.. ÓC đục được khởi lên... dc bằng hữu được khởi 
lên ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


10. Cho đến, thưa Tôn giả Uttara, trong bốn hội 
chúng giữa loài người: Tỷ-kheo, Tỷ-kheo n1, nam cư 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 497 


sĩ, nữ cư sĩ, pháp môn này không được một ai thiết 
láp. 

Thưa Tôn giả, Tôn giả Uttara hãy học thuộc lòng 
pháp môn này. Thưa Tôn giả, Tôn giả Uttara hãy thọ 
trì pháp môn này. Thưa Tôn giả, pháp môn này liên 
hệ đến mục đích, là căn bản Phạm hạnh. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 4985 


97 Đệ nhất Tín thắng giải - Kinh CÁC VỊ 
TỶ KHEO 2 - Tăng I, 50 


CÁC VỊ TY KHEO 2 - 7ăng I, 50 

166. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, có thể dùng 
ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 
Cullapanthaka. 


167. Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến 
(không phải vivaddha của nguyên bản), tối thắng 
là Cullapanthaka. 

168. _ Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... 
tối thắng là Mahàpanthaka. 

169. Trong các vị trú không có tranh luận... tối 
thăng là Subhuti. 

170. Trong các vị đáng được cúng dường... tối 
thăng là Subhuti. 

171. _ Trong các vị tu ở rừng... tối thăng là Revafa 


Khadiravaniya. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 499 


172. Trong các vị tu Thiền... tối thăng là Kankha 
Revata. 


173. Trong các vị tỉnh cần tỉnh tấn... tôi thắng là 


Sono Koliviso. 
174. Trong các vị khéo nói... tôi thắng là Sono 


Kutikanna. 


175. - Trong các vị nhận được đồ cúng đường... tối 


thăng là Sivali. 


176. Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải... 


tối thắng là Valckalli. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 500 


98 Thuyết pháp không có phều phào... - 
Kinh VISÀKHA - Tăng I, 648 


VISÀKHA - 7ðng L, 648 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Visàkhà Pancàliputta, trong hội trường với pháp 
thoại, đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo, 


. Rồi Thế Tôn, 
vào buổi chiêu từ chỗ thiên tịnh đứng dậy đi đến hội 
trường, sau khi đến, ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Sau khi ngôi xuống, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tý-kheo, ai đang thuyết pháp trong hội 
trường cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hý, với lời nói lịch sự, thông suốt, 
không có phều phào, với ý nghĩa rõ ràng minh bạch, 
không có ngập ngừng? 


Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Visàkhà Panàliputta: 
- Lành thay, lành thay này Visàkhà! Lành thay, này 


Visàkhà, Thầy đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo... 
không có ngập ngừng. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 501 


2. Nếu vị ấy không nói, 
Chúng không biết vị ấy, 
Như vậy bác Hiển trí, 
Lần lộn với kẻ ngu. 


Nếu vị ấy nói lên, 
Chúng biết đến vị ấy, 
Khi vị ấy thuyết giảng, 
Con đường đến bất tử, 


Vậy hãy thuyết giảng lên, 
Chói sảng chơn diệu pháp, 
Hãy dâng cao ngọn cở, 
Ngọn cờ các ẩn sĩ, 

Khéo nói là ngọn cở, 

Của các bác ẩn sĩ, 

Và pháp là ngọn cờở, 

Của những bậc ẩn sĩ. 


TÔN GIÁ - CÁC TÔN GIÁ KHÁC 


502 


99 Thuyết pháp với lời nói lễ độ, thân 
hữu... - Kinh Visàkha — Tương II, 488 

Visàkha — 7ơng II, 488 

1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), tại Mahàvana 
(Đại Lâm) chô Trùng Các giảng đường. 


2) Lúc bấy giờ 


3) Rôi Thê Tôn vào buôi chiêu, từ chô tịnh cư đứng 
dậy, đi đên giảng đường; sau khi đền, ngôi trên chỗ 
đã soạn săn. 


4) Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, trong hội trường, ai đã thuyết 
giảng pháp thoạt cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho 
phần khởi, làm cho hoan hỷ, với những lời lễ độ, thân 
hữu, không phun nước miếng, giải thích nghĩa lý, 
thích hợp, không chấp trước? 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 503 


5) - Bạch Thế Tôn, Tôn giả Visàkha thuộc dòng họ 
Pancàla, trong hội trường thuyết giảng pháp thoại 
cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phần khởi, làm 
cho hoan hỷ, với những lời lễ độ, thân hữu, không 
phun nước miếng, giải thích nghĩa lý, thích hợp, 
không chấp trước. 


6) Rồi Thế Tôn cho gọi Tôn giả Visàkha, thuộc dòng 
họ Pancàla và nói: 


- Lành thay, lành thay, Visàkhal Lành thay, này 
Visàkha! Ông thuyết pháp thoại cho các Tý-kheo, 
khích lệ làm cho phẫn khởi, làm cho hoan hỷ... không 
chấp trước. 


7) Thế Tôn thuyết như vậy, bậc Thiện Thệ thuyết 
như vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Họ biết bậc Hiển triết, 
Khi vị này lần lộn, 

Với các kẻ ngu sĩ, 

Dầu vị này không nói. 
Và họ biết Vị ấy, 

Khi vị này nói lên, 

Nói lên lời thuyết giảng, 
Liên hệ đến bắt tủ; 


Hãy đề vị áy nói, 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 504 


Làm sáng chói Chánh pháp; 
Hãy đề vị nêu cao 
Lá cở các bác Thánh. 


Lá cờ bậc Hiển Thánh, 
Chính là lời Chánh pháp. 


TÔN GIẢ - CÁC TÔN GIẢ KHÁC 505 


